Nói chuyện với Stalin 
Milovan Diias 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Lời nói đầu của tác giả: 





Milovan Djilas 
Nói chuyện với Stalin 
Dịch giả: Phạm Minh Ngọc 
Lời nói đầu của tác giả: 


T rí óc con người ta thường tự xoá đi những cái vô ích, chỉ 
giữ lại những điều cần thiết nhất cho những mối quan hệ về 
sau. Nhưng đây cũng chính là thiếu sót của nó. Trí óc luôn 
luôn thiên vị, nó luôn luôn cải biến hiện thực đã qua cho phù 
hợp với nhu cầu của hiện tại và hi vọng của tương lai. 

Biết rõ những điều đó, cho nên, trong tập sách này, tôi cố 
gắng trình bày các sự kiện một cách trung thực nhất. Mặc 
dù vậy, cuốn sách có thể vẫn không thoát khỏi những quan 
điểm của tôi ngày hôm nay, nhưng đấy không phải là tôi cố 
ý hay thiên vị mà là do bản chất của đầu óc con người ta 
như đã trình bày ở trên, mà cũng có thể là do người ta 
thường có xu hướng xem xét những cuộc gặp gỡ hay sự kiện 
trong quá khứ bằng kinh nghiệm của hiện tại. 

Gần như tất cả những điều được trình bày ở đây cũng đã 
được nói tới trong các cuốn hồi kí hay cácơ thể loại văn học 
khác của tôi rồi. Nhưng sự kiện sẽ càng nổi bật và rõ ràng 
hơn nếu nó được mô tả một cách kĩ lưỡng và được xem xét 
từ nhiều quan điểm khác nhau, cho nên tôi nghĩ rằng những 
điều tôi viết ở đây không phải là thừa. Tôi cho rằng con 
người và các mối quan hệ của họ quan trọng hơn các sự 
kiện trần trụi, và vì vậy mà được tôi chú ý nhiều hơn. Một 
đôi chỗ có thể gọi là cố tình trau chuốt cho có văn vẻ, nhưng 


đấy không chỉ là cách diễn đạt của tôi mà còn là ước muốn 
trình bày vấn đề cho thật hay, cho thật rõ ràng và sáng sủa. 
Trong quá trình viết hồi kí, khoảng năm 1955 hay 1956, tôi 
bỗng nảy ra ý nghĩ ghi chép những cuộc nói chuyện với 
Stalin thành một cuốn sách riêng, trước khi viết xong hồi kí. 
Chẳng bao lâu sau, tôi bị bắt giam; trong tù, dĩ nhiên, tôi 
không thể tiếp tục được vì tuy nó liên quan đến quá khứ 
nhưng nhất định sẽ động chạm với những mối quan hệ 
chính trị hiện nay. 

Chỉ sau khi ra tù, tháng 1 năm 1961, tôi mới có điều kiện 
quay trở lại với dự định cũ. Dĩ nhiên là lần này do điều kiện 
đã thay đổi cũng như diễn biến tư tưởng của cá nhân, tôi 
phải tiếp cận vấn đề theo cách khác. Tôi chú ý đến khía 
cạnh tâm lí, khía cạnh nhân văn của vấn đề nhiều hơn. Và 
thêm: mặc dù trong nhiều vấn đề, chúng ta từ bỏ cách làm 
của Stalin nhưng người ta vẫn tiếp tục viết những điều mâu 
thuẫn nhau về ông ta đến nỗi con người này còn như rất 
sống động; tôi cho rằng mình cần, dựa trên kinh nghiệm và 
hiểu biết cá nhân, đóng góp thêm ý kiến về con người bí 
hiểm đó. 

Nhưng trước hết là nhu cầu nội tâm được viết ra tất cả 
những điều có ích cho người làm sử và đặc biệt là cho các 
chiến sĩ đấu tranh cho cuộc sống tự do của con người. 

Dù sao, bạn đọc và tôi, chúng ta cần phải hài lòng nếu sự 
thật không bị xuyên tạc dù nó đã khoác lên mình tình cảm 
và ý nghĩ của tôi. Cần phải chấp nhận rằng sự thật về những 
con người và quan hệ giữa con người với nhau, dù đã được 


trình bày đầy đủ đến mức nào, thì đấy vẫn là sự thật của 
những con người cụ thể, con người của thời đại mình. 


Milovan Djilas 
Nói chuyện với Stalin 
Dịch giả: Phạm Minh Ngọc 
s 
Đam mê 


L ân đầu tiên nước Anh gửi phái đoàn quân sự đến Bộ tổng 
tham mưu quân giải phóng và du kích Nam Tư là vào tháng 
5 năm 1943. Mười tháng sau, tức tháng 2 năm 1944, phái 
đoàn quân sự Liên Xô mới tới. 

Ngay sau khi đoàn Liên Xô tới thì có quyết định gửi đến 
Moskva phái đoàn Nam Tư vì trong Bộ chỉ huy quân Anh 
cũng đã có một phái đoàn như thế rồi. Bộ tổng tư lệnh, đúng 
hơn là các ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng 
sản Nam Tư lúc đó đang công tác tại Bộ tổng tư lệnh, rất 
muốn gửi một phái đoàn như thế đến Moskva. Tôi cho rằng 
Tito đã nói với trưởng đoàn Liên Xô, tướng Korneev, như thế; 
nhưng không nghỉ ngờ là vấn đề được giải quyết bằng một 
bức điện của chính phủ Liên Xô. 

Đối với người Nam Tư, việc gửi một phái đoàn đến Moskva 
mang nhiều ý nghĩa, còn chính phái đoàn thì lại có tính chất 
và nhiệm vụ khác với phái đoàn trong Bộ chỉ huy quân Anh. 
Như mọi người đều biết, phong trào du kích và kháng chiến 
ở Nam Tư chống lại quân chiếm đóng và bè lũ tay sai của 
chúng là do Đảng cộng sản Nam Tư tổ chức và lãnh đạo. 
Trong khi giải quyết các vấn đề dân tộc trong cuộc đấu tranh 


vũ trang khốc liệt, Đảng vẫn coi mình là thành viên của 
phong trào cộng sản quốc tế, liên hệ mật thiết với Liên Xô - 
"Tổ quốc của chủ nghĩa xã hội". 

Bộ chính trị cũng là bộ phận lãnh đạo trực tiếp của Đảng 
vẫn giữ được thông tin liên lạc với Moskva trong suốt thời 
gian diễn ra chiến tranh. Về danh nghĩa thì đấy là liên lạc 
với Quốc tế cộng sản - Comintern, nhưng thực chất là với 
chính phủ Liên Xô. 

Các điều kiện đặc thù của cuộc đấu tranh và sự tồn tại của 
phong trào cách mạng đã tạo ra nhiều xích mích với 
Moskva. 

Tôi xin ghi lại mấy vụ lớn sau đây. 

Moskva không thể hiểu được toàn bộ thực tiễn cách mạng 
Nam Tư, mà cụ thể là ở đây, bên cạnh cuộc đấu tranh chống 
lại quân chiếm đóng còn diễn ra cuộc cách mạng nội bộ 
nữa. Cơ sở của sự thiếu hiểu biết này là do chính phủ Liên 
Xô sợ rằng các đồng minh phương Tây, mà trước hết là Anh, 
sẽ tỏ ra bất bình về việc Liên Xô lợi dụng những khó khăn 
của các nước bị tạm chiếm, thông qua các cơ sở cộng sản, 
mở rộng ảnh hưởng và xuất khẩu cách mạng. Cuộc đấu 
tranh của những người cộng sản Nam Tư, các hiện tượng 
mới thường đều như thế cả, đã phá vỡ các khuôn mẫu tư 
duy và quyền lợi nhãn tiền của chính phủ Liên Xô. 

Moskva cũng không hiểu tính chất đặc biệt của cuộc đấu 
tranh ở Nam Tư. Mặc dù cuộc đấu tranh của người dân Nam 
Tư đã làm nức lòng không chỉ những chiến sĩ đang chiến đấu 
để bảo vệ bản sắc của dân tộc Nga khỏi hoạ xâm lược phát 
xít mà còn góp phần động viên cả những người cầm quyền 


xô viết nữa nhưng nhà cầm quyền đã không đánh giá đúng 
cuộc đấu tranh đó, vì họ đã so sánh nó với phong trào du 
kích và chiến thuật du kích tại Liên Xô. Du kích ở Liên Xô là 
lực lượng phụ trợ của Hồng quân và không trở thành quân 
đội thường trực. Từ kinh nghiệm của mình, giới lãnh đạo 
chóp bu Xô viết không thể hiểu được rằng những người du 
kích Nam Tư, không giống như những chiến sĩ du kích ở Liên 
Xô, có thể biến thành quân đội thường trực, thành chính 
quyền nhà nước và như vậy, sẽ có đặc điểm và lợi ích riêng, 
nghĩa là có thể tồn tại độc lập. 

Nhân đây xin kể một câu chuyện rất có ý nghĩa, mà có thể 
là có ý nghĩa quyết định đối với tôi. 

Trong thời kì gọi là Trận công kích thứ tư, tháng 3 năm 1943, 
đã diễn ra những cuộc đàm phán giữa Bộ tổng tham mưu và 
ban chỉ huy quân Đức tại mặt trận. Lí do đàm phán là để 
trao đổi tù binh, nhưng thực chất lại là buộc quân Đức phải 
công nhận du kích là một bên tham chiến để có thể chấm 
dứt tình trạng giết hại tù binh và bệnh binh của nhau. Ngoài 
ra, Bộ tổng tham mưu, lực lượng chủ lực của quân cách 
mạng và hàng ngàn thương binh đang ở trong tình thế ngàn 
cân treo sợi tóc, một chút xả hơi cũng là rất quí đối với 
chúng tôi. Cân phải thông báo mọi chuyện với Moskva. 
Nhưng chúng tôi hiểu, Tito thì đã biết quá rõ Moskva rồi, còn 
tôi và Rankovik thì chỉ lờ mờ nhận ra rằng: không được nói 
hết sự thật. Cho nên chúng tôi chỉ thông báo rằng đang đàm 
phán với quân Đức về việc trao đổi tù binh. 

Nhưng Moskva không thèm đặt mình vào địa vị của chúng 
tôi, lúc đó máu chúng tôi đã chảy thành sông, họ lập tức tỏ 


vẻ nghi ngờ và phản ứng rất gay gắt. Tôi nhớ lúc đó chúng 
tôi đang trú đóng trong một cái cối xay gió trên bờ sông 
Rama, gần chỗ vượt sông Neretva vào tháng 2 năm 1943, 
thì nhận được tin. Tito phản ứng: "Chúng ta phải lo cho quân 
và dân của mình trước". 

Đây là lần đầu tiên một ủy viên Ban chấp hành Trung ương 
công khai bày tỏ sự bất mãn đối với Moskva. Đây cũng là lần 
đầu tiên, không phụ thuộc vào câu nói của Tito, mặc dù 
không phải không liên quan đến nó, trong tôi bừng lên ý 
nghĩ rằng nếu muốn sống còn trong cuộc tỉ thí giữa hai thế 
giới thù nghịch thì không thể nào có chuyện hoàn toàn đồng 
ý với Moskva được. Chúng tôi không thông báo gì thêm cho 
Moskva về chuyện này nữa, và tôi, sau khi thay tên đổi họ, 
đã cùng với hai đồng chí nữa lên đường tham gia đàm phán 
với Bộ chỉ huy quân Đức. 

Ngày 29 tháng 11 năm 1943, tại lase, Hội nghị lần thứ hai 
của Hội đồng chống phát xít đã đưa ra những quyết định mà 
thực chất là đặt cơ sở pháp lí cho việc xây dựng chế độ xã 
hội chủ nghĩa ở Nam Tư. Đồng thời Hội đồng dân tộc, tức 
chính phủ lâm thời Nam Tư, cũng được thành lập. Trong thời 
gian chuẩn bị cho Hội nghị này, Ban chấp hành trung ương 
Đảng đã họp và quyết định không thông báo cho Moskva 
trước khi mọi vấn đề đã được giải quyết xong. Từ kinh 
nghiệm và qua đường lối tuyên truyền của nó, chúng tôi biết 
rằng Moskva không thể hiểu được những gì đang diễn ra ở 
đây. Và đúng thế, Moskva đã có phản ứng tiêu cực đối với 
các quyết định được đưa ra ở lase đến mức đài Nam Tư tự 
do đặt trên đất Liên Xô đã không đưa lên sóng phát thanh 


một số nghị quyết của Hội nghị này. Như vậy là chính phủ 
Liên Xô không hiểu được bước đi quan trọng nhất của cách 
mạng Nam Tư, bước đi đã biến cách mạng thành nhà nước 
mới và đưa nó lên vũ đài chính trị thế giới. Chỉ sau khi 
phương Tây tỏ ra thông cảm với các quyết định ở lase, 
Moskva mới thay đổi thái độ và chấp nhận sự việc. 

Dù đã có kinh nghiệm cay đắng như thế nhưng những người 
cộng sản Nam Tư chỉ thực sự hiểu được ý nghĩa của nó sau 
khi đã cắt đứt quan hệ với Moskva vào năm 1948, hình thức 
tuy khác nhau, nhưng chúng tôi coi mình không chỉ gắn bó 
với Moskva về mặt tư tưởng mà còn là những đồ đệ trung 
thành nhất của họ nữa. Mặc dù hiện thực, hiện thực cách 
mạng và hiện thực đời sống càng ngày càng làm cho những 
người cộng sản Nam Tư tách khỏi ảnh hưởng của Moskva, 
nhưng họ lại coi những chiến thắng cách mạng của mình là 
sự khẳng định mối liên hệ với Moskva, với những sơ đồ tư 
tưởng chỉ đạo của nó. Đối với họ, Moskva không chỉ là trung 
tâm tư tưởng và chính trị mà còn là hiện thân của lí tưởng 
trừu tượng về một "xã hội phi giai cấp", cái lí tưởng không 
chỉ làm cho những đau khổ và hi sinh của họ trở thành nhẹ 
nhàng và chấp nhận được mà còn biện hộ cho sự tồn tại của 
chính họ nữa. 

Đây không chỉ là một đảng thống nhất về mặt tư tưởng, 
giống như Đảng cộng sản Liên Xô, mà còn trung thành với 
ban lãnh đạo Xô viết và đấy chính là một trong những thành 
tố mang tính sáng tạo và tích cực nhất của nó. Stalin không 
chỉ là một lãnh tụ thiên tài mà còn là hiện thân của chính tư 
tưởng và ước mơ về xã hội mới trong tương lai. Sự thần 


thánh hoá Stalin và chấp nhận vô điều kiện những sự kiện 
xảy ra ở Liên Xô đã đạt đến những hình thức và mức độ phi 
lí. Mọi hành động của chính phủ Liên Xô, thí dụ như tấn công 
Phần Lan hay các hiện tượng tiêu cực như các vụ thanh 
trừng và đàn áp đều được biện hộ, kì lạ hơn nữa là những 
người cộng sản không chỉ tự thuyết phục mình tin vào mục 
đích và tính chính đáng của những hành động ấy mà đơn 
giản hơn, họ cố tình quên các sự kiện có thể gây phiền phức, 
không cho chúng lọt vào ý thức của mình. 

Trong số các đảng viên cộng sản chúng tôi có cả những 
người có đầu óc thẩm mĩ, có hiểu biết sâu sắc về văn 
chương và triết học, thế nhưng tất cả chúng tôi đều say mê 
không chỉ quan điểm của Stalin mà còn khâm phục cả "sự 
hoàn thiện" trong cách diễn giải chúng nữa. Trong các cuộc 
tranh luận, chính tôi cũng thường nhấn mạnh sự trong sáng 
của ngôn từ, tính vững chắc của lập luận và sự hài hoà của 
văn phong của Stalin và coi đấy là biểu hiện của một trí tuệ 
cực kì sâu sắc, mặc dù nếu đấy là một tác giả khác thì tôi có 
thể dễ dàng chỉ ra được những hạn chế và sự pha tạp không 
đúng chỗ giữa văn phong báo chí tầm thường và Kinh thánh. 
Có cả những chuyện nực cười: người ta cho rằng chiến tranh 
sẽ kết thúc vào năm 1942 vì Stalin đã nói như thế. Khi 
chuyện đó không xảy ra thì lời tiên tri cũng bị quên ngay, 
còn nhà tiên tri thì chẳng mất gì, vẫn là siêu nhân như cũ. 
Với những người cộng sản Nam Tư đã xảy ra cái đã từng xảy 
ra, trong suốt lịch sử nhân loại, với tất cả những người gắn 
bó số phận của mình và số phận của thế giới với một tư 
tưởng duy nhất. Họ đã không nhận ra rằng chính họ đã tạo 


ra trong trí tưởng tượng của mình hình ảnh Liên Xô và Stalin 
phù hợp với nhu cầu và biện hộ cho cuộc đấu tranh của họ. 
Như vậy là phái đoàn quân sự Nam Tư mang theo trong 
mình, một mặt, quan niệm lí tưởng về chính quyền Xô viết 
và Liên Xô; mặt khác, họ cân phản ảnh được những nhu cầu 
sống còn của chính mình. Bên ngoài, nó không khác gì phái 
đoàn bên cạnh quân Anh, nhưng về thành phần và quan 
điểm thì lại là mối liên hệ không chính thức với ban lãnh đạo 
chính trị của những người đồng chí hướng. Tóm lại: phái 
đoàn vừa mang tính quân sự vừa mang tính đảng. 


Milovan Djilas 
Nói chuyện với Stalin 
Dịch giả: Phạm Minh Ngọc 
2. 


Vì vậy, ngoài tướng Velimir Terzich, Tito còn cử tôi, một cán 
bộ cao cấp của Đảng - tôi đã nằm trong ban lãnh đạo tối cao 
của đảng được mấy năm rồi - tham gia phái đoàn. Những 
người khác cũng được lựa chọn theo cách đó, hoặc là quân 
nhân hoặc là cán bộ đảng, có cả một chuyên viên tài chính 
nữa. Trong đoàn còn có nhà vật lí hạt nhân tên là Pavle 
Savich. Ông đến Moskva để tiếp tục công tác nghiên cứu 
khoa học. Dĩ nhiên, tất cả chúng tôi đều mặc quân phục, tôi 
đeo lon tướng. Tôi được chọn có thể vì biết tiếng Nga mà tôi 
học trong thời gian đi tù và vì tôi chưa đến Liên Xô bao giờ, 
chưa bao giờ bị coi là phần tử lệch lạc hay bè phái. Những 
người khác trong đoàn cũng chưa từng đến Liên Xô và 
không có ai giỏi tiếng Nga cả. 

Đấy là tháng 3 năm 1944. 

Phái đoàn phải dành mấy ngày để tập trung và chuẩn bị. 
Trang phục của chúng tôi vừa cũ vừa không thống nhất và vì 
không có đủ số vải cần thiết, chúng tôi phải sửa những bộ 
quân phục chiến lợi phẩm của quân Italy, phải làm giấy tờ 
để có thể đi qua vùng do quân Anh và quân Mỹ kiểm soát. 
Chẳng bao lâu sau người ta đã cho ra những tấm hộ chiếu 
đầu tiên của nhà nước Nam Tư với chữ kí của chính Tito. 
Chúng tôi nghĩ ngay đến việc chuẩn bị quà cho Stalin. 


Nhưng quà gì và lấy ở đâu? Các làng mạc xung quanh 
Drvare, nơi Bộ tổng tham mưu trú đóng lúc đó, đều đã bị đốt 
phá, cướp bóc hết. Cuối cùng, chúng tôi quyết định: mang 
tặng Stalin một khẩu súng trường được chế tạo vào năm 
1941 tại nhà máy của du kích quân ở Ugitse, tìm được nó 
cũng là cả một kì công. Các làng lân cận cũng gửi quà tới: 
túi đựng thức ăn, quần áo, giầy dép dân tộc. Chúng tôi chọn 
những cái tốt nhất, trong đó có một đôi dép da đi trong nhà, 
còn lại đều rất xấu. Nhưng chính những món quà như thế lại 
là biểu hiện của lòng chân thành của người dân nên chúng 
tôi quyết định mang theo. 

Nhiệm vụ của phái đoàn là cố gắng nhận được càng nhiều 
viện trợ của Liên Xô cho Quân đội Giải phóng nhân dân Nam 
Tư thì càng tốt. Đồng thời Tito còn giao nhiệm vụ cho chúng 
tôi, thông qua chính phủ Liên Xô hay qua các kênh khác, 
vận động UNRRA (Cơ quan của Liên hiệp quốc về trợ giúp và 
tái định cư) viện trợ cho các khu vực đã giải phóng của Nam 
Tư. Cần phải vay chính phủ Liên Xô hai trăm ngàn dollar cho 
những phái đoàn của chúng tôi đang hoạt động ở phương 
Tây. Tito nhấn mạnh và dặn chúng tôi phải tuyên bố rằng số 
tiền này, cũng như số tiền viện trợ về thuốc men và vũ khí, 
sẽ được hoàn trả sau giải phóng. 

Phái đoàn cũng phải mang theo tài liệu lưu trữ của Bộ tổng 
tham mưu và của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản 
Nam Tư. 

Và điều quan trọng nhất là phải tìm hiểu khả năng công 
nhận Ủy ban dân tộc là chính phủ hợp pháp và thông qua 
Moskva, tạo ảnh hưởng đối với các nước đồng minh phương 


Tây. 

Liên lạc với Bộ tổng tham mưu được thực hiện thông quan 
phái đoàn Xô viết ở Nam Tư. Có thể sử dụng cả các mối 
quan hệ cũ ở Comintern (quốc tế cộng sản). 

Nhưng ngoài những nhiệm vụ của đoàn, khi chia tay, Tito 
còn giao cho tôi nhiệm vụ tìm hiểu qua Dimitrov hay Stalin, 
nếu tôi có dịp gặp ông ta, xem họ có phê bình gì Đảng 
chúng tôi không. 

Nhiệm vụ mà Tito giao chỉ là để khẳng định tinh thần kỉ luật 
đối với Moskva mà thôi. Dĩ nhiên là Tito tin tưởng tuyệt đối 
rằng Đảng cộng sản Nam Tư đã vượt qua mọi thử thách một 
cách đầy vinh quang. Chúng tôi nói đến cả chuyện các kiều 
dân Nam Tư. Tito cho rằng không nên dây dưa vào những 
chuyện tố cáo lẫn nhau, nhất là nếu liên quan đến các tổ 
chức đảng và cán bộ Liên Xô. Đồng thời, Tito cũng căn dặn 
phải thận trọng với các cô thư kí. Tôi coi đấy không chỉ là sự 
quan tâm đối với đạo đức của người chiến sĩ du kích mà còn 
là biện pháp ngăn chặn tất cả những gì có thể ảnh hưởng 
đến uy tín và phẩm chất của người cộng sản, của Đảng cộng 
sản Nam Tư nữa. 

Cả người tôi rạo rực, xốn xang trước niềm vui gặp gỡ với 
Liên Xô, đất nước công nông đầu tiên trong lịch sử nhân loại. 
Niềm tin của tôi vững hơn sắt đá, đấy là niềm tin trong sáng 
của những người mộng mơ, những chiến binh, những thánh 
tử đạo. Tôi đã bị tra tấn, tù đầy, căm thù và đổ máu, không 
tiếc máu xương những người anh em của mình vì niềm tin 
ấy. 

Nhưng cũng có nỗi buồn. Tôi phải để lại ở đây những người 


đồng chí khi chiến sự đang diễn ra ác liệt nhất, phải bỏ lại 
phía sau mảnh đất quê hương đã biến thành bãi chiến 
trường đây khói lửa. 

Cuộc chia tay với phái đoàn quân sự Liên Xô bịn rịn hơn 
những lần gặp gỡ trước đây, tôi ôm những người bạn, họ 
cũng có vẻ buồn, rồi đi về phía sân bay dã chiến ở gần 
Bosanski Petroves. Chúng tôi ở đây cả một ngày trời, đi xem 
sân bay, nói chuyện với các nhân viên phục vụ và bà con 
nông dân, những người đã kịp làm quen với chính quyền mới 
và tin tưởng vào chiến thắng tất yếu của nó. 

Thời gian gần đây máy bay Anh thường đáp xuống sân bay 
này, không phải ngày nào cũng có và nhiều nhất cũng chỉ 
một, hai chuyến một đêm; họ mang thương binh đi, đôi khi 
cả hành khách nữa, còn khi đến họ mang theo hàng, thường 
là thuốc men. Họ vừa đưa tới một chiếc xe zeep, quà của bộ 
chỉ huy quân Anh tặng Tito. Tháng trước, ngay giữa ban 
ngày, phái đoàn quân sự Xô viết đi trên một chiếc máy bay 
có trang bị phương tiện hạ cánh trên tuyết đã đáp xuống 
sân bay này. Đây không những là một chiến công mà đồng 
thời còn là một cuộc biểu dương lực lượng vì có rất nhiều 
máy bay tiêm kích hộ tống phái đoàn. 

Tôi coi việc cất và hạ cánh chiếc máy bay của mình cũng là 
một chiến công vì để hạ xuống một thung lũng vừa hẹp vừa 
gồ ghề như thế, máy bay phải bay sát những mỏm núi đá 
cực kì lởm chởm. 

Nhưng quang cảnh quê hương tôi bên dưới mới buồn và tăm 
tối làm sao! Những ngọn núi tuyết xám ngoét, những hẻm 
núi đen ngòm, rồi những dải đồng bằng như chìm trong 


bóng đêm, không một tia sáng nào, kéo dài đến mãi tận 
biển. Và chiến tranh, một cuộc chiến tranh khủng khiếp, 
khủng khiếp nhất trong những cuộc chiến tranh với ngay cả 
mảnh đất đã quen với các cuộc hành quân, đã quen với 
chiến trận và bạo loạn từ lâu. Nhân dân đã quần thảo với 
quân thù và những người anh em đã từng giết nhau. Khi nào 
thì lửa bếp lại được nhóm lên trong các làng quê tôi? Liệu 
quê hương tôi có qua khỏi hận thù và chết chóc để đi đến 
bến bờ hạnh phúc và bình an? 

Đầu tiên chúng tôi đỗ lại ở Bari, nước Italy, căn cứ địa - bệnh 
viện và kho tàng của quân du kích Nam Tư. Từ đây, chúng 
tôi bay qua Tunis, phải đi đường vòng như thế là để tránh 
các căn cứ của quân Đức ở đảo Crete và Hi Lạp; chúng tôi 
cũng ghé qua đảo Malta và làm khách của tư lệnh quân 
quản thành phố trong một thời gian ngắn. 

Hôm sau, chúng tôi đến Cairo. Người Anh đưa chúng tôi vào 
khách sạn và cho mượn một chiếc ô tô. Những người bán 
hàng và nhân viên phục vụ nhìn thấy sao năm cánh trên 
phù hiệu thì cho rằng chúng tôi là quân Nga. Nhưng thật vui 
khi chúng tôi giải thích rằng chúng tôi là người Nam Tư và 
nói tên Tito thì họ bảo rằng họ có biết cuộc đấu tranh của 
chúng tôi. 

Biết người đứng đầu UNRRA ở Cairo là Leman, tôi đề nghị đại 
sứ Liên Xô đưa đến gặp ông ta để trình bày quan điểm. 
Quan chức người Mỹ này tiếp chúng tôi ngay nhưng thái độ 
khá lạnh lùng. Ông ta nói rằng yêu cầu của chúng tôi sẽ 
được xem xét trong cuộc họp tới của UNRRA nhưng về 
nguyên tắc, UNRRA chỉ cộng tác với những chính phủ công 


khai mà thôi. 

Dường như những khái niệm sơ đẳng đã được tôi học thuộc 
về chủ nghĩa tư bản phương Tây, về kẻ thù không đội trời 
chung của tiến bộ và của các dân tộc bị áp bức đã được 
khẳng định ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên này: Leman nằm 
tiếp chúng tôi. Chân ông ta bị bó bột, vết thương và cái 
nóng đã hành hạ ông ta, nhưng tôi lại cho rằng đấy là do 
ông ta không thích sự có mặt của chúng tôi. Thêm nữa, tay 
thông ngôn từ tiếng Anh sang tiếng Nga trông hung dữ, có 
dáng đầu trộm đuôi cướp, giống hệt những tên du thủ du 
thực trong các phim cao bồi vậy. 

Thực ra thì chẳng có gì đáng phàn nàn. Leman đã nghe và 
hứa sẽ xem xét đề nghị của chúng tôi. 

Chúng tôi đã dùng ba ngày ở Cairo cho việc tham quan các 
danh lam thắng cảnh cũng như tiếp xúc với thiếu tá Dikin, 
trưởng phái đoàn quân sự Anh ở Nam Tư. Ông ta mời chúng 
tôi đi ăn trưa với một vài người bạn. 

Từ Cairo, chúng tôi bay đến căn cứ Khabbania của quân Anh 
ở gần Damaskus. Đại diện Bộ chỉ huy quân Anh ở đây không 
muốn đưa chúng tôi vào Damaskus vì cho rằng không thật 
an toàn. Nhưng chúng tôi lại nghĩ họ muốn che giấu việc 
đàn áp dân thuộc địa không kém phần dã man so với quân 
chiếm đóng Đức đang làm ở đất nước chúng ta. 

Người Anh mời chúng tôi xem các trận thi đấu thể thao của 
binh sĩ đồn trú tại đây. Chúng tôi ngồi cạnh ông trưởng ban 
quân quản. Cúc cài tận cổ, dây da thắt chặt, ăn mặc chỉnh 
tế như thế, chúng tôi đã tự trở thành trò cười cho chính mình 
và có lẽ là cho cả những người Anh hiếu khách và cư xử rất 


tự nhiên kia. 

Người ta giới thiệu cho chúng tôi một viên thiếu tá trung 
niên vui tính, suốt ngày xin lỗi vì nói tiếng Nga không được 
tốt. Ông ta quên cả những câu đã học được trong thời gian 
tham gia cuộc can thiệp vào Arkhangensk. Ông ta rất khâm 
phục người Nga, phái đoàn của họ cũng dừng lại ở 
Khabbania. Nhưng không phải khâm phục hệ thống xã hội 
của họ mà là sự chất phác và cả quyết trong việc uống cạn 
những chiếc li lớn rượu vodka hay whisky: "Chúc sức khỏe 
Stalin, chúc sức khỏe Churchill!". 

Với thái độ bình thản, có pha chút tự hào, viên thiếu tá kể 
cho chúng tôi nghe về cuộc chiến đấu chống lại những cuộc 
bạo loạn do tình báo Đức khích động. Chúng tôi thấy các 
nhà kho để máy bay lỗ chỗ vết đạn. 

Bị tiêm nhiễm nặng tư duy giáo điều, chúng tôi cho rằng hi 
sinh cho "chủ nghĩa đế quốc" - chúng tôi gọi cuộc đấu tranh 
của phương Tây như vậy - là điều vô nghĩa, thậm chí là thiếu 
thông minh. Nhưng thâm tâm chúng tôi khâm phục lòng 
dũng cảm và ý chí kiên cường của người Anh: với quân số ít 
ỏi và không có hi vọng được giúp đỡ, họ đã chiến đấu và 
chiến thắng trong cuộc chiến trên sa mạc cháy bỏng ở vùng 
Á châu xa xôi này. Nếu lúc đó tôi chưa thể rút ra được những 
kết luận sâu sắc hơn thì điều đó cũng có ảnh hưởng đối với 
tư tưởng của tôi về sau này, rằng: chân lí không chỉ có một 
và trên trái đất này có nhiều, rất nhiều hệ thống giá trị khác 
nhau. 

Chúng tôi không tin và tìm cách tránh tiếp xúc với người 
Anh, chúng tôi đặc biệt lo ngại và có quan điểm ấu trĩ về cơ 


quan tình báo gọi là "Intelligence Service" của họ. Đây là kết 
quả của sự pha tạp giữa những hiểu biết sơ lược có tính sách 
vở của văn chương giật gân và sự bối rối của những anh nhà 
quê ra tỉnh. 

Dĩ nhiên là chúng tôi đã không phải lo lắng đến thế nếu 
không có mấy bao tải tài liệu của Bộ tổng tham mưu. Trong 
đó có cả những bức điện trao đổi với Comintern. Việc các 
nhân viên quân sự Anh coi những bao tải này chẳng khác gì 
bao chứa giầy hay đồ hộp cũng làm chúng tôi lo lắng. Tôi 
luôn giữ chúng bên cạnh và để không phải ngủ một mình, 
tôi và Marko biệt hiệu "Piper", người Trernogoria, một đồng 
chí đảng viên từ trước chiến tranh, rất dũng cảm và trung 
thành, ở chung một phòng. 

Một lần, giữa đêm khuya, tôi thấy có người mở cửa phòng. 
Tôi cảm thấy thế dù cánh cửa không hề kêu gì cả, tôi nhìn 
thấy cái bóng lờ mờ của một người địa phương dưới ánh 
trăng và dù bị vướng vào màn, tôi vẫn lôi được khẩu súng 
lục từ dưới gối và hét lên. Marko nhảy ra, anh vẫn mặc 
nguyên quần áo khi ngủ nhưng kẻ kia đã biến mất. 

Có lẽ người này đi lạc hay định ăn cắp gì đó. Dĩ nhiên, chúng 
tôi cho rằng có bàn tay của tình báo Anh và càng tăng 
cường cảnh giác thêm. Chúng tôi rất vui vì ngay hôm sau, 
người Anh đã cho chúng tôi bay đi Tehran. 

Tehran, đúng hơn là phần đường mà chúng tôi đi từ Ban 
quân quản Liên Xô đến đại sứ quán Liên Xô, đã coi như là 
lãnh thổ Liên Xô rồi. Các sĩ quan Liên Xô đón tiếp chúng tôi 
rất nồng hậu, đấy không chỉ là tính hiếu khách của người 
Nga mà còn là tình đoàn kết của những người chiến sĩ đấu 


tranh vì sự nghiệp chung trên những vùng đất khác nhau 
của thế giới nữa. Tại đại sứ quán Liên Xô, chúng tôi được 
dẫn đi xem cái bàn tròn nơi diễn ra hội nghị Tehran và thăm 
căn phòng ở tầng một nơi Roosevelt đã nghỉ lại, mọi thứ vẫn 
được giữ y nguyên như ngày ông còn ở đây. 

Cuối cùng, máy bay đưa chúng tôi đến Liên Xô, hiện thân 
cho lí tưởng và niềm mơ ước của chúng tôi. Càng đi sâu vào 
vùng trời xanh xám của nó, một tình cảm hoàn toàn mới, 
chưa từng có càng hiện rõ trong tôi; tôi thấy mình như đang 
trở về ngôi làng, trở về quê hương chưa từng quen biết của 
mình. 

Tôi vốn không ưa tỉnh thần đại Slav. Tôi coi tinh thần đại Slav 
đang thịnh hành ở Moskva lúc đó là biện pháp động viên các 
lực lượng bảo thủ cho cuộc chiến đấu chống lại cuộc xâm 
lăng của quân Đức mà thôi. Nhưng cảm giác này có vẻ khác, 
sâu sắc hơn, không nhét vừa khuôn khổ tư duy cộng sản của 
tôi. Đã ba trăm năm nay, những người tranh đấu và mơ 
mộng Nam Tư, những nhà hoạt động nhà nước và những 
người cầm quyền, các lãnh chúa của Trernogoria vẫn thường 
hành hương đến nước Nga để tìm sự cảm thông và trợ giúp. 
Có phải tôi cũng đang đi trên con đường của họ không? Có 
phải đây chính là quê hương của tổ tiên tôi, những người đã 
bị một lực lượng bí ẩn ném đến vùng Balcan lộng gió không? 
Nước Nga không bao giờ hiểu được những người Slav miền 
Nam vì đây là đất nước của Sa Hoàng và các đại điền chủ, 
tôi thường nghĩ như thế. Nhưng tôi tin tưởng chắc chắn rằng 
nguyên nhân xã hội, cũng như nhiều nguyên nhân khác của 
tất cả các cuộc xung đột giữa Moskva với các dân tộc khác 


rồi cuối cùng cũng sẽ được khắc phục. Lúc đó tôi coi đấy 
chính là "tứ hải giai huynh đệ" và sự trở về với gia đình Slav 
xa xưa. 

Nhưng đây không chỉ là quê hương của tổ tiên tôi mà còn là 
quê hương của những người chiến sĩ đang hi sinh vì tình 
huynh đệ và quyền làm chủ không gì cưỡng được của con 
người trước hoàn cảnh. 

Tôi tan hoà với sóng nước Volga, với những cánh đồng màu 
xám kéo dài đến tận chân trời, như tan hoà vào kiếp trước 
của chính mình, tan hoà vào những bí ẩn chưa hề được biết 
tới của chính tâm hồn mình. Tôi nghĩ mình phải hôn lên 
mảnh đất của nước Nga Xô viết ngay khi tôi bước chân lên 
đó, tôi chắc chắn đã làm thế nếu điều đó không mang vẻ 
tôn giáo hay tệ hơn, không có vẻ đóng kịch. 

Trưởng ban quân quản Baku, một viên tướng khổng lồ, ít nói, 
đã bị trại lính, chiến tranh và công việc biến thành thô kệch 
- hiện thân của một đất nước vĩ đại trong cuộc chiến đấu 
không khoan nhượng với kẻ thù hung bạo. Là người cởi mở, 
ông tỏ vẻ ngạc nhiên trước cách cư xử thận trọng của chúng 
tôi: "Dân gì kì nhỉ, không ăn, không uống! Người Nga chúng 
tôi khác, ăn nhiều, uống lắm, đánh nhau còn ghê nữa!" 

Trời Moskva âm u tối và có rất nhiều nhà thấp tẹt. 

Nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì? Lấy gì so sánh với cuộc đón 
tiếp long trọng và chân thành, tuy có kiểm chế theo đúng 
tinh thân cộng sản của chúng tôi? Lấy gì so sánh với cuộc 
chiến tranh vĩ đại mà chúng tôi coi là thử thách cuối cùng 
của loài người, là cuộc đời và số phận của mỗi chúng tôi? Có 
phải mọi thứ đều là không đáng kể khi so sánh với hiện thực 


đang thoát thai từ ác mộng để trở thành sự thật hạnh phúc 
an bình trên đất nước Xô viết, đất nước của chúng tôi và 
cũng là của toàn thể loài người? 


Milovan Djilas 
Nói chuyện với Stalin 
Dịch giả: Phạm Minh Ngọc 
3. 


Chúng tôi được bố trí nghỉ trong khu tập thể trung tâm của 
Hồng quân, các sĩ quan Liên Xô về Moskva công tác cũng 
thường nghỉ ở đây. Ăn uống và các điều kiện khác đều tuyệt 
vời. Chúng tôi được giao một chiếc ô tô có tài xế riêng, lái xe 
tên là Panov, một người đàn ông trung niên có suy nghĩ độc 
lập dù tính khí có vẻ thất thường. Thông qua sĩ quan liên lạc, 
đại úy Kozlovski, một anh chàng đẹp trai, luôn tự hào về 
nguồn gốc Cô-dắc của mình - nhờ cuộc chiến tranh này mà 
người Cô-dắc đã "rửa" sạch được quá khứ phản cách mạng 
rồi - chúng tôi có thể đi xem hát, xem phim bất cứ lúc nào. 
Nhưng chúng tôi không thể nào tiếp xúc được với các cấp 
lãnh đạo, mặc dù tôi đã xin gặp Molotov V. M., bộ trưởng 
ngoại giao và Stalin I. V., Chủ tịch chính phủ và Tổng tư lệnh 
tối cao các lực lượng vũ trang ngay từ hôm mới đến. Tôi cố 
gắng thông báo nguyện vọng cũng như các nhu cầu của 
chúng tôi theo đường vòng, nhưng cũng không ăn thua. 

Đại sứ quán Nam Tư cũng không giúp được gì. Về mặt hình 
thức, đây vẫn là sứ quán của hoàng gia nhưng ông đại sứ 
Simich và các nhân viên ở đây đều ngả về phe nguyên soái 
Tito. Bề ngoài, người ta tỏ ra tôn trọng sứ quán nhưng thực 
ra, họ còn bất lực hơn cả chúng tôi. 

Tổ chức đảng của kiều dân Nam Tư cũng không làm được gì. 


Các cuộc thanh trừng đã giết mất khá nhiều người, nhân vật 
nổi bật nhất còn lại lúc đó là Velko VIakhovik. Chúng tôi gần 
bằng tuổi nhau, cả hai đều là dân Trernogoria, cùng tham 
gia phong trào sinh viên chống chế độ độc tài của hoàng đế 
Aleksander. Anh là thương binh chiến tranh Tây Ban Nha, 
còn tôi vừa ra khỏi cuộc chiến tranh còn khủng khiếp hơn. 
Anh là người có học vấn cao, thông minh, rất có tư cách 
nhưng giữ nguyên tắc thái quá và không dám suy nghĩ độc 
lập. Lúc ấy anh đang lãnh đạo đài phát thanh Nam Tư tự do, 
hợp tác với anh sẽ rất có lợi. Nhưng anh cũng chỉ quen đến 
G. Dimitrov mà thôi; ông này, vì lúc đó Comintern đã bị giải 
thể, cùng với Manuilski đang lãnh đạo một Phòng của Ban 
chấp hành trung ương Đảng cộng sản Liên Xô chuyên về 
quan hệ với các đảng cộng sản khác. 

Chúng tôi được đối xử rất tử tế, ăn uống đàng hoàng nhưng 
những vấn đề cần thảo luận và giải quyết thì giãẫm chân tại 
chỗ. Tôi muốn nói thêm rằng trong quan hệ với chúng tôi, 
mọi người đều tỏ ra cực kì nhã nhặn và thận trọng. Nhưng 
sau khi chúng tôi đến chừng một tháng, tôi và tướng Terzich 
được Stalin và Molotov tiếp, báo chí có đưa tin về sự kiện 
này, thì như có phép thần, mọi cánh cửa của bộ máy hành 
chính to lớn và giới thượng lưu Liên Xô đều rộng mở. 

Ủy ban đoàn kết Slav, mới được thành lập trong thời kì chiến 
tranh là cơ quan đầu tiên đứng ra tổ chức lễ đón tiếp và 
chiêu đãi chúng tôi. Không cứ gì người cộng sản, ai cũng 
thấy ngay rằng đây là một tổ chức giả tạo và chẳng có mấy 
giá trị. Nó chỉ là một chiêu bài phục vụ cho mục đích tuyên 
truyền và ngay trong việc đó vai trò của nó cũng rất hạn 


chế. Mục tiêu cũng không rõ ràng: đa số thành viên Uỷ ban 
là đảng viên cộng sản lưu vong từ các nước Slav ở Moskva; 
đối với họ, tình đoàn kết Slav chẳng có ý nghĩa gì. Mọi người 
đều hiểu rằng họ phải khôi phục một điều đã trở thành quá 
khứ, để nếu không tập hợp được mọi người Slav xung quanh 
nhà nước cộng sản thì ít ra cũng vô hiệu hoá được các trào 
lưu bài Xô của người Slav. 

Chủ tịch Uỷ ban là tướng Gundorov, một người già trước 
tuổi, quan điểm rất hẹp hòi; với ông ta, ngay cả vấn đề đoàn 
kết giả tạo cũng không thể thảo luận một cách nghiêm túc 
được. Thư kí Uỷ ban là Motralov, một người có uy tín vì 
những mối liên hệ mật thiết với các cơ quan an ninh - ông ta 
có thói khoe khoang nên không giấu được chuyện này. Cả 
Motralov và Gundorov đều đã là sĩ quan Hồng quân, bị giải 
ngũ vì thói quân phiệt đối với cấp dưới và được cử vào một 
công việc không phù hợp với họ chút nào. Chỉ có cô thư kí 
tên là Nazarova, người có khuôn mặt rỗ hoa và rất nhã 
nhặn, là tỏ ra có tình yêu và thông cảm với những đau khổ 
của người Slav mà thôi, mặc dù sau này, ở Nam Tư, chúng 
tôi đã phát hiện ra cô ta là nhân viên tình báo Liên Xô. 

Trong Uỷ ban, người ta chỉ ăn, uống và nói là chính. Những 
câu chuyện lê thê và rỗng tuếch sau bàn ăn có nội dung 
không khác gì thời Sa Hoàng nhưng kém văn hoa hơn. Nói 
cho ngay, lúc đó, tôi đã lấy làm ngạc nhiên vì sự thiếu vắng 
các ý tưởng mới mẻ. 

Ủy ban là con đẻ của một chính sách vụ lợi, nhỏ nhen và 
thiển cận. 

Để độc giả có thể hiểu đúng, tôi xin nói thêm: lúc đó, tôi đã 


ngộ được nhiều điều, nhưng tôi không ngạc nhiên, cũng 
không hốt hoảng. Việc Ủy ban là công cụ gây ảnh hưởng của 
chính phủ Liên Xô lên các tầng lớp người Slav ở bên ngoài 
Liên Xô và các nhân viên của nó có liên hệ với các đại diện, 
cả công khai và bí mật, của chính quyền hoàn toàn không 
làm tôi băn khoăn. Tôi chỉ lấy làm ngạc nhiên là nó quá yếu 
và không nghiêm túc, đặc biệt là nó không thể giúp tôi tiếp 
xúc với chính phủ Liên Xô và không giúp đỡ được gì cho 
Nam Tư cả. Vì tôi, cũng như tất cả mọi người cộng sản, đã 
học thuộc rằng giữa Liên Xô và các dân tộc khác, chứ chưa 
nói một đảng mang tinh thân cách mạng và mác-xít như 
Đảng cộng sản Nam Tư, không thể có bất kì mâu thuẫn nào. 
Và mặc dù tôi cho rằng Ủy ban Slav là công cụ không phù 
hợp đối với các mục tiêu của chủ nghĩa cộng sản nhưng tôi 
chấp nhận nó chủ yếu là vì lãnh đạo Liên Xô đòi hỏi như thế. 
Còn mối liên hệ của nó với các cơ quan an ninh thì chính tôi 
cũng nghĩ rằng đấy là vũ khí của đảng, là phương tiện bảo 
vệ cách mạng. 

Tôi tìm mọi cách để tiếp xúc được với giới chức cao cấp Liên 
Xô. Mặc dù rất sốt ruột, nhưng tôi không quấy rây và hoàn 
toàn không có ý phiền trách chính quyền Xô viết. Tôi đã 
quen coi đấy là lực lượng lãnh đạo toàn bộ phong trào cộng 
sản, cao hơn cả lãnh đạo Đảng tôi, cao hơn chính cuộc cách 
mạng của tôi. Tito và những người khác đã từng cho tôi biết 
rằng bắt những người cộng sản ngoại quốc chờ đợi hình như 
cũng là một phong cách làm việc của Moskva vậy. Tôi chỉ 
băn khoăn và sốt ruột vì người ta không hiểu được tính cấp 
bách của sự nghiệp cách mạng ở Nam Tư mà thôi. 


Những người cộng sản Nam Tư không nói nhưng tất cả đều 
biết rằng ở nước chúng tôi đang diễn ra một cuộc cách 
mạng. Khắp nơi ở phương Tây, người ta đã viết như thế rồi. 
Nhưng ở Moskva, người ta lại cố tình lờ chuyện ấy đi, ngay 
cả những người có trách nhiệm trực tiếp cũng làm như thế. 
Mọi người vẫn ngoan cố nói về cuộc đấu tranh chống quân 
xâm lược Đức, họ còn ngoan cố hơn trong việc nhấn mạnh 
tinh thần yêu nước của cuộc đấu tranh và vai trò lãnh đạo 
của Liên Xô nữa. Tôi không bao giờ có ý định tranh cãi về vai 
trò của Đảng cộng sản Liên Xô trong phong trào cộng sản 
quốc tế hay vai trò của Hồng quân trong cuộc chiến đấu 
chống bè lũ phát xít Hitler Nhưng trên quê hương tôi và 
trong những điều kiện ở đấy, trước mắt mọi người, những 
người cộng sản Nam Tư đã tiến hành cuộc chiến tranh mà 
không lệ thuộc vào những thắng lợi hay thất bại tạm thời 
của Hồng quân; không những thế, cuộc chiến tranh này còn 
làm thay đổi cả cơ cấu chính trị và xã hội của đất nước nữa. 
Cuộc cách mạng Nam Tư nói chung và tình hình trong nước 
nói riêng đã vượt qua nhu cầu của chính sách đối ngoại của 
chính phủ Liên Xô và khả năng thích nghi của nó. Tôi đã tự lí 
giải những khó khăn và trở ngại mà mình gặp phải như thế 
đấy. 

Thật là kì khi thấy những người không thể không hiểu 
chuyện đó nhưng lại nhẫn nhục chịu đựng và làm ra vẻ 
không hiểu. Tôi vẫn chưa quán triệt được rằng ở Moskva, 
không nên vội vã phát biểu, đặc biệt là về tình hình chính 
trị, khi Stalin hay ít nhất là Molotov chưa có ý kiến. Đấy là 
luật bất thành văn, đối với ngay cả những yếu nhân như 


Manuilski hay Dimitrov, những cựu bí thư Comintern. 

Tito, Kardel và các đảng viên cộng sản đã từng ở Moskva 
đều nói rằng Manuilski rất có cảm tình với người Nam Tư. 
Trong giai đoạn thanh trừng những năm 1936-1937, khi hầu 
như tất cả kiều dân Nam Tư đều bị đe doạ, thái độ như thế 
có thể trở thành tai hoạ đối với ông, thì nay, khi người Nam 
Tư đã đứng trong mặt trận chống phát xít, thái độ đó có thể 
được coi là nhìn xa trông rộng. Dù sao mặc lòng, trong tình 
cảm ngưỡng mộ cuộc đấu tranh của người Nam Tư, có niềm 
tự hào của chính ông, mặc dù ông không quen một người 
lãnh đạo mới nào, trừ Tito, mà ngay Tito, ông cũng chỉ mới 
sơ giao mà thôi. 

Chúng tôi gặp ông vào một buổi chiều. Có cả G. F. 
Aleksandrov, một triết gia nổi tiếng của Liên Xô lúc ấy và 
quan trọng hơn, ông còn là trưởng Ban tuyên truyền và cổ 
động trực thuộc Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản 
(bolshevik). 

Aleksandrov không tạo cho tôi một ấn tượng đặc biệt nào. 
Sự mờ nhạt, gần như không có cá tính là đặc điểm nổi bật 
nhất của ông ta. Không cao, đậm, hói, nước da tái và cái 
bụng phệ chứng tỏ ông ta không bao giờ ra khỏi văn phòng. 
Ngoài một vài nhận xét chung chung và nụ cười xã giao, ông 
ta không nói một câu nào về tính chất và tương lai của cuộc 
khởi nghĩa của những người cộng sản Nam Tư mặc dù tôi đã 
cố ý nhấn mạnh vấn đế ấy. Rõ ràng là khi Ban chấp hành 
trung ương chưa xác định được quan điểm thì những người 
làm tuyên truyền Liên Xô phải tiếp tục nói về cuộc đấu tranh 
chống quân xâm lược và lờ đi các vấn đề nội bộ và quan hệ 


quốc tế của Nam Tư 

Manuilski cũng không có thái độ rõ ràng. Nhưng ông tỏ ra 
rất quan tâm đến vấn đề này. Tôi biết ông là một diễn giả có 
tài, chỉ cần đọc các bài viết của ông là rõ, câu chuyện của 
ông lúc nào cũng đầy hình ảnh và súc tích. Ông là một người 
nhỏ nhắn, lưng đã hơi còng, da ngăm đen, chòm râu được 
cắt tỉa gọn gàng. Giọng của ông hơi đớt, dịu dàng và có vẻ 
lạ là hoàn toàn không mạnh mẽ như ta có thể tưởng. Ông là 
người chu đáo, nho nhã, có vẻ thượng lưu. 

Nhân câu chuyện về sự phát triển của cuộc khởi nghĩa ở 
Nam Tư, tôi đã nói rằng một chính quyền mới đã hình thành, 
về thực chất là chính quyền xô viết. Tôi đặc biệt nhấn mạnh 
vai trò của giai cấp nông dân: đối với tôi cuộc khởi nghĩa ở 
Nam Tư là sự hoà quyện của cuộc nổi dậy của nông dân với 
vai trò tiên phong của Đảng cộng sản. Mặc dù Manuilski và 
Aleksandrov không phản đối, nhưng họ cũng không ủng hộ 
quan điểm này. 

Tôi cho rằng việc Stalin có vai trò quan trọng trong mọi vấn 
đề là chuyện bình thường nhưng dù sao, tôi cũng nghĩ 
Manuilski phải tự chủ hơn trong tư duy và có nhiều sáng 
kiến hơn trong hành động mới phải. Lòng nhiệt tình và sự 
khâm phục cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Tư của 
Manuilski đã làm tôi xúc động nhưng cuộc gặp gỡ đã chứng 
tỏ rằng ông ta không tham gia vào việc xác định chính sách 
của Moskva nói chung, trong đó có quan hệ với Nam Tư nói 
riêng. 

Về Stalin, ông ta cố gắng khoác cho những từ ngợi ca quá 
đáng một hình thức "mác-xít" và "khoa học". Đại khái như 


sau: "Đồng chí biết không, thật không thể tưởng tượng nổi là 
một cá nhân lại có thể có vai trò to lớn trong giờ phút quyết 
định của chiến tranh đến như thế. Làm sao trong một cá 
nhân lại có thể có nhiều tài năng đến như thế: một nhà hoạt 
động nhà nước, một nhà tư tưởng và một chiến sĩ!". 

Ý nghĩ của tôi về vai trò của Manuilski sau này đã được 
khẳng định. Ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ ngoại 
giao Ukraine - ông là người Do Thái, nhưng sinh trưởng ở 
Ukraine - điều đó chứng tỏ ông đã bị đẩy ra khỏi chính 
trường. Ngay cả khi còn là bí thư Comintern, ông cũng chỉ là 
công cụ của Stalin mà thôi, vì trước đây ông không phải là 
bolshevik toàn tòng mà thuộc nhóm gọi là "những người liên 
khu vực" do Trotsky cầm đầu. Phải đến sát Cách mạng 
Tháng Mười năm 1917, nhóm này mới sát nhập vào phe 
bolshevik. 

Tôi còn gặp Manuilski vào năm 1949 ở Liên Hiệp Quốc. Thay 
mặt Ukraine, ông đăng đàn tố cáo bè lũ "đế quốc" và "phát 
xít" Tito. Tài hùng biện của ông đã biến thành sự tráo trở, ý 
kiến sắc bén đã biến mất, chỉ còn là những câu nói sáo rỗng. 
Lúc ấy, ông ta đã già yếu và chẳng bao lâu sau, thì trượt 
khỏi các nấc thang quyền lực Liên Xô và biến mất hẳn. 
Dimitrov thì lại khác. 

Tôi gặp ông cả thảy ba lân, hai lần trong bệnh viện của 
chính phủ Liên Xô và một lần tại nhà nghỉ của ông ở ngoại ô 
Moskva. 

Lần nào cũng thấy ông có vẻ ốm yếu. Hơi thở khò khè, da 
thì chỗ đỏ, chỗ tái, khu vực mang tai thì khô như bị hắc lào. 
Tóc ông thưa đến nỗi không che được cái sọ vàng vọt bên 


dưới. 

Nhưng ý kiến của ông thì sắc sảo và có vẻ mới, khác hẳn với 
những động tác chậm chạp, mệt mỏi của ông. Đấy là một 
người già trước tuổi, một người đã bị suy sụp về mặt thể 
chất nhưng vẫn đầy trí tuệ và nhiệt tình. Trí tuệ ấy thể hiện 
rõ trên nét mặt, đặc biệt là đôi mắt lồi màu xanh nhạt luôn 
chăm chú quan sát người đối thoại, cái mũi cao và cái cằm 
bạnh của ông. Dù ông không nói tất cả những gì mình nghĩ, 
nhưng ông luôn nói công khai và kiên định. Dĩ nhiên là ông 
hiểu bản chất các sự kiện ở Nam Tư nhưng ông cũng cho 
rằng nói đến tính chất cộng sản lúc này thì hơi sớm. Để 
tránh rắc rối cho quan hệ giữa Liên Xô và phương Tây, tôi 
cũng nghĩ rằng trong tuyên truyền, trước hết, chỉ nên nói 
đến cuộc đấu tranh chống lại quân đội chiếm đóng mà 
không nên nhấn mạnh bản chất cộng sản của nó. Nhưng tôi 
muốn nói thêm để ban lãnh đạo Liên Xô và chính Dimitrov 
hiểu rằng, ít nhất là trong trường hợp của Nam Tư, đòi hỏi 
liên minh giữa những người cộng sản và các đảng tư sản là 
việc làm vô nghĩa vì cả trong cuộc chiến tranh này cũng như 
trong nội chiến, Đảng cộng sản đã chứng tỏ là lực lượng 
chính trị duy nhất có thực lực. Hệ quả của luận điểm này là 
sự phủ nhận chính phủ hoàng gia lưu vong và chế độ quân 
chủ nói chung. 

Ngay tại cuộc gặp đầu tiên, tôi đã kể cho Dimitrov nghe về 
các sự kiện và tình hình ở Nam Tư. 

Ông không ngờ, Dimitrov chân thành công nhận như thế, 
rằng Đảng cộng sản Nam Tư lại là đảng có tinh thần chiến 
đấu và linh hoạt nhất. Ông vốn đặt hi vọng vào Đảng cộng 


sản Pháp nhiều hơn. Ông nhắc lại lời hứa của Tito khi rời 
Moskva rằng những người cộng sản Nam Tư sẽ rửa được vết 
nhục của tệ bè phái và sẽ chứng minh rằng họ là những 
người xứng đáng. Chính ông đã khuyên Tito đừng có thề bồi 
mà phải hành động một cách khôn khéo và kiên quyết. Ông 
kể như sau: 

"Đồng chí biết không, khi bàn việc cử bí thư Đảng cộng sản 
Nam Tư thì xảy ra bất đồng, nhưng tôi ủng hộ Valter(1) , 
đồng chí ấy xuất thân công nhân, là người mà tôi cho là kiên 
định và nghiêm túc. Tôi rất mừng là mình đã không lầm". 
Dimitrov tỏ vẻ như xin lỗi khi nhắc lại việc chính phủ Liên Xô 
đã không thể giúp được gì cho các du kích quân Nam Tư 
trong những giai đoạn khó khăn nhất. Ông đã đề nghị chính 
Stalin quan tâm đến chuyện đó. Đúng là như thế, ngay trong 
những năm 1941-1942, các phi công Liên Xô đã cố gắng 
thâm nhập vào các căn cứ du kích Nam Tư nhưng vô vọng. 
Một số kiều dân Nam Tư nhảy dù xuống đất đã bị chết cóng 
hết. 

Dimitrov cũng nhắc lại chuyện chúng tôi đàm phán với quân 
Đức về việc trao đổi tù binh. Ông bảo: "Chúng tôi rất lo cho 
các anh nhưng may là mọi chuyện đều kết thúc tốt đẹp". 

Tôi lặng thinh và nếu ông ép thì tôi cũng không nói nhiều 
hơn những gì chính ông đã nói. Nhưng sẽ nguy hiểm nếu 
ông hỏi hay nói một điều gì đó không phù hợp, may là 
chuyện đó đã không xảy ra - trong chính trị, mọi thứ sẽ được 
quên ngay miễn là kết thúc tốt đẹp. 

Dimitrov không ép bất cứ chuyện gì, thực ra là Comintern đã 
giải tán rồi, công việc của Dimitrov bây giờ là thu thập tin 


tức về các đảng cộng sản và làm cố vấn cho Đảng và chính 
phủ Liên Xô, khi cần mà thôi. 

Ông kể cho tôi nghe rằng ý tưởng về việc giải tán Comintern 
xuất hiện lần đầu tiên sau khi các nước vùng Baltic sát nhập 
vào Liên Xô. Rõ ràng lúc này, ngọn cờ của chủ nghĩa cộng 
sản là Liên Xô và vì vậy, mọi nguồn lực đều phải tập trung 
xung quanh nước này. Nhưng việc giải tán bị hoãn do tình 
hình quốc tế. Phải làm thế để người Đức không nghĩ rằng 
giải tán là do áp lực của họ: quan hệ Xô - Đức lúc đó khá tốt. 
Dimitrov là một trong số rất ít người được Stalin tôn trọng. 
Ông còn là lãnh tụ tối cao của phong trào cộng sản Bulgaria 
nhưng chuyện này ít ý nghĩa hơn. 

Hai cuộc gặp sau khẳng định thêm ý kiến ấy của tôi. Tại 
cuộc gặp thứ nhất, tôi thông báo cho các ủy viên Ban chấp 
hành trung ương Đảng cộng sản Bulgaria về tình hình Nam 
Tư; tại cuộc gặp thứ hai, chúng tôi thảo luận về khả năng 
hợp tác giữa hai Đảng và cuộc đấu tranh ở Bulgaria. 

Tham gia cuộc gặp gỡ với Ban chấp hành trung ương Đảng 
cộng sản Bulgaria, ngoài Dimitrov, còn có cả Kolarov, 
Chervenkov và một số người khác. 

Tôi đã gặp Chervenkov ngay tại buổi tiếp kiến đầu tiên, mặc 
dù ông không nói câu nào và tôi nghĩ ông là thư kí riêng của 
Dimitrov. Trong lần gặp thứ hai, ông cũng không xuất đầu lộ 
diện. Ông là người kiệm lời và điềm tĩnh nhưng sau này, ông 
lại tạo cho tôi cảm giác hoàn toàn khác. VIakhovich và mấy 
người nữa đã nói với tôi rằng Chervenkov là em rể của 
Dimitrov và trong giai đoạn thanh trừng, đáng lẽ ông đã bị 
bắt. Trong trường chính trị, nơi ông dạy học, người ta đã 


thông báo về việc "lật tẩy" ông nhưng ông đã kịp trốn đến 
chỗ Dimitrov. Dimitrov phải can thiệp với Ủy ban an ninh 
quốc gia thì mọi sự mới yên. 

Trong thời gian diễn ra chiến dịch thanh trừng những đảng 
viên cộng sản nhập cư, đảng viên các đảng bí mật bị thiệt 
hại nhiều nhất vì họ không có ai che chở. Người Bungaria đã 
gặp may: Dimitrov, một người rất có uy tín, là bí thư 
Comintern và ông đã cứu được nhiều người. Các đảng viên 
người Nam Tư không được may mắn thế, họ tự đào huyệt 
cho nhau trong khi tiếp tục đấu tranh để giành quyền lực và 
tìm cách chứng minh lòng trung thành của mình với Stalin 
và chủ nghĩa Lenin. 

Kolarov đã ngoài 70. Ở ông có nhiều dấu hiệu của tuổi già 
và nhất là dấu hiệu của nhiều năm thiếu hoạt động. Ông chỉ 
còn là kỉ vật của quá khứ, của những ngày khởi nghĩa xa 
xưa. Đầu ông to, giống đầu người Thổ Nhĩ Kì hơn là đầu 
người Slav, mũi ông cũng lớn, đôi môi đa tình. Các ý kiến 
của ông đều hướng về quá khứ và những chuyện vụn vặt cụ 
thể, có phần hằn học nữa. 

Trong phần trình bày, tôi không chỉ phân tích mà còn vẽ lên 
cảnh tượng khủng khiếp của ngọn lửa chiến tranh và những 
cuộc tàn sát: mười ngàn đảng viên trước chiến tranh may ra 
còn lại được hai ngàn; tôi cho rằng có một triệu hai trăm 
ngàn binh sĩ và thường dân đã hi sinh. Sau khi tôi nói xong, 
Kolarov chỉ hỏi một câu duy nhất: "Thế theo đồng chí thì 
tiếng Makedonia giống tiếng Bulgaria hay tiếng Serbia 
hơn?". 

Lãnh đạo Đảng cộng sản Nam Tư cũng đã gặp rắc rối với 


Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Bulgaria vì họ cho 
rằng Bulgaria hiện đang chiếm đóng Makedonia thì tổ chức 
đảng ở đó phải được chuyển cho Đảng cộng sản Bulgaria. 
Cuộc tranh cãi chỉ chấm dứt sau khi Comintern can thiệp. 
Comintern ủng hộ quan điểm của phía Nam Tư, nhưng đấy 
là sau khi quân Đức đã tấn công Liên Xô. Nhưng sự xích 
mích xung quanh vấn đề Makedonia và cuộc khởi nghĩa còn 
tiếp tục và càng gần đến ngày thất bại của quân Đức cũng 
như của chính phủ Bulgaria thì mâu thuẫn giữa hai Đảng lại 
càng tăng. Tuy ở Moskva nhưng VIakhovich cũng nhận thấy 
rằng những người cộng sản Bulgaria đòi nắm quyền tại 
Makedonia thuộc Nam Tư. Nói cho ngay, Dimitrov có quan 
điểm khác: vấn đề đầu tiên đối với ông là tình đoàn kết 
Bulgaria - Nam Tư. Nhưng tôi cho rằng ông không coi người 
Makedonia là một dân tộc đặc biệt, mặc dù mẹ ông là người 
Makedonia và ông tỏ ra có cảm tình với họ. 

Tôi đã trả lời Kolarov như sau: "Tôi không biết tiếng 
Makedonia gần tiếng Bulgaria hơn hay gần tiếng Serbia hơn 
nhưng người Makedonia không phải là người Bulgaria và 
nước Makedonia không thuộc Bulgaria". 

Dimitrov không vui, mặt ông đỏ lên, ông phẩy tay và bảo: 
"Chuyện này không quan trọng!" và chuyển sang đề tài 
khác. 

Tôi không nhớ những người tham gia trong buổi gặp lần thứ 
ba với Dimitrov nhưng nhiều khả năng là Chervenkov cũng 
có mặt. Cuộc gặp diễn ra vào đầu tháng 4 năm 1944, ngay 
trước ngày tôi lên đường quay về Nam Tư. Chúng tôi thảo 
luận về sự hợp tác giữa những người cộng sản hai nước. 


Nhưng hiệu quả thì gần như không có vì ở Bulgaria chưa có 
một đội quân du kích nào. 

Tôi kiên quyết đề nghị thành lập ở Bulgaria các đội du kích, 
bắt đầu cuộc đấu tranh võ trang và coi hi vọng vào cuộc đảo 
chính của quân đội hoàng gia là ảo tưởng. Tôi lấy kinh 
nghiệm từ Nam Tư: rất ít sĩ quan quân đội hoàng gia tham 
gia vào phong trào du kích, Đảng cộng sản phải tự xây dựng 
lực lượng vũ trang, bắt đầu từ các đơn vị nhỏ, dù có phải 
vượt qua muôn vàn khó khăn. Rõ ràng, Dimitrov cũng có ảo 
tưởng như thế, mặc dù ông cho rằng phải nhanh chóng bắt 
tay vào việc thành lập các đơn vị du kích. 

Nhưng thật sự, có những chuyện ông biết mà tôi không biết. 
Khi tôi nói rằng ngay ở Nam Tư, nơi mà sự chiếm đóng đã 
đập tan bộ máy nhà nước cũ, vẫn cần nhiều thời gian mới có 
thể phá bỏ được tất cả các tàn tích của nó thì ông nhận xét: 
"Sau ba bốn tháng nữa sẽ có đảo chính ở Bulgaria, Hồng 
quân sắp tiến đến biên giới rồi". 

Mặc dù Bulgaria không đánh nhau với Liên Xô, nhưng như 
thế có nghĩa là Dimitrov coi Hồng quân là tác nhân quyết 
định. Ông không nói rõ là Hồng quân sẽ tiến vào Bulgaria 
nhưng chắc chắn lúc đó, ông đã biết và thông báo cho tôi 
như thế. 

Nếu Dimitrov có quan điểm và tính toán theo cách đó thì 
việc đòi thành lập các đội du kích của tôi đã mất hết ý 
nghĩa. Cuộc nói chuyện chuyển sang phần trao đổi ý kiến và 
gửi lời chào anh em đến Tito và các chiến sĩ Nam Tư. 

Cần phải ghi nhận quan hệ của Dimitrov đối với Stalin. Ông 
cũng kính trọng và khâm phục nhưng không có vẻ tán 


dương và nịnh hót quá đáng. Đối với Stalin, ông giữ thái độ 
của một nhà cách mạng có kỉ luật, tuân thủ lãnh tụ nhưng 
độc lập suy nghĩ. Ông đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Stalin 
trong chiến tranh. Ông kể: "Khi đó quân Đức đã ở ngoại ô 
Moskva, niềm tin nói chung đã lung lay và xảy ra lộn xôn. 
Một số cơ quan chính phủ và Ban chấp hành trung ương 
cũng như ngoại giao đoàn đã chuyển về Kuibyshev. Nhưng 
Stalin thì vẫn ở lại Moskva. Tôi đã đến chỗ ông ấy tại Điện 
Kremili, lúc đó người ta đang chuyển hồ sơ tài liệu ra khỏi 
Điện Kremii. Tôi đề nghị với Stalin cho Comintern ra lời kêu 
gọi quân lính Đức. Stalin đồng ý, tuy ông cho rằng chẳng có 
tác dụng gì. Chẳng bao lâu sau đó, tôi phải rời Moskva. 
Stalin vẫn ở lại để bảo vệ thành phố. Trong những ngày kinh 
hoàng đó, vào dịp lễ kỉ niệm Cách mạng tháng Mười năm ấy, 
chính ông đã chỉ huy cuộc duyệt binh trên Hồng trường: 
từng sư đoàn tiến thẳng ra mặt trận. Thật khó nói hết tác 
động vô cùng to lớn đối với nhân dân Liên Xô khi họ hay tin 
rằng Stalin vẫn còn ở Moskva, được nghe giọng ông truyền 
đi từ đó, điều đó mang lại cho người ta niềm tin, gieo vào 
lòng người ta sự tự tin và đáng giá cả quân đoàn thiện 
chiến". 

Trong lần gặp này, tôi được làm quen với vợ của Dimitrov. Bà 
là một người gốc Đức, chuyện này lúc đó không nên nói vì 
lòng hận thù chung với người Đức mà một người Nga bình 
thường dễ tiếp thu hơn là công tác tuyên truyền chống phát 
xít vẫn làm. 

Nhà nghỉ của Dimitrov được bày biện rất sang trọng và có 
gu. Mọi thứ đều có, chỉ trừ niềm vui. Người con trai duy nhất 


của ông đã chết, bức chân dung cậu bé treo trong phòng 
làm việc của cha. Như một chiến sĩ, Dimitrov còn có thể chịu 
đựng được các thất bại và hân hoan với mỗi chiến công, 
nhưng như một con người thì đấy đã là một ông lão, sức vóc 
đã không còn và không thể thoát ra khỏi sự thương cảm 
không nói thành lời của những người xung quanh. 

Chú thích: 

(1) Valter là bí danh của losif Bros ở Comintern trước khi ông 
lấy bí danh là Tito 


Milovan Djilas 
Nói chuyện với Stalin 
Dịch giả: Phạm Minh Ngọc 
A. 


Trước khi chúng tôi lên đường mấy tháng, Moskva thông báo 
rằng ở Liên Xô đã thành lập một lữ đoàn quân Nam Tư. 
Trước đó là các đơn vị quân Ba Lan và Tiệp. Lúc đó, chúng 
tôi không thể nào hiểu được làm sao lại có nhiều người Nam 
Tư đến như vậy. Có một ít người tị nạn chính trị ở đó nhưng 
đa số đã bị giết trong các chiến dịch thanh trừng trước đây 
rồi. 

Bây giờ, tại Moskva, thì tôi đã hiểu: quân số của lữ đoàn này 
chủ yếu lấy từ bộ đội của trung đoàn do Pavelich gửi ra mặt 
trận Liên Xô để tỏ tình đoàn kết với quân Đức. Nhưng 
Pavelich thất bại cả ở đây, trung đoàn bị đánh tan và bị bắt 
làm tù binh ở Stalingrad. Sau khi thanh lọc, nó được biên 
chế thành lữ đoàn quân chống phát xít Nam Tư, vẫn nắm 
dưới quyền viên chỉ huy cũ là Mesich. Một số người tị nạn 
chính trị từ khắp nơi được điều đến để làm công tác chính 
trị; các sĩ quan quân sự và an ninh Liên Xô chịu trách nhiệm 
huấn luyện và theo dõi về lí lịch. 

Đầu tiên, các cán bộ Liên Xô muốn áp dụng trong lữ đoàn 
các phù hiệu như quân đội hoàng gia Nam Tư cũ, nhưng sau 
khi bị VIlakhovich phản đối, họ đồng ý dùng phù hiệu của 
Quân đội giải phóng nhân dân. Thảo luận về phù hiệu bằng 
điện tín quả là một công việc khó khăn. Viakhovich đã làm 


mọi việc có thể, phù hiệu thành ra món hỗn hợp của trí 
tưởng tượng và nhượng bộ. Vấn đề đã được giải quyết dứt 
điểm theo yêu cầu của chúng tôi. 

Đối với lữ đoàn thì không còn vấn đề quan trọng nào, ngoại 
trừ việc chúng tôi không muốn giữ viên chỉ huy cũ lại nữa. 
Nhưng anh ta được người Nga bảo vệ. Họ nói rằng anh ta đã 
cải tà qui chính và có tác dụng tốt đối với binh sĩ dưới 
quyền. Tôi có cảm giác là Mesich đã hoàn toàn suy sụp, anh 
ta cũng như nhiều người khác thay màu cờ sắc áo là để khỏi 
phải vào trại tù binh mà thôi. Chính Mesich cũng không 
thích địa vị hiện nay của mình vì mọi người đều biết là anh 
ta không có vai trò gì, chỉ có tính chất hình thức. 

Lữ đoàn đóng ở khu rừng gần Kolomna. Dù mùa đông Nga 
lạnh giá, lữ đoàn vẫn ở trong hầm và tiếp tục luyện tập quân 
sự. 

Kỉ luật quá nghiêm khắc của lữ đoàn đã thực sự làm tôi kinh 
ngạc; rõ ràng là có mâu thuẫn giữa mục đích mà đơn vị này 
phục vụ với cách thức mà người ta bắt mọi người phải tin 
vào những mục đích đó. Trong các đội du kích của chúng tôi, 
tinh thần đồng chí và tình đoàn kết giữ thế thượng phong, kỉ 
luật chỉ được áp dụng trong những trường hợp xảy ra hiện 
tượng cướp bóc hoặc tội lỗi nghiêm trọng. Ở đây, tất cả đều 
dựa trên sự tuân thủ một cách mù quáng, một tinh thần mà 
ngay người Phổ thời Frederic II cũng phải lấy làm ghen. 
Không một lời nào về kỉ luật tự giác mà chúng tôi đã học 
được và tiếp tục dạy người khác ở Nam Tư. Nhưng chúng tôi 
chẳng thể làm được gì, cả trong quan hệ với các chuyên gia 
Liên Xô nghiêm khắc, cả trong quan hệ với các chiến sĩ, 


những người mà hôm qua còn chiến đấu bên phía quân Đức. 
Chúng tôi có đi tham quan, nói chuyện và thảo luận một vài 
vấn đề và để nguyên mọi thứ như cũ. Cũng có một bữa liên 
hoan với các sĩ quan, mọi người đều say, mọi người đều 
nâng li chúc sức khỏe Tito và Stalin, chúc tình huynh đệ của 
người Slav, rồi ôm hôn nhau. 

Chúng tôi còn có một nhiệm vụ nữa là soạn mẫu những 
chiếc huy chương đầu tiên cho nước Nam Tư mới. Việc này 
chúng tôi nhận được sự giúp đỡ tận tình, còn chuyện huy 
chương "Kỉ niệm năm 1941" xấu thì không phải lỗi tại nhà 
máy của Liên Xô mà chủ yếu là sự khiêm tốn của chúng tôi 
và do chúng tôi có ít tranh quá. 

Jukov, một viên tướng của Bộ nội vụ chịu trách nhiệm theo 
dõi các đơn vị ngoại quốc. Ông ta trông vẫn còn trẻ, cân đối, 
tóc trắng, rất tháo vát, vui tính và có vẻ trắng trợn là đặc 
điểm thường thấy của các nhân viên an ninh. Ông ta nói với 
tôi về lữ đoàn Nam Tư như sau: "Không đến nỗi tồi, nếu xét 
đến đội ngũ mà chúng ta đang có". 

Đúng như thế. Lữ đoàn này, trong cuộc chiến đấu với quân 
Đức sau đó, đã tỏ ra không thiện chiến lắm, bị thiệt hại rất 
năng nề, nhưng không phải vì khả năng chiến đấu của từng 
người mà chủ yếu là vì cách tổ chức quá kém, cũng như nó 
không có kinh nghiệm phối hợp với các đơn vị khác, đồng 
thời cũng vì cuộc chiến ở đây khác hẳn với cuộc chiến trên 
mặt trận phía Đông. 

Tướng Jukov cũng tổ chức một buổi tiếp tân chào mừng 
chúng tôi. Tùy viên quân sự Mexico, trong lúc nói chuyện với 
tôi, có để nghị giúp đỡ nhưng đáng tiếc là cả ông ta và tôi 


đều không nghĩ được cách đưa những vật phẩm này đến tay 
các chiến sĩ Nam Tư. 

Trước khi rời Moskva, tôi còn được Jukov mời dùng cơm trưa 
với gia đình ông. Hai vợ chồng ông ở trong một căn hộ hai 
buồng. Căn hộ khá tiện nghi, đồ đạc tuy khiêm nhường 
nhưng nếu theo tiêu chuẩn của Moskva, lại là thời chiến, thì 
có thể nói là khá lộng lẫy nữa. Jukov là một viên chức mẫn 
cán; trên cơ sở kinh nghiệm, ông tin rằng không phải lí 
tưởng, mà sức mạnh mới là phương tiện thực thi chủ nghĩa 
cộng sản. Quan hệ của chúng tôi khá thân tình nhưng có 
phần giữ kẽ vì không gì có thể loại bỏ được sự khác biệt về 
thói quen và quan điểm của chúng tôi, mà thực ra, mối giao 
hảo về chính trị chỉ có giá trị khi mỗi người vẫn còn là chính 
mình. 

Khi chia tay, Jukov tặng tôi khẩu tiểu liên dành cho sĩ quan, 
một tặng phẩm khiêm tốn nhưng phù hợp với hoàn cảnh lúc 
đó. 

Tôi còn có một cuộc gặp gỡ nữa, đấy là gặp các cơ quan tình 
báo Liên Xô. Thông qua đại úy Kozlovski, một người ăn mặc 
giản dị nói rằng đại diện cho các cơ quan an ninh đến tận 
Khu tập thể trung tâm của Hồng quân để gặp tôi. Chúng tôi 
thoả thuận sẽ làm việc vào ngày hôm sau cùng với vô số 
những biện pháp bí mật mà tôi, một người đã có kinh 
nghiệm hoạt động ngầm trong nhiều năm, cho là thừa. Một 
chiếc ô tô đợi tôi tại một góc phố, sau khi đi vòng vèo một 
lúc, chúng tôi chuyển sang một chiếc khác, lại đi, chúng tôi 
bỏ nó ở một con phố rồi đi bộ đến một phố khác, một người 
vứt từ cửa sổ ngôi nhà cao tầng cho chúng tôi chìa khoá, 


chúng tôi phải dùng nó để mở một căn phòng trên tầng ba. 
Chủ nhân căn phòng, nếu đây quả là chủ nhân, là một người 
tóc trắng miền Bắc với đôi mắt trong veo mà vẻ đẫy đà chỉ 
làm họ đẹp thêm và mạnh mẽ hơn mà thôi. Nhưng vẻ đẹp 
của cô không gây ảnh hưởng gì, ít nhất là cuộc gặp gỡ với 
tôi đã là như thế. Hoá ra cô ta có chức vụ cao hơn anh bạn 
đồng hành với tôi, cô ta hồi còn anh chàng thì ghi. Mối quan 
tâm chính của họ là những người trong ban lãnh đạo Đảng 
cộng sản chứ không phải tin tức về những đảng khác của 
Nam Tư. Cách thẩm vấn làm tôi khó chịu nhưng là một 
người cộng sản, tôi biết rằng mình có trách nhiệm cung cấp 
các tin tức cần thiết. Nếu một người trong Ban chấp hành 
trung ương Đảng cộng sản Liên Xô hỏi thì tôi không nghi ngờ 
gì. Còn họ thì dùng những thông tin về đảng cộng sản và 
những người lãnh đạo cộng sản vào việc gì, trong khi nhiệm 
vụ của họ là đấu tranh với kẻ thù của Liên Xô và những tên 
khiêu khích trong các đảng cộng sản khác? Nhưng tôi vẫn 
trả lời, tôi chỉ tránh đưa ra các số liệu chính xác, các đánh 
giá tiêu cực và đặc biệt là các mâu thuẫn trong nội bộ Đảng. 
Tôi làm như thế là do quan niệm đạo đức, tôi không muốn 
nói về các đồng chí của mình khi chưa được họ đồng ý, thâm 
tâm tôi phản đối sự can thiệp vào thế giới nội tâm của mình, 
phản đối những người không có quyền can thiệp vào công 
việc nội bộ của Đảng tôi. Họ cũng nhận thấy thái độ bất 
mãn của tôi cho nên cuộc làm việc chỉ kéo dài chừng một 
tiếng rưỡi, sau đó chúng tôi chuyển sang nói chuyện trên 
tinh thần đồng chí, uống nước trà và ăn bánh ngọt. 

Tôi hay gặp gỡ với những nhà hoạt động xã hội và thấy gần 


gủi với họ hơn. 

Lúc đó, ở Liên Xô, giao thiệp với người ngoại quốc trong phe 
đồng minh không bị cấm đoán khắt khe như sau này. 

Vì đang có chiến tranh và chúng tôi, đại diện của một đảng 
duy nhất, một dân tộc duy nhất đứng lên kháng chiến chống 
Hitler, được nhiều người quan tâm. Rất nhiều người đến gặp 
chúng tôi: các nhà văn tìm ý tưởng mới, các nhà làm phim 
tìm câu chuyện hay, các nhà báo tìm tài liệu và thông tin, 
các thanh niên nam nữ đến nhờ giúp họ làm quân tình 
nguyện đi chiến đấu ở Nam Tư. 

Sự thật - tờ báo lớn nhất - muốn tôi viết một bài về cuộc đấu 
tranh ở Nam Tư, trong khi tờ Thời mới thì để nghị viết một 
bài về Tito. 

Tôi gặp một số khó khăn khi biên tập cả hai bài báo. 

Tờ Sự thật muốn xoá tất cả những gì liên quan đến tính chất 
của cuộc đấu tranh và những hậu quả chính trị của nó. 
Trong Đảng chúng tôi cũng thường tiến hành biên tập các 
bài báo cho phù hợp với đường lối. Nhưng đấy là trong 
trường hợp có những lệch lạc nghiêm trọng hoặc những vấn 
đề tế nhị. Đằng này, tờ Sự thật đòi cắt hết tất cả những gì có 
liên quan đến bản chất của cuộc đấu tranh, tức là liên quan 
đến chính quyền mới và những biến động xã hội của nó. Họ 
còn thay đổi cả cách hành văn của tôi, cắt bỏ những hình 
tượng độc đáo, rút ngắn câu văn. Bài báo trở thành nhạt và 
thiếu sinh khí. Sau khi tranh luận với biên tập viên, tôi đành 
phải đồng ý để họ cắt xén bài báo, không nên vì chuyện này 
mà làm hỏng quan hệ và thà công bố như thế còn hơn là 
không công bố gì. 


Với tờ Thời mới thì phải chiến đấu quyết liệt hơn. Ở đây, 
người ta ít động chạm tới tinh thần và lời văn nhưng họ lại 
làm giảm nhẹ hoặc cắt bỏ gần như toàn bộ những đoạn nói 
tới vai trò đặc biệt quan trọng của Tito. Trong buổi gặp đầu 
tiên với biên tập viên, tôi chỉ đồng ý cho thay đổi những tiểu 
tiết. Nhưng trong buổi gặp thứ hai, khi tôi hiểu rằng ở Liên 
Xô người ta không được ca ngợi ai ngoài Stalin, khi người 
biên tập viên nói thẳng: "Không tiện lắm vì còn đồng chí 
Stalin, bên tôi vẫn thế!", thì tôi đồng ý cho sửa chữa nhưng 
tôi đồng ý như thế vì bản chất và tinh thần của bài báo vẫn 
được giữ nguyên. 

Đối với tôi, cũng như đối với những người cộng sản Nam Tư 
khác, vai trò đầu tâu của Stalin là đương nhiên, không có gì 
phải tranh luận. Nhưng tôi thực sự không hiểu vì sao lại 
không được đề cao các lãnh tụ cộng sản khác, trong trường 
hợp này là Tito, nếu như họ xứng đáng như thế, theo quan 
điểm cộng sản. 

Phải nói thêm rằng, Tito rất hài lòng và theo tôi biết, sinh 
thời Tito, trên báo chí Liên Xô, chưa có một nhà hoạt động 
nào khác được đánh giá cao như ông. 


Milovan Djilas 
Nói chuyện với Stalin 
Dịch giả: Phạm Minh Ngọc 
5. 


Đấy là do xã hội Liên Xô đã bị cuộc đấu tranh của người 
Nam Tư mê hoặc. Chiến cuộc cũng đã thay đổi cả tình hình 
xã hội ở Liên Xô nữa. 

Nhìn lại quá khứ, tôi có thể nói: khi đó, mọi người đều tin 
rằng sau chiến tranh, một cuộc chiến mà người dân Xô viết 
đã chứng minh lòng trung thành với tổ quốc và lí tưởng cách 
mạng, người ta sẽ không cần những hạn chế về chính trị và 
tư tưởng cũng như sự độc quyền của một nhóm lãnh tụ, hay 
thậm chí của một lãnh tụ nữa. Thế giới đã biến đổi mau 
chóng ngay trước mắt người dân Xô viết. Rõ ràng là Liên Xô 
sẽ không còn là nước xã hội chủ nghĩa duy nhất nữa, sẽ xuất 
hiện thêm các lãnh tụ khác và các diễn đàn khác. 

Không khí và tâm trạng như thế không những không cản trở 
ban lãnh đạo Liên Xô mà ngược lại, còn giúp họ chỉ đạo 
chiến tranh một cách dễ dàng hơn. Có nhiều nguyên nhân 
làm cho chính lãnh đạo Liên Xô nuôi dưỡng ảo tưởng như 
thế. Ngoài ra, Tito, nói đúng hơn là cuộc đấu tranh của người 
Nam Tư đã làm thay đổi quan hệ trên bán đảo Ban-căng và 
cả vùng Trung Âu mà không hề đe doạ, ngược lại, còn góp 
phần củng cố địa vị của Liên Xô, cho nên không có lí do gì 
để không tuyên truyền cổ động và ủng hộ cho nó. 

Còn một nguyên nhân quan trọng nữa. Đấy là mặc dù chính 


quyền Liên Xô, đúng hơn là những người cộng sản Liên Xô, 
liên minh với các nền dân chủ phương Tây nhưng họ luôn 
cảm thấy cô đơn trong cuộc đấu tranh này, họ phải đơn 
thương độc mã trong cuộc đấu tranh vì sự tồn tại và bảo vệ 
phong cách sống của chính mình. Vì mặt trận thứ hai chưa 
được mở, đúng hơn là vào những giai đoạn quyết định cho 
số phận của nhân dân Nga thì những trận đánh chưa diễn ra 
trên mặt trận này, ngay những người dân thường, những 
người chiến sĩ cũng cảm thấy cô đơn. Cuộc khởi nghĩa ở 
Nam Tư đã giải toả được cảm giác cô đơn cho cả lãnh đạo 
và nhân dân. 

Tôi, một người cộng sản, một công dân Nam Tư đã vô cùng 
cảm động vì tình yêu và sự tôn trọng mà người dân, đặc biệt 
là Hồng quân, dành cho chúng tôi. Tôi đã thấy lòng thanh 
thản khi viết vào cuốn sổ lưu niệm dành cho khách tham 
quan cuộc triển lãm chiến lợi phẩm: "Tôi tự hào vì không có 
vũ khí Nam Tư!", ở đó trưng bày vũ khí thu được của tất cả 
các nước châu Âu. 

Chúng tôi được mời đi thăm Tập đoàn quân Ukraine thứ hai 
do nguyên soái Konev I. S. chỉ huy. 

Máy bay của chúng tôi hạ cánh xuống gần Umania, một thị 
trấn của Ukraine, cả một vùng đổ nát, tan hoang đầy thương 
tích do lòng hận thù của con người và chiến tranh để lại. 
Chính quyền thị trấn tổ chức mời chúng tôi ăn tối và gặp gỡ 
với những người làm công tác xã hội ở địa phương. Bữa ăn 
không thể gọi là vui vì nó được tổ chức tại một ngôi nhà 
hoang vắng, sắp sập, trong khi ông cố đạo và ông bí thư 
đảng uỷ thị trấn không thể che giấu được thái độ thù địch 


lẫn nhau ngay trước mặt người ngoại quốc, họ cũng không 
giấu giếm rằng cả hai đều tiến hành đấu tranh chống quân 
Đức, mỗi người một kiểu. 

Tôi cũng được các cán bộ đảng cho biết rằng ngay khi chiến 
tranh vừa nổ ra, Đại giáo chủ Nga đã tự ý, không xin phép 
chính quyền, cho in bằng tay và cho phân phát những lời 
hiệu triệu chống phát xít, những lời hiệu triệu này đã được 
không chỉ giới tu hành mà dư luận rộng rãi hưởng ứng. Khác 
với sự đơn điệu của công tác tuyên truyền ở Liên Xô, tính 
mới mẻ của tình thần yêu nước cổ xưa và lòng tin tôn giáo 
đã tạo được sức hấp dẫn, chính quyền Xô viết lập tức thay 
đổi thái độ và bắt đầu dựa vào nhà thờ mặc dù họ vẫn coi 
tôn giáo là tàn dư của quá khứ. Trong những giai đoạn khó 
khăn, niềm tin tôn giáo đã phục hồi và bắt đầu thu hút thêm 
tín đồ, tướng Korneev, người đứng đầu phái đoàn quân sự 
Liên Xô ở Nam Tư, có kể lại rằng nhiều đồng chí, kể cả 
những người có địa vị cao, trong những giờ phút chiến đấu 
một mất một còn với quân Đức đã quay sang sử dụng Thiên 
chúa giáo chính thống như một nguồn động viên tư tưởng có 
giá trị lâu dài. 

"Để cứu nước Nga, nếu cần, chúng tôi sử dụng cả Thiên 
chúa giáo chính thống”, ông ta giải thích như thế. 

Ngày nay chuyện này thật khó tin, nhưng đấy chỉ là đối với 
những người không tưởng tượng nổi toàn bộ gánh nặng đã 
đổ ập lên đầu lên cổ nhân dân Liên Xô, đấy là đối với những 
người không hiểu rằng mỗi xã hội, trong mỗi giai đoạn nhất 
định, chỉ chấp nhận và phát triển các tư tưởng có tác dụng 
bảo tồn và cải thiện các điều kiện tồn tại của nó một cách 


tốt nhất mà thôi. Tuy nghiện rượu nhưng tướng Korneev 
không phải là một kẻ dốt nát, ông ta là một người cực kì 
trung thành với hệ thống Xô viết và chủ nghĩa cộng sản. Đối 
với một người lớn lên trong phong trào cách mạng, lấy sự 
trong sáng của tư tưởng làm vũ khí đấu tranh như tôi, ý kiến 
của Korneev có vẻ khôi hài. Nhưng tôi hoàn toàn không ngạc 
nhiên khi nghe ông cố đạo vùng Umania nâng cốc chúc sức 
khỏe Stalin mà ông gọi là "người thu gom các vùng đất 
Nga", lòng yêu nước, nếu không nói là chủ nghĩa dân tộc đại 
Nga đã mạnh lắm rồi vậy. Stalin hiểu rõ rằng nếu không dựa 
vào ước mơ ngàn đời và lòng tự hào dân tộc của người Nga 
thì chẳng những hệ thống xã hội mà ngay chính quyền của 
ông ta sẽ không thể nào đứng vững được trước sức tấn công 
như vũ bão của quân Đức. 

Ông bí thư đảng ủy thị trấn, dù rất cố gắng nhưng cũng 
không che giấu nổi sự chán nản khi đứng nghe ông cố đạo 
khéo léo nhấn mạnh vai trò của nhà thờ trong cuộc đấu 
tranh vừa qua. Nhưng ông bực nhất là thái độ bàng quan 
của dân chúng, chẳng là đội du kích của ông có quân số ít 
đến nỗi không chống cự nổi các đơn vị dân quân người 
Ukraine thân Đức trong vùng. 

Đúng là không thể nào che giấu được thái độ bàng quan của 
người Ukraine đối với chiến tranh và chiến thắng của phía 
Liên Xô. Trông họ có vẻ buồn bã, khó gần; họ không để ý gì 
đến chúng tôi hết. Mặc dù các sĩ quan, những người duy 
nhất chúng tôi có điều kiện tiếp xúc, đã không nói gì hoặc 
nói về tinh thần của người Ukraine với giọng điệu lạc quan 
nhưng tay lái xe cho chúng tôi lại chửi rủa họ thậm tệ vì 


theo lời anh ta thì họ không chịu chiến đấu và nay người 
Nga phải đến giải phóng cho. 

Ngày hôm sau, chúng tôi phải di chuyển trên những con 
đường đầy bùn mùa xuân. Đây là những con đường mà 
Hồng quân chiến thắng vừa đi qua. Máy móc, thiết bị kĩ 
thuật của quân Đức bị phá hủy, bị bắn hỏng rải rác khắp nơi, 
như một sự bổ sung vào bức tranh về tài nghệ và sức mạnh 
của Hồng quân. Song điều làm chúng tôi cảm phục nhất 
chính là sức chịu đựng và sự khiêm nhường của những người 
lính Nga, những người có thể di chuyển nhiều ngày, thậm 
chí nhiều tuần, trong bùn lây đến tận thắt lưng, đói ăn và 
mất ngủ nhưng vẫn can trường trụ vững trước mưa bom bão 
đạn và những trận tấn công tuyệt vọng của quân Đức. 

Bỏ qua những đam mê thơ mộng và giáo điều thì ngày hôm 
nay, tôi vẫn đánh giá cao phẩm chất của Hồng quân, đặc 
biệt các sĩ quan người Nga, hạt nhân của quân đội ấy. 

Mặc dù các cấp chỉ huy Liên Xô, mà trước hết là binh lính và 
sĩ quan cấp dưới, được giáo dục chính trị một cách đơn điệu, 
nhưng trong tất cả các lĩnh vực khác họ là những người có 
sáng kiến, có văn hoá cao và quan điểm thoáng. Kỉ luật 
nghiêm nhưng không phải là sự tuân thủ mù quáng mà là để 
phục vụ cho mục đích và nhiệm vụ đặt ra trước đơn vị. Các 
sĩ quan Liên Xô không những được đào tạo rất tốt về chuyên 
môn, đồng thời họ còn là thành phần dũng cảm và có tài 
nhất trong giới trí thức của đất nước. Dù được trả lương khá 
cao, họ không liên kết thành đẳng cấp riêng; người ta không 
đòi hỏi họ phải nắm vững giáo điều mác-xít mà trước hết, họ 
phải là những người quả cảm và bám sát mặt trận: quân 


đoàn bộ ở lass chỉ cách tiền duyên quân Đức có ba cây số. 
Mặc dù Stalin đã tiến hành những vụ thanh trừng rộng khắp, 
nhất là trong hàng ngũ sĩ quan cao cấp, nhưng điều đó để 
lại ít hậu quả hơn người ta tưởng vì cùng với việc thanh 
trừng, ông ta lại nâng đỡ các sĩ quan trẻ đầy tài năng: mỗi 
một sĩ quan trung thành với ông đều biết rằng ước muốn 
của anh ta luôn được ghi nhận. Sự nhanh nhạy và kiên quyết 
thể hiện trong việc luân chuyển cán bộ trong hàng ngũ sĩ 
quan cao cấp trong thời kì chiến tranh chứng tỏ Stalin là 
người năng động và tạo mọi cơ hội cho những người có tài 
năng. Ông đã hành động đồng thời theo hai hướng: buộc 
quân đội phục tùng tuyệt đối Đảng, chính phủ và cá nhân 
mình và làm hết sức nhằm tăng cường khả năng chiến đấu 
của bộ đội cũng như cải thiện điều kiện sống và nhanh 
chóng thăng quân hàm cho những người xứng đáng nhất. 
Lần đầu tiên tôi được nghe chỉ huy một quân đoàn Hồng 
quân nói một câu mà lúc đó tôi cho là kì nhưng khá táo bạo 
như sau: "Khi chủ nghĩa cộng sản thắng lợi trên toàn thế giới 
thì chiến tranh sẽ cực kì khốc liệt". 

Theo lý thuyết của Marx mà các chỉ huy Liên Xô biết cũng 
không kém gì tôi, chiến tranh là kết quả của cuộc đấu tranh 
giai cấp và vì chủ nghĩa cộng sản sẽ thủ tiêu các giai cấp thì 
con người cũng không còn nhu cầu đánh nhau nữa. Nhưng 
ông tướng bạn tôi, cũng như nhiều chiến sĩ Xô viết và cả tôi, 
thông qua những nỗi kinh hoàng của cuộc chiến, đã cảm 
nhận được một số chân lý xa vời: cuộc đấu tranh giữa người 
với người sẽ trở thành cực kì khốc liệt sau khi toàn thể loài 
người chịu khuất phục một hệ thống xã hội duy nhất. Vì 


không thể nào giữ được hệ thống tuyệt đối trong sáng như 
lúc ban đầu, để làm cho loài người được "hạnh phúc", các hệ 
phái của nó sẽ thực hiện việc giết người một cách không 
gớm tay. Đối với các sĩ quan Xô viết được giáo dục theo tinh 
thần mác-xít thì ý tưởng này bị lu mờ. Nhưng tôi thì không 
quên và tôi cho rằng nó không phải là một câu nói vô tình. 
Dù các sĩ quan Xô viết không nhận thức rõ rằng trong cái xã 
hội mà họ đang bảo vệ đó cũng tồn tại những mâu thuẫn đối 
kháng, nhưng chắc chắn trong đầu họ đã tồn tại một cách 
mù mờ ý nghĩ rằng con người ta nhất định phải sống trong 
một xã hội nhất định, trong những tư tưởng nhất định, song 
người ta còn phải sống theo những qui luật khác cũng có ý 
nghĩa và giá trị không kém. 

Chúng tôi đã làm quen với nhiều thứ trên đất nước Liên Xô. 
Nhưng chúng tôi, những đứa con của đảng và cách mạng, 
những người nhờ sống khắc khổ mà giành được niềm tin vào 
chính mình và niềm tin của nhân dân, đã rất lấy làm ngạc 
nhiên khi tham dự bữa nhậu chia tay chúng tôi trong hành 
dinh của tướng Konev. 

Các cô gái cực kì xinh đẹp, ăn mặc cực kì lộng lẫy, đưa lên 
rất nhiều sơn hào hải vị: trứng cá hồi, thăn cá hồng, dưa 
chuột tươi, cà chua muối, giăm-bông, lợn sữa, bánh mì nóng 
và pho mát hảo hạng, rồi canh bắp cải, chả rán nóng hổi và 
cuối cùng là bánh ga tô dày cả gang tay, các mâm quả 
nhiều đến nỗi có thể làm cong cả mặt bàn. 

Có thể thấy các sĩ quan Liên Xô cố tình che giấu niềm vui vì 
sắp được ăn tiệc và rõ ràng là họ có ý định ăn no uống say 
tại đây. Nhưng người Nam Tư chúng tôi thì cảm thấy sắp 


phải bước vào một cuộc thử thách lớn, chúng tôi sẽ phải 
uống dù điều đó không phù hợp với "đạo đức cộng sản", với 
truyền thống của đảng và quân đội của mình. Chúng tôi đã 
vượt qua thử thách một cách tuyệt vời, tuy không quen 
uống rượu nhưng ý chí và nhận thức đã giúp chúng tôi "một 
trăm phần trăm" hết lần này đến lần khác mà vẫn đứng 
vững trên hai chân cho đến phút chót. 

Cũng như mọi khi, tôi thường uống ít, lấy cớ là bị đau đầu, 
mà lúc đó tôi bị đau thật. Tướng Terdich trông thật tội 
nghiệp, anh phải uống vì không biết nói thế nào với người 
đồng cấp Nga khi anh ta đề nghị nâng cốc chúc sức khỏe 
Stalin, nhất là nếu anh vừa "một trăm phần trăm" vì sức 
khỏe của Tito xong. 

Nhưng viên đại tá của Bộ tổng tham mưu Liên Xô đi cùng 
chúng tôi còn tội nghiệp hơn, anh ta bị nguyên soái Konev 
và các tướng lĩnh dưới quyền ông chọc ghẹo suốt. Nguyên 
soái Konev còn không thèm để ý đến tình trạng sức khỏe 
của viên đại tá nữa: viên đại tá được điều về Bộ tổng tham 
mưu sau khi bị thương ngoài mặt trận. Nguyên soái hạ lệnh: 
"Đồng chí đại tá, đồng chí phải cạn ly mừng chiến thắng của 
Phương diện quân Ukraine thứ hai chứ!" 

Không một tiếng động. Tất cả đều quay về phía viên đại tá, 
tôi định nâng cốc thay anh ta. Nhưng anh đã đứng nghiêm 
và uống một hơi, vài giọt mồ hôi rịn ra trên khuôn mặt nhợt 
nhạt. 

Không phải tất cả mọi người đều tham gia ăn nhậu, những 
người chịu trách nhiệm về thông tin liên lạc với mặt trận 
không được uống. Tại mặt trận, các bộ tham mưu thường 


không được uống rượu, trừ những trường hợp chắc chắn là 
không xảy ra chiến sự. Người ta kể rằng trong cuộc tấn công 
Phần Lan, vì quá lạnh nên Zhdanov đã đề nghị Stalin phát 
cho mỗi người lính một trăm gram rượu một ngày và việc 
này trở thành truyền thống trong Hồng quân từ đó. Trước 
mỗi trận tấn công, tiêu chuẩn rượu được tăng gấp đôi. 

"Các chiến sĩ bớt lo lắng hơn”, người ta bảo với chúng tôi 
như thế. 

Chính nguyên soái Konev cũng không uống, ông bị bệnh 
gan, các bác sĩ cấm không được đụng đến rượu mà ở đây 
không có người nào có quân hàm cao hơn có thể buộc ông 
phải nâng li. 

Nguyên soái là người khá cao, tóc vàng, khoảng chừng năm 
mươi, khuôn mặt xương xẩu, quyết đoán, mặc dù ông 
khuyến khích các cuộc liên hoan vui vẻ, "triết lí" của ông là 
"người ta thỉnh thoảng phải được xả láng" nhưng chính ông 
thì lại khá nghiêm túc, không những ông là người tự tin mà 
ông còn tin vào các đơn vị dưới quyền nữa. 

Nhà văn Polevoi, đi theo đoàn với danh nghĩa phóng viên 
báo Sự thật, luôn miệng ca ngợi chủ nghĩa anh hùng và tính 
ưu việt của đất nước mình, đã kể cho chúng tôi nghe những 
trường hợp chứng tỏ lòng dũng cảm và sự bình tĩnh vô song 
của Konev. Một lần, Konev đang đứng trên một đài quan sát 
thì vị trí bị quân Đức nã cối vào như vãi đạn, ông làm bộ như 
đang nhìn vào ống nhòm nhưng thực ra là đang quan sát 
thái độ của các sĩ quan. Mọi người đều biết rằng chỉ cần một 
chút dao động là sẽ bị tước quân hàm ngay lập tức nhưng 
không ai dám nói với Konev rằng đứng ở đó rất nguy hiểm. 


Xung quanh người chết và bị thương rất nhiều nhưng ông 
chỉ rời vị trí sau khi đã quan sát xong. Một lần khác, ông bị 
mảnh đạn găm vào chân, các chiến sĩ phải tháo ủng và 
băng lại nhưng ông vẫn không rời trận địa. 

Konev thuộc loại thế hệ các tướng lĩnh mới, được đề bạt dưới 
thời Stalin. Nhưng đường công danh của ông không được 
may mắn và đột ngột như Rokossovski. Konev gia nhập 
Hồng quân ngay sau cách mạng và đi lên dần dần, có qua 
trường lớp hẳn hoi. Nhưng cũng như đa số các tướng lĩnh 
Hồng quân dưới thời Stalin, con đường công danh của ông 
chủ yếu là trên mặt trận của Thế chiến thứ hai. 

Là người ít nói, Konev có kể qua cho tôi nghe về chiến dịch 
Korsun - Shevchenko vừa kết thúc mấy ngày gần đây, một 
chiến dịch mà ở Liên Xô, người ta coi là trận Stalingrad thứ 
hai. Không giấu vẻ tự hào, ông mô tả khung cảnh tuyệt vọng 
của quân Đức như sau: gần tám mươi ngàn quân Đức không 
chịu đầu hàng đã bị vây chặt trong một vùng tương đối hẹp, 
sau đó xe tăng nghiến nát các trang thiết bị nặng và các ụ 
pháo rồi đến lượt kị binh Cô-dắc xông vào. 

"Lính Cô-dắc cứ thế mà băm, họ phang cả những cánh tay 
đã giơ lên xin hàng!", nguyên soái vừa cười vừa nói như thế. 
Phải thú nhận rằng, lúc đó tôi cho là quân Đức bị như thế 
cũng đáng lắm, chủ nghĩa phát xít, nhân danh dân tộc 
thượng đẳng đã gây ra trên đất nước tôi một cuộc chiến 
tranh không còn một chút tính ngưới nào. Nhưng đồng thời 
tôi cũng cảm thấy khủng khiếp quá, khủng khiếp vì mọi thứ 
phải diễn ra đúng như thế chứ không thể khác được. 

May mắn được ngồi ngay bên phải con người nổi tiếng này, 


tôi tranh thủ hỏi ông vài câu mà tôi đã suy nghĩ từ khá lâu 
rồi. 

Trước hết tôi hỏi vì sao các tướng như Voroshilov, Budenyi và 
một vài người nữa không còn được dùng. 

Konev đáp: "Voroshilov là một người cực kì dũng cảm nhưng 
ông không nắm được các phương pháp chiến tranh hiện đại. 
Đóng góp của ông thật vô cùng to lớn nhưng vấn đề là phải 
thắng. Trong cuộc nội chiến, Voroshilov trưởng thành từ đó, 
Hồng quân chưa có máy bay và xe tăng, hai thứ này đóng 
vai trò quyết định trong cuộc chiến hiện nay. Budenyi thì đã 
biết ít lại không chịu học, ông không phù hợp với cuộc chiến 
hiện nay và đã mắc nhiều sai lầm. Saposhnikov thì chỉ là 
một nhà chuyên môn, một sĩ quan văn phòng thôi”. 

"Thế còn Stalin?", tôi hỏi. 

Đắn đo một lúc, để không tỏ ra là câu hỏi đã làm ông ngạc 
nhiên và sau vài giây suy nghĩ, Konev trả lời như sau: "Stalin 
thiên tài trong mọi lĩnh vực, đồng chí ấy hiểu biết một cách 
tường tận cuộc chiến và đấy chính là bảo đảm cho sự lãnh 
đạo thành công của đồng chí". 

Ông chỉ nói có thế và không hề có những câu làm người ta 
nghĩ đến kiểu suy tôn Stalin như thường thấy lúc đó. Ông 
hoàn toàn không nhắc đến sự lãnh đạo của Stalin trong các 
chiến dịch thuần túy quân sự. Konev là một người cộng sản 
lão thành, hết lòng vì Đảng và chính phủ nhưng tôi còn có 
thể nói đấy là một người kiên định trong các vấn đề quân sự. 
Konev cũng trao cho chúng tôi một ít tặng phẩm: ông gửi 
tặng Tito cái ống nhòm của chính mình, còn chúng tôi mỗi 
người được một khẩu súng lục, tôi giữ khẩu súng ấy cho đến 


khi bị người ta tịch thu khi bị bắt lần đầu vào năm 1956. 
Trên mặt trận, có rất nhiều thí dụ về chủ nghĩa anh hùng và 
lòng kiên cường cũng như sáng kiến của những người lính 
bình thường. Nước Nga bị kiệt quệ vì thiếu thốn vẫn đầy 
quyết tâm và gồng mình chịu đựng cho ngày chiến thắng 
cuối cùng. Trong những ngày đó, Moskva và chúng tôi đã tỏ 
ra hân hoan như những đứa trẻ mỗi khi có bắn pháo hoa 
chào mừng chiến thắng, phía sau mỗi chiến thắng đó là khói 
lửa và chết chóc, hi vọng và đau thương. Đối với chúng tôi, 
những chiến sĩ Nam Tư, đó cũng là niềm vui giữa những khổ 
đau mất mát đang bao trùm lên khắp quê hương mình. 
Dường như ở Liên Xô chỉ có thế, chỉ có những nỗ lực quên 
mình vô song của một đất nước mênh mông và của hàng 
trăm triệu người dân. Tôi chỉ nhìn thấy như thế, tôi đã đặt 
dấu bằng một cách thiếu khách quan giữa lòng yêu nước và 
hệ thống Xô viết vì tôi cũng mơ ước hệ thống ấy, tôi đã 
chiến đấu vì nó. 


Milovan Djilas 
Nói chuyện với Stalin 
Dịch giả: Phạm Minh Ngọc 
6. 


Khoảng năm giờ chiều, tôi vừa kết thúc bài nói chuyện tại 
Hội đồng Slav và bắt đầu trả lời các câu hỏi của cử toạ thì có 
người đến nói thầm vào tai rằng phải dừng ngay lập tức, có 
một việc quan trọng không thể trì hoãn được. Không chỉ 
chúng tôi, những người Nam Tư ở đây, mà cả các cán bộ 
Liên Xô cũng cho là buổi nói chuyện hôm nay có ý nghĩa cực 
kì quan trọng. Chính trợ lí của Molotov tên là Lozovski đứng 
ra giới thiệu tôi với cử toạ là những người đã được lựa chọn 
từ trước. Vấn đề Nam Tư đã trở thành đề tài thảo luận không 
thể trì hoãn của các nước đồng minh chống phát xít. 

Tôi nói lời xin lỗi, hay có ai đó đã xin lỗi giúp, rồi người ta 
kéo tôi và tướng Terdich ra ngoài; họ cho chúng tôi lên một 
chiếc xe ô tô trông rất cũ kĩ. Ô tô chuyển bánh, chỉ đến lúc 
đó, một viên đại tá an ninh mới thông báo rằng đồng chí 
Stalin sẽ tiếp hai chúng tôi. Lúc đó, phái đoàn của chúng tôi 
đã được chuyển đến sống trong khu nhà nghỉ ở ngoại ô 
Moskva, tôi nghĩ là quay lại lấy tặng phẩm cho Stalin thì sẽ 
muộn vì phải đi khá xa. Nhưng lực lượng an ninh quả là 
không hổ danh, tặng phẩm đã nằm sẵn trong xe, ngay bên 
cạnh viên đại tá. Thế là mọi chuyện đều ổn, ngay cả trang 
phục: khoảng mươi ngày trước đây, chúng tôi đã được mặc 
những bộ trang phục mới, may ngay trong các xưởng ở Liên 


Xô. Chỉ cần không được mất bình tĩnh, phải chú ý lắng nghe 
viên đại tá và đừng có hỏi nhiều. 

Tôi đã quen không hỏi nhiều. Nhưng hồi hộp thì không thể 
nén được, nó xuất phát từ những vùng sâu thẳm nhất của 
tâm hồn tôi, chính tôi cũng cảm thấy mặt mình tái đi, chính 
tôi cũng cảm thấy niềm vui đang dâng trào, tựa hổ như một 
sự lo âu khiếp hãi. 

Nhưng còn gì vinh quang và hồi hộp hơn đối với một người 
cộng sản đến đây từ mặt trận, đến đây từ bão táp của cách 
mạng? 

Được Stalin tiếp có nghĩa là chủ nghĩa anh hùng và những hi 
sinh của những chiến sĩ du kích và của dân tộc chúng tôi đã 
được long trọng công nhận. Đối với những người đã trải qua 
tù ngục, đã trải qua những cuộc chém giết, đã vượt qua 
những đổ vỡ về tinh thần, đã trải qua những cuộc đấu tranh 
chống thù trong, giặc ngoài của chủ nghĩa cộng sản thì 
Stalin còn là một cái gì đó cao hơn lãnh tụ của phong trào. 
Ông là hiện thân của lí tưởng; trong tâm trí của những người 
cộng sản, ông chính là lí tưởng trong sáng nhất, nghĩa là 
không thể nào sai lầm được. Stalin chính là cuộc đấu tranh 
trong hiện tại và tình bằng hữu trong tương lai của nhân 
loại. Tôi biết rằng hoàn toàn vô tình tôi là người cộng sản 
Nam Tư đầu tiên được ông tiếp. Tôi cảm thấy cực kì vinh dự 
và tự hào vì tôi có thể kể lại cuộc gặp gỡ này cho các đồng 
chí của mình và thông báo một số điều gì đó cho các chiến 
sĩ Nam Tư. 

Bỗng nhiên, tất cả những cảm nhận tiêu cực về Liên Xô, tất 
cả những hiểu lầm giữa chúng tôi và các nhà lãnh đạo Liên 


Xô đã mất hết ý nghĩa và giá trị, dường như những điều ấy 
chưa từng xảy ra bao giờ vậy. Trước vẻ đẹp và sự kì vĩ của 
những tình cảm đang dâng trào trong tâm hồn tôi, tất cả 
những điều xấu xa đều biến mất, không để lại chút dấu vết 
nào. So với cuộc đấu tranh vĩ đại hiện nay, số phận của cá 
nhân tôi thì có nghĩa lí gì; so với sự toàn thắng của lí tưởng 
trong một ngày không xa, sự hiểu lầm của chúng tôi thì có 
nghĩa lí gì? 

Nên biết rằng lúc đó, tôi tin những người Trotskist, những 
người theo phái Bukharin và tất cả những người chống đảng 
khác đều là những tên gián điệp và phá hoại cả và vì vậy, 
các biện pháp dã man là có thể chấp nhận được, có thể 
chấp nhận được với tất cả những người gọi là kẻ thù của giai 
cấp nữa. Nếu tôi có nhận thấy một số người có điều gì đó 
chưa nói hết trong các vụ thanh trừng hồi những năm ba 
mươi ở Liên Xô thì tôi lại cho rằng đấy là những sai lầm 
không đáng kể, là vết thương bắt buộc phải có trên cơ thể 
nếu ta muốn loại bỏ hoàn toàn mụn nhọt, như Dimitrov đã 
nói với Tito và sau này Tito đã kể cho chúng tôi. Vì vậy, tôi 
coi những hành động dã man của Stalin là các biện pháp 
cách mạng cần thiết, làm cho cá nhân và vai trò lịch sử của 
ông càng tăng lên chứ không giảm, đúng như bộ máy tuyên 
truyền của ông muốn. Đến tận hôm nay, tôi cũng không thể 
nói được rằng tôi sẽ làm gì nếu lúc ấy tôi biết được sự thật 
về các vụ án và các vụ thanh trừng đó. Tôi chỉ có thể nói 
một cách chắc chắn rằng tôi sẽ bị khủng hoảng tinh thần 
nhưng vẫn là một người cộng sản, vẫn tin vào chủ nghĩa 
cộng sản hoàn thiện hơn là cái đang có trong thực tế. Vì đối 


với tư tưởng cộng sản, mục đích quan trọng hơn phương 
tiện; để đạt mục đích, người ta có thể làm tất cả. Ngoài ra, 
đối với tôi và những người mong ước bỏ lại quá khứ hàng 
trăm năm nô lệ và lạc hậu, những người mơ ước vượt qua 
hiện thực trong cái đất nước đầy tuyệt vọng và tranh chấp 
như đất nước tôi thì chủ nghĩa cộng sản là hệ tư tưởng bao 
trùm nhất, thông minh nhất. 

Tôi còn chưa thật sẵn sàng về mặt tâm lí thì xe đã đến trước 
cổng Điện Kremli rồi. Một sĩ quan khác đã đứng đợi sẵn, xe 
tiếp tục lăn bánh trên những con đường lạnh lẽo, không một 
biểu hiện nào của sự sống ngoài mấy cái cây nhỏ tí chưa kịp 
ra lá. Người sĩ quan chỉ cho chúng tôi xem chiếc Đại Hồng 
chung và Vua pháo, hai biểu tượng vô nghĩa của nước Nga vì 
súng thì chưa bắn lần nào còn chuông cũng chưa từng được 
gõ bao giờ. Bên trái vẫn còn tháp chuông nhà thờ Ivan Đại 
đế, sau đó là một dãy đại bác và chẳng mấy chốc chúng tôi 
đã đứng trước cổng một toà nhà khá dài tuy không cao lắm - 
đây là kiểu nhà được xây giữa thế kỉ XIX để làm văn phòng 
hoặc bệnh viện. Ở đây lại có một sĩ quan khác đứng đợi để 
đưa chúng tôi vào sâu bên trong. Chúng tôi cởi áo khoác, 
chải đầu trước một cái gương ngay dưới chân cầu thang bên 
dưới tầng hâm và bước vào thang máy, thang máy đưa 
chúng tôi lên một hành lang dài, trải thảm đỏ trên tầng một. 
Mỗi khúc quanh lại có một sĩ quan mặc trang phục màu 
xanh của lực lượng bảo vệ nội bộ giậm chân chào, trông họ 
còn rất trẻ, điển trai và đứng im phăng phắc. Từ đây trở đi, 
mọi thứ đều sạch đến không ngờ, sạch đến nỗi không thể 
tưởng tượng là ở đây lại có người sống và làm việc: trên mặt 


thảm không có một sợi tóc, các tay nắm cánh cửa bằng 
đồng cũng không một tì vết nào. 

Cuối cùng, người ta dẫn chúng tôi vào một văn phòng không 
rộng lắm, tướng Zhukov đã đợi sẵn. Một nhân viên thấp, 
béo, đầu hói, đã có tuổi mời chúng tôi ngồi, còn ông ta thì 
chậm chạp đứng dậy và đi vào phòng bên cạnh. 

Tất cả diễn ra nhanh một cách bất ngờ: người nhân viên kia 
quay lại ngay và thông báo rằng có thể vào được. Tôi nghĩ: 
chắc phải qua chừng ba phòng nữa, may ra mới gặp được 
Stalin nhưng vừa mở cửa, tôi đã trông thấy ông đang bước 
ra từ một căn phòng nhỏ kế bên, có thể nhìn thấy một quả 
địa cầu rất lớn trong căn phòng đó. Molotov trông trắng 
trẻo, béo tốt, vận một bộ quần áo màu xanh thẫm cắt rất 
khéo theo lối châu Âu đứng cạnh một chiếc bàn họp dài. 
Stalin đứng ở giữa phòng, tôi bước lại trước tiên và tự giới 
thiệu. Terdich cũng làm như thế, sau khi giới thiệu chức 
tước, Terdich giậm chân chào theo lối nhà binh, chủ nhà đáp 
lễ một cách khá tức cười, ông nói: Stalin. 

Chúng tôi bắt tay Molotov rồi cùng an toạ. Stalin ngồi ngay 
đầu bàn, bên phải là Molotov, tôi ngồi bên trái rồi đến 
Terdich và tướng Zhukov. 

Phòng này không lớn nhưng khá dài, không có món đồ trang 
trí đắt tiền nào. Phía trên một chiếc bàn viết nhỏ có ảnh của 
Lenin, còn trên tường, bên trên chiếc bàn họp, có treo chân 
dung của Suvorov và Kutudov, lồng trong những chiếc 
khung gỗ chạm trổ, giống hệt nhau y như những bức ảnh tô 
màu trong những gia đình nông dân vậy. 

Chủ nhân là người trông giản dị nhất. Ông mặc bộ quân 


phục nguyên soái và đi một đôi ủng mềm, chỉ đeo một chiếc 
Huân chương Anh hùng lao động bên ngực trái. Cử chỉ của 
ông rất tự nhiên, không có một biểu hiện kiểu cách nào. Đây 
không phải là Stalin vĩ đại ta vẫn thấy trên các bức ảnh hay 
các thước phim tài liệu với những bước đi và điệu bộ được 
làm một chậm lại một cách cố ý. Không lúc nào ông ngồi 
yên, khi thì ông nhồi thuốc vào tẩu để hút, khi thì lại lấy một 
chiếc bút chì màu xanh viết cái chữ quan trọng nhất của đề 
tài câu chuyện, rồi khi cuộc nói chuyện sắp kết thúc thì lấy 
bút gạch chéo lên chữ đó, đầu khi thì quay sang phải, lúc 
sang trái, thân người vặn vẹo liên tục. 

Một điều nữa làm tôi ngạc nhiên: ông là một người nhỏ con, 
không đẹp, lưng ngắn, ngực không nở, còn chân tay thì quá 
dài, vai và cánh tay trái dường như không cử động tự nhiên 
được. Bụng ông to vừa phải, tóc thưa nhưng chưa hói. Da 
mặt ông trắng, hai gò má đỏ hồng, sau này tôi mới biết rằng 
đấy là màu đặc trưng cho những người ngồi suốt ngày trong 
văn phòng. Răng ông đen, mọc không đều và cong vào bên 
trong. Ngay bộ râu cũng không dày như tôi tưởng. Nhưng dù 
sao, khuôn mặt ông không gây mất cảm tình: có một cái gì 
đó dân dã, chu đáo, đôi mắt sắc màu nâu vừa có vẻ nghiêm 
khắc, vừa có vẻ láu cá. 

Cách nói chuyện của ông cũng làm tôi ngạc nhiên: rõ ràng 
ông không phải là người Nga. Nhưng vốn từ tiếng Nga của 
ông khá phong phú, ông sử dụng nhiều thành ngữ, tục ngữ 
làm cho câu chuyện sinh động và uyển chuyển. Sau này, tôi 
mới biết rằng Stalin nắm rất vững văn học Nga và chỉ văn 
học Nga mà thôi. Ngoài ra, ông chỉ thông thạo môn lịch sử 


chính trị. 

Có một điều tôi không bất ngờ: Stalin có khả năng khôi hài, 
một kiểu khôi hài tự tin và thô tục nhưng không phải không 
sâu sắc và tỉnh tế. Ông phản ứng nhanh, dứt khoát, không 
chần chừ; theo tôi, ông không phải là người thích nói dai, 
mặc dù ông vẫn để cho người đối thoại nói hết ý mình. Thái 
độ của ông với Molotov khá đặc biệt, có lẽ Stalin coi Molotov 
là cộng sự gần gũi nhất. Sau này, tôi mới biết rằng Molotov 
là ủy viên bộ chính trị duy nhất được Stalin kêu là "cậu", 
điều này mang nhiều ý nghĩa nếu ta biết rằng người Nga có 
thói quen gọi ngay cả những người tương đối gần gũi là 
"ông". 

Câu chuyện bắt đầu bằng việc Stalin hỏi cảm tưởng của 
chúng tôi về Liên Xô. Tôi đáp: 

"Chúng tôi rất phấn khởi ạ!" 

Stalin nói ngay: 

"Chúng tôi lại chưa được phấn khởi mặc dù đã làm hết sức 
mình để nước Nga ngày một tốt hơn". 

Tôi nhớ như in là Stalin nói Nga chứ không phải Liên Xô. Điều 
đó có nghĩa là ông không chỉ kích động lòng yêu nước của 
dân Nga mà còn say mê, đồng hoá mình với nó nữa. 

Tôi không thể suy nghĩ tiếp về chuyện này vì Stalin đã 
chuyển sang quan hệ với chính phủ hoàng gia lưu vong, ông 
hỏi Molotov: 

"Thế chúng ta không phỉnh được người Anh để họ công nhận 
Tito là người duy nhất đang chiến đấu chống quân Đức trên 
thực tế à?" 

Molotov cười khẩy, đầy vẻ chế nhạo và tự đắc. 


"Không, không lừa họ được đâu, họ biết rất rõ các quan hệ ở 
Nam Tư hiện nay". 

Cách tiếp cận thẳng thừng, không hề úp mở, tôi chưa từng 
gặp trong các cơ quan Xô viết chứ chưa nói đến luận điệu 
của các cơ quan tuyên truyền, làm cho tôi vô cùng phấn 
khích. Tôi cảm thấy hoàn toàn yên tâm, hơn thế nữa, cảm 
thấy như đang ở bên cạnh một người cũng có thái độ đối với 
thực tiễn giống như tôi, chứ không có thái độ vờ vịt. Dĩ 
nhiên, khỏi cần phải nói rằng Stalin chỉ có thái độ như thế 
khi ở giữa những người cộng sản trung thành và ủng hộ 
đường lối của ông. 

Mặc dù Stalin không hứa sẽ coi Hội đồng dân tộc là chính 
phủ lâm thời của Nam Tư nhưng rõ ràng là ông rất quan tâm 
đến việc củng cố sức mạnh cho Hội đồng này. Xu hướng 
cuộc thảo luận cũng như quan điểm của Stalin rõ ràng đến 
nỗi tôi không cần trực tiếp đưa vấn đề đó ra thảo luận nữa. 
Có thể thấy rằng chính phủ Liên Xô sẽ công nhận ngay lập 
tức nếu họ cho rằng thời cơ đã đến và các sự kiện sẽ không 
diễn ra theo hướng có thoả hiệp tạm thời giữa Liên Xô và 
Anh, đúng hơn là giữa Hội đồng dân tộc và chính phủ hoàng 
gia lưu vong. 

Như vậy là vấn đề còn bỏ ngỏ, cần phải chờ đợi và tiếp tục 
tìm giải pháp. 

Nhưng vấn đề giúp đỡ các chiến sĩ đang chiến đấu ở Nam Tư 
được Stalin giải quyết dứt điểm. 

Khi tôi nói đến việc vay hai trăm ngàn dollar thì ông bảo 
rằng đây là chuyện nhỏ, không có tác dụng nhiều nhưng 
hứa sẽ giao ngay số tiền đó cho chúng tôi. Khi tôi nói rằng 


sau giải phóng, chúng tôi sẽ trả nợ, cũng như sẽ hoàn lại vũ 
khí cũng như các vật tư khác thì ông đã phát bực mà bảo: 
"Các đồng chí chế giễu tôi đấy à, các đồng chí thì đổ máu, 
còn tôi lại đi đòi tiền vũ khí ư! Tôi không phải con buôn, 
chúng tôi không phải là những người buôn bán, các đồng chí 
đang chiến đấu vì một sự nghiệp giống như chúng tôi. 
Chúng tôi có trách nhiệm chia sẻ với các đồng chí những gì 
mình có. Nhưng giúp thế nào đây?" 

Chúng tôi quyết định sẽ đề nghị các đồng minh phương Tây 
cho lập căn cứ không quân Liên Xô trên đất Ý để cung cấp 
viện trợ cho du kích Nam Tư. 

"Chúng ta sẽ thử đề nghị", Stalin nói, "rồi sẽ thấy thái độ 
của phương Tây cũng như việc họ đã sẵn sàng giúp đỡ Tito 
hay chưa". 

Xin nói thêm, căn cứ này gồm mười máy bay vận tải, nếu tôi 
nhớ không lầm, đã được thành lập ngay sau đó. 

"Nhưng máy bay thì chẳng được mấy", Stalin tiếp tục, 
"Không thể dùng máy bay tiếp tế cho một quân đoàn được, 
mà các đồng chí đã là quân đoàn rồi. Cân có tầu thuỷ. 
Nhưng chúng tôi lại không có tâu, hạm đội Hắc Hải của 
chúng tôi đã bị tiêu diệt rồi". 

Tường Zhukov nói chen vào: 

"Chúng ta có tầu ở Viễn Đông, có thể đưa sang các cảng ở 
Hắc Hải để vận chuyển vũ khí và các thứ cần thiết khác". 
Stalin lập tức ngắt lời một cách dứt khoát và lỗ mãng, ông 
đã trở thành một con người khác, không còn vẻ điểm tĩnh 
gần như đùa cợt nữa: 

"Anh nghĩ gì thế nhỉ? Anh có thực tế không? Ở phương Đông 


cũng đang có chiến sự, một kẻ nào đó có thể không cho tầu 
đi hoặc đánh đắm hết. Nhảm nhí! Tầu thi phải mua rồi. Vấn 
đề là mua của ai? Bây giờ làm gì có tầu. Mua của Thổ Nhĩ Kì 
à? Thổ có ít tầu, mà họ không bán cho ta đâu. Ai Cập? Đúng, 
có thể mua của Ai Cập. Ai Cập sẽ bán, họ bán tất, tầu bè họ 
cũng bán thôi". 

Vâng, đây mới là con người thật của Stalin, một người không 
chấp nhận bất kì sự phản đối nào. Tôi cũng đã quen với cách 
ứng xử như vậy ngay trong đảng của mình, chính tôi cũng 
có xu hướng như thế khi phải dứt khoát quyết định thái độ 
hoặc đưa ra quyết định cuối cùng. 

Tướng Zhukov không nói gì thêm, chỉ thấy ông ghi rất nhanh 
các chỉ thị của Stalin. 

Nhưng việc mua và cung cấp viện trợ bằng tầu biển đã 
không được triển khai. Nguyên nhân chủ yếu là do sự tiến 
triển của các chiến dịch trên mặt trận phía Đông, chẳng bao 
lâu sau Hồng quân đã tiến sát biên giới và có thể viện trợ 
cho Nam Tư bằng đường bộ. Tôi cho rằng lúc đó Stalin quả 
thật đã muốn giúp đỡ chúng tôi. 

Thực chất buổi thảo luận là như thế. 

Đồng thời Stalin còn muốn biết quan điểm của tôi về một 
vài chính trị gia Nam Tư. Ông hỏi tôi nghĩ thế nào về Milan 
Gavrilovich, lãnh tụ của các điền chủ Serbia và cũng là đại 
sứ đầu tiên của Nam Tư ở Moskva. Tôi nói: "Một người ranh 
mãnh”. 

Stalin bình luận, dường như để nói với chính mình: 

"Đúng thế, có những nhà chính trị coi sự khôn vặt là điều 
quan trọng nhất. Nhưng tôi có cảm giác Gavrilovich không 


phải là người dốt". 

Tôi nói thêm: 

"Ông ta là nhà chính trị thiển cận, mặc dù không thể nói là 
dốt". 

Stalin lại hỏi vua Peter đệ nhị của Nam Tư kết hôn với ai. Khi 
tôi nói rằng lấy công chúa Hi Lạp thì ông nhận xét một cách 
khôi hài như sau: 

"Này, Vyacheslav Mikhailovich, nếu tôi hay anh lấy một công 
chúa ngoại quốc nào đó thì có thể có lợi đấy nhỉ?" 

Molotov cũng cười, không thành tiếng và dè dặt. 

Tôi chuyển các tặng phẩm cho Stalin, bây giờ trông chúng 
có vẻ đơn giản và nghèo nàn quá. Nhưng ông không tỏ vẻ 
coi thường. Khi nhìn thấy đôi dép da đi trong nhà, ông thốt 
lên: 

"Dép da!" Stalin nhắc khẩu súng trường lên, mở và đóng 
khoá nòng, nâng lên hạ xuống rồi bảo: 

"Súng của chúng tôi nhẹ hơn". 

Cuộc nói chuyện còn tiếp tục chừng một tiếng đồng hồ nữa. 
Khi chúng tôi ra khỏi Điện Kremli thì đã trời xẩm tối, viên sĩ 
quan đi cùng có thể cũng lây niềm vui của chúng tôi, anh ta 
tỏ ra rất vui vẻ và hết sức chiều chuộng chúng tôi, có thể 
nói chúng tôi muốn gì được nấy. 

Mùa này, Bắc cực quang chiếu đến tận Moskva, tất cả đều 
phủ một màu tím, tất cả đều như rạo rực, xốn xang, đất trời 
như thăng hoa, dường như trở nên đẹp hơn cái thế giới mà 
chúng tôi đã sống cho đến bây giờ. 

Tâm trạng của tôi lúc đó là như thế đấy. 


Milovan Djilas 
Nói chuyện với Stalin 
Dịch giả: Phạm Minh Ngọc 
7. 


Nhưng tôi còn gặp Stalin một lần nữa, cuộc gặp quan trọng 
hơn và thú vị hơn nhiều. 

Tôi nhớ đấy là đêm trước khi quân Đồng minh đổ bộ lên 
Normandy. 

Lần này không được báo trước. Khoảng chín giờ tối, người ta 
nói với tôi rằng phải vào Điện Kremili và ấn ngay tôi vào ô tô. 
Không ai trong đoàn biết tôi đi đâu. 

Người ta đưa tôi vào toà nhà lần trước nhưng là phòng khác. 
Molotov đang chuẩn bị đi, đã mặc áo khoác và đội mũ. Ông 
ta bảo chúng tôi cùng đến ăn tối với Stalin. 

Molotov là người ít nói. Tiếp xúc với Stalin, nhất là khi ông ta 
vui và giữa những người đồng sự, tương đối dễ. Molotov lại 
là người hoàn toàn kín đáo, ngay cả trong những câu chuyện 
riêng tư. Trong xe, ông ta hỏi tôi ngoài tiếng Nga, tôi còn nói 
được tiếng nào nữa. Tôi đáp: Tiếng Pháp. Sau đó chúng tôi 
thảo luận về lực lượng và tổ chức của Đảng cộng sản Nam 
Tư. Tôi nhấn mạnh rằng Đảng tham gia chiến tranh trong 
vòng bí mật và số đảng viên chưa nhiều, chỉ có chừng mười 
ngàn, nhưng rất có tổ chức. 

"Cũng như Đảng Bolshevik thời Thế chiến thứ Nhất", tôi nói 
thêm. 

"Anh lầm rồi", Molotov bảo, "Hồi đầu Thế chiến thứ Nhất, 


Đảng tôi rất yếu, tổ chức rời rạc, ít đảng viên lắm. Tôi nhớ", 
ông ta tiếp tục, "Tôi được Đảng bí mật cử từ Petrograd đến 
Moskva công tác mà không tìm đâu ra chỗ ngủ, phải liều 
ngủ ở nhà người em gái của Lenin đấy!" 

Molotov nói cả tên bà này, nếu tôi không lầm thì đấy là 
Maria llichna. 

Ô tô chạy tương đối chậm, khoảng tám mươi cây số một giờ, 
không phải dừng lại lần nào. Có thể cảnh sát giao thông đã 
nhận được tín hiệu nào đó và cho vượt. Bên ngoài Moskva, 
chúng tôi đi theo con đường trải nhựa. Sau này, rất lâu sau 
chiến tranh, tôi mới biết con đường đó có tên là Chính phủ, 
có thể ngày bấy giờ, chỉ ô tô chính phủ mới được chạy trên 
con đường này. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đến một trạm 
gác. Người sĩ quan ngồi cạnh tài xế quay một cái bảng gì đó 
bên ngoài cửa kính và bảo vệ cho đi ngay, không xét hỏi gì 
cả. Molotov, thấy tôi khó chịu vì gió, đã quay tấm kính bên 
phải xe lên; lúc đó, tôi mới nhận ra là ông ta rất béo và biết 
rằng mình đang đi trong xe bọc thép. Tôi nghĩ đấy là xe hiệu 
"Pakkard" vì năm 1945, Tito được chính phủ Liên Xô tặng 
một cái giống hệt như thế. 

Mười ngày trước đây, quân Đức đã nhảy dù xuống Bộ tổng 
tham mưu ở Drvar. Tito và các phái đoàn quân sự phải rút 
lên núi. Ban lãnh đạo Nam Tư đã phải thực hiện những cuộc 
hành quân đầy gian khổ, kéo dài, mất rất nhiều thì giờ quí 
giá đáng ra có thể dành cho hoạt động chính trị và các hoạt 
động quan trọng khác. Vấn đề lương thực càng trở nên cấp 
bách. Phái đoàn quân sự Xô viết đã thông báo mọi chuyện 
với Moskva, còn phái đoàn chúng tôi phải thường xuyên tiếp 


xúc với các sĩ quan Liên Xô để cố vấn cho họ cách tổ chức 
tiếp tế các chiến sĩ và Bộ tổng tham mưu Nam Tư. Máy bay 
Liên Xô phải bay vào ban đêm để thả vũ khí và lương thực, 
tuy nhiên, tác dụng không nhiều vì các kiện hàng rơi vung 
vãi khắp khu rừng già; chẳng bao lâu sau, quân chúng tôi 
cũng buộc phải rút khỏi khu vực ấy. 

Trên đường ổi, Molotov có hỏi quan điểm của tôi về tình hình 
đang diễn ra lúc đó. Mối quan tâm của ông ta là có thật 
nhưng ông không tỏ ra sốt sắng, chủ yếu là để có thông tin 
chính xác mà thôi. 

Chúng tôi đi như thế chừng bốn mươi cây số thì rẽ và một 
lúc sau, đi qua một cánh rừng thông non. Lại trạm gác rồi 
đến một cánh cổng. Xe dừng trước một nhà nghỉ nhỏ giữa 
khu rừng thông rậm rạp. 

Chúng tôi vừa đi qua tiền sảnh để bước vào một gian phòng 
không lớn lắm thì Stalin xuất hiện. Ông đi giầy, mặc áo đại 
cán, cúc cài lên tận cổ, giống như trong các bức chân dung 
mà mọi người đều biết từ trước chiến tranh. Trông ông còn 
nhỏ hơn, rất giản dị và dễ gần hơn. Ông đưa chúng tôi vào 
buồng làm việc của mình; thật đáng ngạc nhiên là căn 
phòng gần như trống không: không sách, không tranh, chỉ 
có những bức tường gỗ mộc. Chúng tôi ngồi quanh một cái 
bàn viết nhỏ, Stalin lập tức hỏi các sự kiện liên quan đến Bộ 
tổng tham mưu Nam Tư. 

Cứ theo cách đặt vấn đề của Stalin, ta có thể dễ dàng phát 
hiện sự khác nhau giữa ông và Molotov. 

Không thể nào theo dõi được tư tưởng cũng như quá trình 
hình thành các tư tưởng đó của Molotov. Lúc nào ông ta 


cũng tỏ ra kín đáo và thiếu nhất quán. Stalin lại là người sôi 
nổi, nhiệt tình, có thể nói là sốt sắng nữa. Ông luôn luôn đặt 
câu hỏi, cho chính mình và cho người khác, luôn luôn tranh 
luận, tự mình cũng như với người khác. Tôi không muốn nói 
rằng Molotov thiếu nhiệt tình còn Stalin thì không biết kiểm 
chế và không biết đóng kịch. Sau này tôi thấy cả hai người 
từng sắm những vai như vậy. Đơn giản là Molotov không bao 
giờ biểu lộ tình cảm, dù nói về ai hay nói về chuyện gì, trông 
ông ta cũng vẫn như thế; trong khi, giữa các cộng sự thân 
cận, Stalin trở thành một người khác hẳn. Churchill coi 
Molotov là một người máy hiện đại hoàn hảo. Quả đúng như 
thế. Nhưng đấy chỉ là bề ngoài, chỉ là một trong những tính 
cách của ông mà thôi. Stalin là người lạnh lùng và tính toán 
không kém gì Molotov. Stalin là một người hăng hái với rất 
nhiều bộ mặt, mà cái nào cũng có sức thuyết phục, đến nỗi 
có cảm tưởng như ông không bao giờ đóng kịch, có cảm 
tưởng như ông đã thực sự hoá thân thành các vai diễn đó. Vì 
vậy mà ông mẫn tiệp hơn và có nhiều tiềm năng hơn 
Molotov. Có cảm tưởng như Molotov coi tất cả, trong đó có 
chủ nghĩa cộng sản và mục đích cuối cùng của nó, chỉ là 
những giá trị tương đối, ông phải tuân theo không phải vì 
mình muốn như thế mà chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc như thế. 
Đối với ông, dường như chẳng có gì là vĩnh cửu cả. Ông chấp 
nhận cống hiến toàn bộ sức lực và cả cuộc đời mình cho 
chính cái hiện thực nhất thời và bất toàn mà mỗi ngày lại áp 
đặt thêm một cái gì đó mới mẻ. Đối với Stalin, mọi thứ cũng 
chỉ là nhất thời. Đây là quan điểm triết học của ông. Nhưng 
đằng sau và bên trong cái hiện thực nhất thời ấy lại ấn chứa 


những lí tưởng vĩ đại tuyệt đối, của chính ông, những lí 
tưởng mà ông có thể vươn tới, bằng cách cải tạo và đè bẹp 
hiện thực, kể cả những người sống trong đó. 

Nhìn về quá khứ, tôi có cảm tưởng rằng Molotov với chủ 
nghĩa tương đối và khả năng giải quyết các công việc vụn 
vặt hàng ngày và Stalin với chủ nghĩa giáo điều cuồng tín 
của mình, với tầm nhìn rộng và sự nhạy cảm mang tính bản 
năng về những điều có thể xảy ra trong tương lai, trong 
ngày mai, thật là một cặp bài trùng lí tưởng. Hơn nữa, mặc 
dù thiếu sự chỉ đạo của Stalin thì Molotov khó mà làm được 
gì nhưng Stalin lại rất cần ông ta. Cả hai đều sẵn sàng sử 
dụng mọi phương tiện nhưng tôi có cảm giác Stalin, dù sao, 
cũng cân nhắc, thận trọng hơn và điều chỉnh cho phù hợp 
với hoàn cảnh hơn. Đối với Molotov thì phương tiện nào cũng 
tốt, phương tiện không phải là vấn đề quan trọng. Tôi nghĩ 
rằng chính ông ta không chỉ xúi giục, mà trong nhiều trường 
hợp, còn ủng hộ và giúp Stalin vượt qua được thắc mắc, băn 
khoăn. Và mặc dù Stalin, do có hiểu biết về nhiều lĩnh vực 
và sự quyết đoán, đóng vai trò chủ yếu trong việc biến nước 
Nga lạc hậu thành một đế chế với nền công nghiệp hiện đại, 
nhưng sẽ là sai lầm nếu hạ thấp đóng góp của Molotov, nhất 
là trong các hoạt động thực tiễn. 

Ngay về mặt thể lực, dường như Molotov cũng rất phù hợp 
với vai trò đó: cẩn thận, khoan thai, chững chạc và dẻo dai. 
Ông ta uống nhiều hơn Stalin nhưng những lời chúc rượu của 
ông ta thường ngắn hơn và nhắm vào hiệu quả chính trị trực 
tiếp. Cuộc sống cá nhân của Molotov không có gì nổi bật. 
Khi làm quen với vợ ông, một người phụ nữ xinh đẹp và 


khiêm nhường, tôi có cảm giác rằng bất kì người phụ nữ 
nào, miễn là có thể thực hiện được một số chức năng mà 
ông ta cần, đều có thể thế chỗ cho bà được. 

Cuộc nói chuyện bắt đầu bằng những câu hỏi đầy lo âu của 
Stalin về số phận của Bộ tổng tham mưu và các đơn vị đồn 
trú xung quanh. 

"Họ sẽ chết đói hết mất thôi!", ông hồi hộp nói. 

Nhưng tôi đã chứng minh cho ông rõ rằng chuyện đó không 
thể nào xảy ra được. 

"Tại sao lại không?", ông tiếp tục. "Đói đã giết biết bao 
nhiêu chiến sĩ rồi! Đói là kẻ thù khủng khiếp của mọi đội 
quân”. 

Tôi giải thích: "Vùng đó lúc nào cũng tìm được thực phẩm. 
Chúng tôi đã từng rơi vào những tình huống khủng khiếp 
hơn nhiều nhưng nạn đói đã không khuất phục được chúng 
tôi". 

Thế là tôi đã thuyết phục được ông và làm ông an lòng. 

Sau đó, ông lại nói đến việc giúp đỡ chúng tôi. Mặt trận Xô 
viết còn ở xa, máy bay tiêm kích chưa thể hộ tống máy bay 
vận tải tiếp cận với chúng tôi. Bỗng nhiên, Stalin nổi xung 
lên và bắt đầu chửi các phi công: "Bọn hèn nhát, chúng 
không dám bay ban ngày! Hèn quá, trời ơi, hèn quát!" 

Nhưng Molotov hiểu rõ vấn đề và đứng ra bảo vệ các phi 
công: "Không họ không phải là hèn nhát, hoàn toàn không 
phải thế. Nhưng tâm hoạt động của máy bay tiêm kích hẹp 
hơn, máy bay vận tải sẽ bị bắn hạ trước khi đạt được mục 
tiêu. Hàng chở cũng chẳng đáng bao nhiêu vì phải chở nhiều 
nhiên liệu cho chuyến trở về nữa. Vì vậy mà họ không thể 


bay ban ngày và chỉ mang được ít hàng thôi. 

Tôi ủng hộ Molotov bởi biết rằng các phi công Xô viết, vì 
muốn giúp đỡ các đồng chí Nam Tư, đã đề nghĩ đến việc bay 
ban ngày mà không cần máy bay tiêm kích hộ tống. 

Nhưng tôi cũng hoàn toàn đồng ý với Stalin khi ông cho 
rằng, trong tình hình phức tạp hiện nay, Tito phải tìm được 
vị trí cố định và không phải suốt ngày lo lắng về vấn đề an 
toàn nữa. Dĩ nhiên là Stalin có nghĩ đến phái bộ Liên Xô; 
theo đề nghị của phái bộ này, Tito đã vừa mới đồng ý 
chuyển đến Ý và từ đó sẽ chuyển đến đảo Vis của Nam Tư 
và đóng lại đó cho đến ngày Hồng quân tiến vào giải phóng 
Nam Tư. Thực ra, Stalin không nói gì về cuộc di tản này, 
nhưng ý tưởng thì đã hình thành trong đầu ông từ đấy. 

Các nước đồng minh đã đồng ý thiết lập một căn cứ không 
quân Liên Xô trên đất Italy để giúp đỡ các chiến sĩ Nam Tư. 
Stalin nhắc nhở mọi người phải nhanh chóng đưa máy bay 
vận tải tới cũng như hoàn thiện căn cứ trong thời gian sớm 
nhất. 

Thái độ lạc quan của tôi về kết quả cuộc tấn công của quân 
Đức vào căn cứ của Tito rõ ràng đã làm cho Stalin phấn khởi 
và ông chuyển sang thảo luận về quan hệ của chúng tôi với 
các nước đồng minh, mà trước hết là nước Anh, theo tôi, thì 
đây cũng là mục đích của buổi gặp mặt hôm nay. 

Ý kiến của ông là, một mặt, không được làm người Anh "sợ", 
nghĩa là phải tránh mọi biểu hiện làm cho họ lo lắng rằng 
cách mạng sẽ đưa những người cộng sản lên nắm quyền ở 
Nam Tư. 

"Các bạn cần ngôi sao năm cánh trên mũ để làm gì? Hình 


thức không thành vấn đề, kết quả mới là quan trọng, thế mà 
các bạn lại dùng những ngôi sao đỏ! Trời ơi, sao không quan 
trọng!", Stalin giận dữ nói. 

Nhưng ông cũng không che giấu rằng đây chỉ là một lời phê 
bình. 

Tôi giải thích như sau: 

"Không thể nào gỡ những ngôi sao được nữa, chúng đã trở 
thành truyền thống và có ý nghĩa nhất định đối với các 
chiến sĩ của chúng tôi". 

Ông vẫn giữ quan điểm của mình, nhưng cho qua và lại 
chuyển sang nói về quan hệ với các đồng minh phương Tây: 
"Thế các đồng chí, chẳng lẽ các đồng chí nghĩ rằng chúng 
tôi là đồng minh của người Anh nghĩa là chúng tôi quên họ 
là ai, quên Churchill là ai à? Họ khoái nhất là j vào các đồng 
minh đấy! Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, họ đã nhiều 
lần chơi xỏ người Nga và người Pháp rồi. Còn Churchill ấy à? 
Churchill là người mà nếu không thận trọng thì một xu ông 
ta cũng moi cho bằng được. Đúng thế đấy, một xu cũng vét 
cho bằng được! Roosevelt thì khác, ông ta chỉ xoáy những 
món lớn thôi. Còn Churchill ư? Churchill thì móc từng xu một 
đấy". 

Ông nhắc lại mấy lần rằng chúng tôi phải thận trọng với 
"Intelligence service" và đặc biệt là đề phòng sự nham hiểm 
của người Anh đối với tính mạng của Tito. 

"Chính họ đã giết tướng Sikorsky, Tito lại còn có giá hơn. Để 
giết Tito, họ sẵn sàng hi sinh vài ba mạng, người của mình 
họ còn chẳng xót nữa là! Còn Sikorsky thì không phải tôi nói 
đâu, chính Benesh đã kể đấy: họ đưa Sikorsky lên máy bay 


rồi cho nổ tung, chứng cứ chẳng còn mà nhân chứng cũng 
không nốt". 

Stalin nhắc đi nhắc lại lời cảnh báo này; khi về nước, tôi có 
nói với Tito như thế. Chắc chắn là nó đã vai trò nhất định 
trong việc chuẩn bị cho chuyến bay bí mật vào ban đêm của 
Tito từ đảo Vis sang vùng đất mà quân đội Liên Xô đã chiếm 
được trên lãnh thổ Rumania vào đêm 21 tháng 9 năm 1944. 
Tiếp theo, Stalin chuyển sang thảo luận quan hệ của chúng 
tôi với chính phủ hoàng gia Nam Tư. Người đại diện mới của 
hoàng gia là tiến sĩ Ilvan Šubašié hứa sẽ điều chỉnh quan hệ 
với Tito và công nhận quân giải phóng nhân dân là lực lượng 
quan trọng nhất trong cuộc đấu tranh chống quân chiếm 
đóng. Stalin yêu cầu: 

"Các đồng chí không được từ chối đàm phán với Šubašié, 
không bao giờ được từ chối. Không được công kích ông ta 
ngay từ đầu, cần phải xem xét xem ông ta muốn gì đã. Hãy 
nói chuyện với ông ta. Các đồng chí không thể được công 
nhận ngay đâu, cần phải tìm cách. Cần phải nói chuyện với 
Šubašié, cũng có thể tìm cách móc ngoặc với ông ta". 

Ông không ép buộc nhưng cũng đòi hỏi khá kiên quyết. Tôi 
đã báo cáo tất cả với Tito và các ủy viên Ban chấp hành 
trung ương và điều đó có thể đã có vai trò nhất định trong 
việc hình thành thoả ước Tito-Šubašié. 

Sau đó, Stalin mời chúng tôi ăn cơm tối nhưng tất cả đã 
dừng lại một lúc trước tấm bản đồ thế giới trong phòng họp 
lớn. Trên tấm bản đồ này, Liên Xô được tô màu đỏ nên trông 
có vẻ to hơn bình thường. Stalin vừa đưa bàn tay lướt qua 
vùng Liên Xô trên bản đồ vừa nói tiếp ý kiến của ông về 


người Anh và người Mỹ: "Không bao giờ họ chịu chấp nhận 
một khu vực màu đỏ rộng lớn như thế này, không bao giờ!" 
Tôi thấy trên bản đồ, phía tây thành phố Stalingrad được 
viền bằng bút chì màu xanh, có thể chính Stalin đã vẽ 
đường viền đó trước hoặc trong chiến dịch bảo vệ thành phố 
này. Stalin đã nhận ra ánh mắt của tôi và tôi có cảm giác là 
điều đó đã làm ông thích thú, mặc dù ông không hề biểu lộ 
tình cảm của mình. 

Tôi không nhớ vì sao tôi lại nhận xét: 

"Nếu không có công nghiệp hoá thì Liên Xô không thể đứng 
vững và không thể tiến hành cuộc chiến tranh này được". 
Stalin nói thêm: 

"Chính vì thế mà chúng tôi đã cãi nhau với Trotsky và 
Bukharin đấy". 

Tại đấy, trước tấm bản đồ, lần đầu tiên và duy nhất tôi được 
nghe ông nói về những kẻ thù đó của mình: "Cãi nhau!" 

Đã có hai hay ba người trong ban lãnh đao Liên Xô đứng đợi 
chúng tôi trong phòng ăn; tuy nhiên, chỉ có một mình 
Molotov là ủy viên Bộ chính trị mà thôi. Tôi đã quên tên 
những người đó, thực ra thì đêm đó họ cũng không nói gì và 
tỏ ra rất kín đáo. 

Trong hồi kí của mình, Churchill đã mô tả rất sống động bữa 
ăn tối đầy ngẫu hứng với Stalin tại điện Kremili. Những bữa 
ăn tối của Stalin vẫn thường diễn ra như thế. 

Trong phòng ăn rộng, không có một đồ vật trang trí nào 
nhưng khá đẹp, có một chiếc bàn dài, đủ loại thức ăn khác 
nhau được đặt trong những cái tô bằng bạc khá nặng, vẫn 
còn nóng, có vung dày, các thứ thức uống, bát đĩa cũng 


được bày sẵn ra như thế từ trước. Từng người tự chọn lấy 
thức ăn và ngồi ở phần nửa bàn còn lại, ai thích ngồi đâu thì 
tùy. Stalin không bao giờ ngồi ở đầu bàn, nhưng ông luôn 
ngồi một chỗ, đấy là cái ghế thứ nhất phía bên trái. 

Thức ăn thức uống rất nhiều, tha hồ chọn, chủ yếu là thịt và 
các loại rượu vodka. Mọi việc khác diễn ra đơn giản, không 
có ai tổ ra kiêu kì hay lên mặt gì cả. Nếu Stalin không cho 
gọi thì không người phục vụ nào được vào và chuyện đó chỉ 
xảy ra có một lần khi tôi muốn uống bia. Chỉ sĩ quan trực 
mới được vào phòng ăn. Ăn gì và ăn bao nhiêu tùy thích, 
người ta chỉ ép uống, cụng li không vì lí do gì mà cũng có khi 
để chúc tụng. 

Bữa ăn như thế thường kéo dài sáu tiếng đồng hồ trở lên, từ 
mười giờ tối cho đến tận bốn-năm giờ sáng. Họ ăn uống từ 
tốn, nói chuyện tự nhiên, từ chuyện tiếu lâm chuyển sang 
các vấn đề chính trị phức tạp nhất và có khi cả đề tài triết 
học nữa. 

Phần lớn các chính sách của Liên Xô được hình thành trong 
các bữa ăn tối như thế; các bữa ăn tối ấy còn là một hình 
thức giải trí phù hợp nhất, thường xuyên nhất và cũng là 
một món xa xỉ duy nhất trong cuộc sống đơn điệu và nặng 
nề của Stalin. 

Các cộng sự của Stalin cũng đã quen với cách sống và cách 
làm việc như thế, họ thường ăn tối với ông hoặc với một nhà 
lãnh đạo nào đó. Gần trưa, họ mới đến công sở nhưng 
thường ở lại đến đêm. Điều đó có gây ra một số khó khăn 
cho ban lãnh đạo tối cao nhưng họ cũng đã quen. Ngoại 
giao đoàn cũng đã quen vì họ thường phải liên hệ với một ủy 


viên bộ chính trị nào đó. 

Không có qui định nào về việc ủy viên Bộ chính trị hay một 
lãnh đạo cao cấp nào khác phải có mặt lần lượt vào những 
ngày nào. Thường thì ai có liên quan với công việc của 
khách hay với vấn đề đang được thảo luận sẽ được mời. 
Nhưng số được mời là rất hạn chế và tham gia vào những 
bữa ăn như thế được coi là một vinh dự lớn. Chỉ một mình 
Molotov là bữa nào cũng có mặt, tôi nghĩ là vì ông ta không 
chỉ là Bộ trưởng bộ ngoại giao mà trên thực tế còn là phó 
của Stalin nữa. 

Trong các bữa ăn tối như thế, các nhà lãnh đạo Liên Xô tỏ ra 
rất thân thiện và gần gũi với nhau. Họ kể cho nhau nghe về 
tin tức của lĩnh vực do mình phụ trách, về các buổi gặp gỡ 
và kế hoạch cho tương lai. Thịt nhiều và rượu, tuy không 
phải ê hề, nhưng cũng không ít, làm cho ai nấy đều phấn 
chấn, không khí càng thêm thân mật và tự nhiên. Khách lạ 
sẽ không thể phân biệt khoảng cách giữa Stalin và những 
người khác. Nhưng khoảng cách là có: mọi người đều chú ý 
lắng nghe ông ta, không ai dám cãi cố, mọi việc cứ như 
trong một gia đình với một người cha nghiêm khắc mà các 
con ai cũng phải sợ vậy. 

Stalin ăn rất nhiều, nhiều ngay cả đối với một người to con 
hơn. Ông thường ăn thịt, đấy cũng là biểu hiện rằng ông 
sinh ra ở vùng núi. Ông thích đủ loại thức ăn mà cái đất 
nước với những vùng khí hậu khác nhau, các nền văn minh 
khác nhau có thể cung cấp một cách khá dồi dào nhưng tôi 
không thấy ông đặc biệt thích một loại nào. Ông uống không 
nhiều và thường pha rượu vang đỏ với vodka vào những 


chiếc li nhỏ. Tôi chưa thấy ông có biểu hiện say bao giờ. 
Molotov thì khác, còn Beria thì có thể coi là sắp nghiện đến 
nơi rồi. Thường ăn tối nhiều như thế nên ban ngày, các nhà 
lãnh đạo Xô viết ăn rất ít, khi ăn khi không, nhiều người 
dành hẳn một ngày trong tuần chỉ ăn hoa quả và uống nước 
ép "cho nhẹ”. 

Số phận của những vùng đất to lớn của nước Nga, của các 
nước mới được giải phóng và trong nhiều trường hợp, của cả 
nhân loại, được định hình trong những bữa ăn tối như thế. Dĩ 
nhiên là trong những bữa ăn ấy, không có ai đứng lên bảo 
vệ những tác phẩm nghệ thuật lớn của các "kĩ sư tâm hồn", 
ngược lại, có thể nghĩ rằng nhiều tác phẩm lớn đã bị chôn 
vùi tại đây. 

Có một đề tài tôi chưa từng được nghe, đấy là phong trào 
đối lập trong đảng và việc trấn áp. Chắc đây là vấn đề thuộc 
thẩm quyền của riêng Stalin và cảnh sát mật. Các lãnh tụ Xô 
viết cũng chỉ là những con người, họ thường để lương tâm 
sang một bên, thậm chí sẵn sàng làm như thế vì lương tâm 
có thể là một mối nguy. 

Tôi chỉ đề cập tới những điều mà tôi cho là quan trọng trong 
những cuộc nói chuyện một cách thoải mái, dễ dàng chuyển 
từ đề tài này sang đề tài khác trong buổi gặp mặt này mà 
thôi. 

Khi nhắc đến quan hệ trước đây của những người Slav phía 
Nam với nước Nga, tôi nói: 

"Các Sa Hoàng không hiểu được khát vọng của người Slav 
miền Nam, họ quan tâm đến các cuộc viễn chinh đế quốc 
chủ nghĩa, còn chúng tôi quan tâm đến việc giải phóng". 


Mối bận tâm của Stalin về Nam Tư khác hẳn những nhà lãnh 
đạo Xô viết kia. Ông không quan tâm đến số thương vong 
hay sự tàn phá mà quan tâm đến các quan hệ nội bộ và lực 
luợng của phong trào kháng chiến. Nhưng những thông tin 
như thế ông thu nhận được trong các cuộc nói chuyện chứ 
không bao giờ đặt câu hỏi trực tiếp. 

Bất ngờ ông nói tới Albania: 

"Tình hình ở đấy ra sao? Dân ấy là thế nào ấy nhỉ?" 

Tôi giải thích: 

"Tình hình Albania cũng tương tự như Nam Tư. Người Albania 
là người lâu đời nhất vùng Ban-căng, lâu đời hơn dân Slav”". 
"Thế tại sao họ lại có những địa danh theo tiếng Slav?", 
Stalin hỏi. "Hay họ cũng có những mũi liên hệ nào đó với 
người Slav?" 

Tôi giải thích như sau: 

"Người Slav định cư trong các thung lũng trước, vì vậy mà có 
các địa danh Slav; dưới thời cai trị của Thổ Nhĩ Kì, người 
Albania đã chiếm đất của người Slav". 

Stalin nháy mắt một cách vui vẻ: 

"Thế mà tôi lại nghĩ người Albania cũng mang một ít máu 
Slav đấy". 

Kể lại các biện pháp đấu tranh và sự khốc liệt của cuộc 
chiến ở Nam Tư, tôi có giải thích rằng chúng tôi không giữ tù 
binh Đức vì họ không tha một người nào của chúng tôi. 
Stalin ngắt lời và vừa cười vừa nói: 

"Một chiến sĩ của chúng tôi áp giải một toán khá đông lính 
Đức. Trên đường đi, anh ta bắn dần từng tên một và chỉ để 
lại một người. Khi đến nơi có người hỏi: "Bọn kia đâu?" thì 


anh ta trả lời: "Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của Tổng tư lệnh 
tối cao giao cho: Giết đến tên lính cuối cùng". 

Stalin nhận xét về người Đức như sau: 

"Họ là một dân tộc kì lạ, không khác gì một bây cừu. Tôi nhớ 
hồi còn bé: con cừu đực đi đâu là cả đàn theo. Tôi còn nhớ 
hồi trước cách mạng ở Đức, một nhóm các nhà dân chủ xã 
hội Đức đến dự đại hội muộn vì họ phải đợi kiểm tra vé hay 
kiểm tra cái gì đó đại loại như thế. Người Nga có ai làm thế 
không? Có người đã nói: Không thể làm cách mạng ở Đức 
được vì sẽ phải xéo nát hết cỏ trên vỉa hè". 

Ông còn hỏi tôi tên gọi một số đồ vật bằng tiếng Serbia. Dĩ 
nhiên là có sự trùng hợp khá lớn về tên gọi giữa tiếng Nga 
và tiếng Serbia. 

"Ôi trời", Stalin kêu lên", "còn gì để nói nữa: chúng ta là một 
dân tộc rồi!" 

Chúng tôi còn kể cả chuyện tiếu lâm nữa và Stalin thích 
nhất câu chuyện do tôi kể. Hai người một Thổ, một 
Chernogornui nói chuyện với nhau giữa một khoảng lặng 
hoà bình hiếm hoi. Anh Thổ hỏi tại sao người Chernogornui 
cứ gây chiến suốt. "Để cướp", anh này nói, "chúng tôi nghèo 
nên chúng tôi phải đi cướp. Thế các anh gây chiến để làm 
gì?". "Vì danh dự và vinh quang", anh người Thổ trả lời. "Hoá 
ra mọi người đều đánh nhau vì cái mà họ không có", anh 
người Chernogornui nhận xét. 

Stalin vừa phá lên cười vừa nhận xét: 

"Thật là sâu sắc: Mọi người đều đánh nhau vì cái mà họ 
không có”. 

Molotov cũng cười nhưng không thành tiếng; thực ra, ông ta 


không có khả năng kể mà cũng chẳng có khả năng hiểu 
được truyện cười. 

Stalin còn hỏi tôi đã gặp những ai ở Moskva. Khi nghe tôi nói 
đã gặp Dimitrov và Manuilski thì ông bảo: 

"Dimitrov thông minh hơn Manuilski, thông minh hơn nhiều". 
Nhân tiện, ông nói về việc giải tán Comintern như sau: 

"Cái bọn phương Tây ấy khốn nạn đến nỗi không thèm nói 
với chúng tôi một lời nào. Chúng tôi rất kiên trì: nếu họ nói 
thì chúng tôi chưa giải tán đâu! Quan hệ với Commintern 
càng ngày càng trở nên bất bình thường. Tôi với Molotov 
phải nghĩ nát óc; còn Comintern, thì theo ý mình, càng ngày 
càng thêm bất đồng. Dimitrov thì tương đối dễ, làm việc với 
những người khác phức tạp hơn nhiều. Nhưng quan trọng 
nhất là: sự tồn tại của một diễn đàn cộng sản chung cho tất 
cả trong khi các đảng cộng sản phải tìm được ngôn ngữ dân 
tộc và đấu tranh trong điều kiện của nước mình là điều bất 
bình thường, phi tự nhiên”. 

Có người ta mang vào hai bức điện tín, Stalin đưa cho tôi 
đọc cả hai. 

Bức thứ nhất là nội dung bài nói của Šubašié ở Bộ ngoại giao 
Mỹ. Quan điểm của ông ta là: người Nam Tư chúng tôi không 
thể chống Liên Xô, cũng như không thể thực hiện chính sách 
bài Nga được vì chúng tôi có những truyền thống Slav và 
thân Nga rất mạnh. Stalin nhận xét: 

"Tay Šubašié này doạ Mỹ đấy! Nhưng tại sao ông ta lại doại 
Doạ thì đúng rồi! Nhưng để làm gì?" 

Sau đó ông nói thêm, có thể vì nhận thấy sự ngạc nhiên của 
tôi: 


"Họ ăn cắp điện tín của chúng tôi, chúng tôi cũng ăn cắp 
của họ". 

Bức thứ hai là của Churchill. Ông ta thông báo rằng ngày 
mai sẽ bắt đầu đổ bộ vào nước Pháp. Stalin chế giễu: 

"Vâng, sẽ đổ bộ, nếu trời không có mây. Lúc nào họ cũng tìm 
được lí do hết, tôi ngờ lắm. Họ có thể chạm trán với quân 
Đức! Nếu họ chạm trán với quân Đức thì sao? Cũng có thể 
không đổ bộ đâu, thì vẫn như từ trước đến nay, chỉ là hứa 
suông thôi". 

Molotov, vẫn như mọi khi, lắp bắp nói: 

"Không, lần này thì thật đấy". 

Tôi nghĩ rằng Stalin không thật sự nghi ngờ việc quân Đồng 
minh sẽ đổ bộ, ông chỉ muốn chế giễu, đặc biệt là chế giễu 
nguyên nhân của những lần trước mà thôi. 

Hôm nay, nhìn lại những cảm tưởng của buổi tối hôm đó, tôi 
nghĩ rằng có thể rút ra kết luận sau: Stalin cố tình doạ dẫm 
các nhà lãnh đạo Nam Tư để họ không dám liên hệ với 
phương Tây, đồng thời cố gắng buộc đường lối của họ phải 
phục vụ quyền lợi của mình, biến đường lối ấy thành một 
phần chính sách ngoại giao với phương Tây của mình và đặc 
biệt là trong quan hệ với nước Anh. 

Dựa trên tư tưởng, thực tiễn và kinh nghiệm lịch sử của 
mình, Stalin cho rằng chỉ những người được ông ta nắm chặt 
trong tay mới là đáng tin, tất cả những ai nằm ngoài sự kiểm 
soát có tính cảnh sát của ông đều bị coi là kẻ thù tiềm tàng 
cả. Cuộc chiến đã đưa cách mạng Nam Tư ra khỏi vòng 
cương toả của ông, còn chính quyền hình thành trong cuộc 
cách mạng đó đã nhận thức được các khả năng của mình, 


ông ta không thể nào ra lệnh cho nó được nữa. Ông ta biết 
như thế, việc ông ta làm đơn giản là lợi dụng tỉnh thần 
chống đế quốc của các nhà lãnh đạo Nam Tư để buộc họ 
gắn bó với mình và khống chế đường lối chính sách của họ 
mà thôi. 

Tôi đã bắt đầu nhận thức được rằng thế giới của những 
người lãnh đạo Liên Xô, cũng là thế giới mà chính tôi từng 
sống trong đó, thực chất chỉ là một cuộc chiến đấu kinh 
hoàng, không bao giờ ngừng, trên mọi lĩnh vực. Tất cả đều 
đượcơ thể hiện và được tập trung vào các cuộc thanh toán 
lẫn nhau, những cuộc thanh toán chỉ khác nhau về hình 
thức, kẻ nào tháo vát hơn và mạnh hơn sẽ chiến thắng và sẽ 
được sống. Tôi, một người vẫn hâm mộ các nhà lãnh đạo 
Liên Xô, bỗng kinh hoàng nhận ra ý chí và thái độ cảnh giác 
không lúc nào ngưng của họ. 

Đấy là một thế giới không có sự lựa chọn nào khác ngoài 
chiến thắng hay là chết. 

Stalin, người sáng tạo hệ thống xã hội mới, là như thế đấy. 
Khi chia tay, tôi lại hỏi một lần nữa rằng ông có ý kiến gì về 
công tác của Đảng cộng sản Nam Tư không. 

"Không. Các đồng chí phải rõ hơn tôi chứ" 

Tôi đã nói lại với Tito và các đồng chí khác trong Ban chấp 
hành trung ương như thế khi về đến đảo Vis. Còn chuyến đi 
Moskva được tôi tổng kết như sau: Không còn Comintern 
nữa và chúng tôi, những người cộng sản Nam Tư, phải hành 
động trên cơ sở nhận thức của mình và trước hết là dựa vào 
sức của chính mình. 

Trước khi chúng tôi về nước, Stalin có nhờ chuyển cho Tito 


một thanh kiếm là quà tặng của Xô viết tối cao Liên Xô. Bên 
cạnh tặng phẩm tuyệt đẹp và cao quí này, trên đường về 
qua Cairo, tôi còn mua thêm một món quà khiêm tốn nữa: 
bàn cờ tướng bằng ngà voi. 

Tôi có cảm tưởng rằng hai tặng phẩm đó mang tính tượng 
trưng. Nhưng hôm nay, tôi nghĩ rằng trong tôi, tuy còn mù 
mờ, nhưng lúc đó đã hình thành một thế giới khác hẳn thế 
giới của Stalin. 

Một làn khói nhẹ và ánh bình minh đang dâng lên từ khu 
rừng thông bao quanh nhà nghỉ của Stalin. Stalin và 
Molotov, cả hai đều tỏ ra mệt mỏi sau một đêm không ngủ, 
bắt tay từ biệt tôi. Chiếc ô tô đưa tôi trở về Moskva, thành 
phố chìm trong hơi sương của một buổi sáng tháng sáu và 
vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Cái cảm giác khi lần đầu tiên tôi đặt 
chân lên đất Nga bỗng quay trở lại: đứng ở đây mà quan sát 
thì thế giới quả là không to. Và có thể chinh phục được, cùng 
với Stalin và những tư tưởng chỉ dẫn cho con người sự thật 
về xã hội và về chính anh ta. 

Quả là một giấc mơ đẹp giữa thời buổi chiến tranh. Lúc đó, 
tôi không hề nghĩ cái gì là thực hơn và hôm nay, tôi cũng 
không thể nói cái gì là ảo hơn. 

Người ta luôn sống bằng hiện thực và ước mơ. 


Milovan Djilas 
Nói chuyện với Stalin 
Dịch giả: Phạm Minh Ngọc 
8 
Nghi ngờ 


Có lẽ tôi đã không phải đi Moskva lân thứ hai và gặp lại 
Stalin nếu tôi không trở thành nạn nhân của tính bộc trực 
của chính mình. 

Cụ thể là sau khi Hồng quân tiến vào Nam Tư và giải phóng 
Belgrad vào mùa thu năm 1944 đã xảy ra nhiều vụ cướp 
bóc, hãm hiếp nghiêm trọng, cá nhân cũng có mà tập thể 
cũng có. Đối với chính quyền mới và Đảng cộng sản Nam Tư 
thì điều đó đã trở thành vấn đề chính trị. 

Những người cộng sản Nam Tư trước đó vẫn coi Hồng quân 
là lí tưởng, còn chính trong hàng ngũ của mình thì những kẻ 
hiếp dâm và cướp bóc thường bị trừng phạt rất nghiêm 
khắc. Dĩ nhiên, họ cảm thấy choáng váng hơn là những 
người dân thường vì theo kinh nghiệm từ xa xưa để lại thì 
đội quân nào cũng cướp bóc và hãm hiếp cả. Nhưng vấn đề 
còn phức tạp hơn vì những kẻ chống cộng đã lợi dụng những 
hành động của Hồng quân để chống lại chính quyền non trẻ 
và chống chủ nghĩa cộng sản nói chung. Còn một vấn đề 
nữa, đấy là các cấp chỉ huy Hồng quân đã bỏ qua những lời 
phàn nàn và phản đối, có cảm giác như họ cố tình dung 
dưỡng những vụ cướp bóc và những tên hiếp dâm vậy. 


Ngay khi Tito trở về từ Rumania, ông đã ghé qua Moskva và 
lần đầu tiên gặp Stalin, vấn đề lập tức được đặt lên bàn nghị 
sự. 

Trong cuộc họp tại phòng làm việc của Tito, ngoài Kardel và 
Rankovic, còn có cả tôi. Chúng tôi quyết định nói chuyện với 
tướng Korneev, trưởng phái đoàn quân sự Liên Xô. Để 
Korneev tiếp thu vấn đề một cách thật nghiêm túc, quyết 
định được đưa ra là không chỉ Tito mà cả ba người chúng tôi 
và hai viên tướng nổi tiếng của Nam Tư là Peko Dapcevic và 
Koca Popovic cũng sẽ có mặt trong buổi tiếp. 

Tito trình bày với Korneev một cách rất nhẹ nhàng và lịch sự 
và vì vậy, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi ông ta phủ nhận 
một cách thẳng thừng với lời lẽ xúc phạm. Chúng tôi đã mời 
ông ta như một người đồng chí, như một người cộng sản, thế 
mà ông ta lên giọng quát tháo: 

"Thay mặt chính phủ Liên Xô, tôi tuyên bố phản đối những 
hành động vu khống Hồng quân, một quân đội..." 

Dù chúng tôi có cố gắng thuyết phục thế nào cũng vô ích, 
trước mặt chúng tôi đã hiện nguyên hình đại diện đang phát 
khùng của một lực lượng vĩ đại, một đạo quân "giải phóng”. 
Tôi nói: 

"Vấn đề khó khăn là ở chỗ kẻ thù của chúng ta đã lợi dụng 
việc này nhằm chống lại chúng ta, họ đã so sánh Hồng quân 
với các sĩ quan Anh. Chúng nói rằng quân Anh không làm 
như thế" 

Korneev không muốn hiểu và phản ứng đặc biệt dữ dội với 
câu này: 

"Tôi kiên quyết phản đối những hành động xúc phạm Hồng 


quân bằng cách so sánh với quân đội của các nước tư bản!" 
Phải một thời gian sau chính quyền Nam Tư mới thu thập 
được các tài liệu về những hành động phạm pháp của Hồng 
quân: theo báo cáo của dân chúng thì đã có 121 vụ hiếp 
dâm, trong đó 111 trường hợp bị giết sau khi cưỡng hiếp và 
1204 vụ cướp gây thương tật; những con số ấy không phải 
là nhỏ bởi vì lúc đó Hồng quân mới chỉ xâm nhập vào phần 
Đông - Bắc Nam Tư mà thôi. Lãnh đạo Nam Tư buộc phải coi 
đấy là vấn đề chính trị và phải phản ứng vì nó đã trở thành 
vấn đề đấu tranh trong nội bộ Đảng nên càng đặc biệt 
nghiêm trọng. Những người cộng sản chúng tôi còn coi đây 
là vấn đề đạo đức nữa: chẳng lẽ Hồng quân mà chúng tôi coi 
là lí tưởng và chờ đợi từ bao lâu nay lại thế này ư? 

Cuộc gặp với Korneev không đem lại kết quả nào, mặc dù 
sau đó chỉ huy các đơn vị Hồng quân có tỏ ra nghiêm khắc 
hơn đối với những hành động vô kỉ luật của binh sĩ dưới 
quyền. Nhưng ngay khi Korneev vừa đi ra thì các đồng chí 
đã phản ứng, người thì nhẹ nhàng, kẻ thì quyết liệt với câu 
nói của tôi. Bản thân tôi dĩ nhiên là không bao giờ có ý so 
sánh quân đội Liên Xô với quân Anh vì thực ra họ chỉ là phái 
đoàn quân sự ở Belgrad mà thôi. Tôi chỉ dựa trên các sự kiện 
rõ ràng, tôi đã nhắc lại các sự kiện và tỏ thái độ đối với vấn 
đề chính trị đã bị thái độ thiếu thông cảm và ngang bướng 
của Korneev làm cho phức tạp thêm. Hơn nữa, tôi không hề 
có ý xúc phạm Hồng quân, lúc đó tôi cũng yêu Hồng quân 
không khác gì tướng Korneev nữa kia. Dĩ nhiên, tôi không 
thể, nhất là địa vị của tôi lúc đó càng không cho phép, tỏ ra 
bình thản trước những hành động hiếp dâm mà tôi vốn cho 


là một trong những tội ác kinh tởm nhất; tôi không thể tỏ ra 
bình thản trước những hành động lăng nhục các chiến sĩ của 
chúng ta, cướp bóc tài sản của chúng ta. 

Câu nói đó của tôi cùng với một vài việc khác đã trở thành 
nguyên nhân của những mối bất hoà đầu tiên giữa lãnh đạo 
Liên Xô và Nam Tư. Mặc dù còn có những nguyên nhân xác 
đáng hơn, nhưng các nhà lãnh đạo Liên Xô và đại diện của 
họ thường hay nhắc đến câu nói của tôi. Nhân tiện xin nói 
thêm rằng vì thế mà chính phủ Liên Xô đã không thưởng cho 
tôi và một số ủy viên khác của Ban chấp hành Trung ương 
Đảng cộng sản Nam Tư huân chương Suvorov. Tướng Peko 
Dapcevic cũng không được thưởng huân chương vì lí do đó, 
nhằm làm dịu bớt tình hình, tôi và đồng chí Rankovic đã phải 
đề nghị Tito phong Dapcevic danh hiệu Anh hùng. Không 
nghi ngờ gì rằng câu nói của tôi đã là nguyên nhân của 
những tin đồn rằng tôi là một phần tử Trotskist do các gián 
điệp Liên Xô tung ra vào đầu năm 1945. Sau này, họ đã 
ngừng chiến dịch bôi nhọ tôi vì quan hệ giữa Liên Xô và Nam 
Tư đã được cải thiện cũng như đã nhận ra sự vô lí của những 
lời cáo buộc đó. 

Ngay sau buổi họp đó, tôi đã rơi vào tình trạng gần như bị cô 
lập, đấy không chỉ là do các đồng chí thân cận đã phê bình 
tôi, những lời phê bình dĩ nhiên là quá nghiêm khắc, cũng 
không phải là do các cấp lãnh đạo Liên Xô đã thổi phồng và 
làm cho tình hình thêm căng thẳng mà còn do những dằn 
vặt nội tâm của chính tôi nữa. 

Vấn đề là lúc đó tôi đã rơi vào một cuộc xung đột nội tâm 
mà bất kì người cộng sản trung thực, những người chấp 


nhận lí tưởng cộng sản một cách vô tư nào cũng phải trải 
qua; trước sau gì những người như thế cũng nhận thấy sự 
bất nhất giữa lí tưởng cộng sản và hành động của các cấp 
lãnh đạo đảng. Trong trường hợp của tôi, vấn đề không chỉ là 
mâu thuẫn giữa những quan niệm mang tính lí tưởng về 
Hồng quân và hành vi của những người đại diện cho nó. 
Chính tôi cũng hiểu rằng dù Hồng quân có là đội quân của 
xã hội "phi giai cấp" đi nữa, nó cũng chưa thể hoàn toàn như 
ý, "vẫn" còn mang trong mình "tàn dư của quá khứ". Xung 
đột nội tâm của tôi bắt nguồn từ thái độ bàng quan, nếu 
không nói là dung túng, của lãnh đạo cũng như các cấp chỉ 
huy Liên Xô đối với các vụ hiếp dâm, đặc biệt là việc họ 
không chịu công nhận, chứ chưa nói còn tỏ ra tức giận, khi 
chúng tôi chỉ ra một cách rõ ràng. Thái độ của chúng tôi là 
chân thành, chúng tôi chỉ muốn giữ uy tín cho Hồng quân và 
giữ uy tín cho Liên Xô mà thôi; uy tín đó đã được bộ máy 
tuyên truyền của Đảng cộng sản Nam Tư xây đắp trong biết 
bao năm trời. Thái độ chân thành đó đã gặp phản ứng ra 
sao? Lỗ mãng và bác bỏ thẳng thừng, đặc trưng của mối 
quan hệ giữa nước lớn và nước nhỏ, giữa kẻ yếu và kẻ 
mạnh. 

Các đại diện Liên Xô càng sử dụng những lời nói, mà thực 
chất là đầy thiện ý, của tôi như một cái cớ cho thái độ thù 
địch với ban lãnh đạo Nam Tư thì cuộc xung đột nội tâm của 
tôi càng nặng nề thêm, càng sâu sắc hơn. 

Thế là thế nào? Tại sao các đại diện Liên Xô không thể hiểu 
được chúng tôi? Tại sao câu nói của tôi lại bị thổi phồng và 
xuyên tạc đi như thế? Tại sao họ lại xuyên tạc và sử dụng nó 


cho mục đích chính trị của mình khi khẳng định rằng các 
nhà lãnh đạo Nam Tư là những kẻ vô ơn với Hồng quân, đội 
quân đóng vai trò quyết định trong việc giải phóng thủ đô 
Belgrad và đã có công giúp họ đứng vững tại đây? 

Chuyện đó và trên cơ sở như thế câu trả lời rõ ràng là không 
thể có được. 

Một số hành động khác của các đại diện Liên Xô làm nhiều 
người, trong đó có tôi, băn khoăn không kém. Thí dụ, Bộ chỉ 
huy Liên Xô tuyên bố rằng họ giúp Belgrad khá nhiều bột 
mì. Nhưng hoá ra đấy là số bột mì do quân Đức trưng thu 
của nông dân và vẫn nằm trong kho trên lãnh thổ Nam Tư. 
Bộ chỉ huy Liên Xô coi đấy và nhiếu thứ khác nữa là chiến lợi 
phẩm. Tình báo Liên Xô còn tuyển mộ nhiều kiều dân vốn là 
bạch vệ và người Nam Tư làm gián điệp cho họ, thậm chí họ 
tiến hành tuyển mộ ngay những người đang làm việc trong 
Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Nam Tư nữa. Để 
làm gì? Để chống ai? Trong Ban tuyên truyền và vận động 
do tôi làm lãnh đạo cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn với các đại 
diện Liên Xô. Báo chí Liên Xô đánh giá không đúng và trình 
bày sai lạc một cách có hệ thống cuộc đấu tranh của những 
người cộng sản Nam Tư, trong khi các đại diện Liên Xô, lúc 
đầu còn thận trọng nhưng càng ngày càng công khai, đòi bộ 
máy tuyên truyền của chúng tôi phải phục vụ các nhu cầu 
của Liên Xô, ép chúng tôi phải theo khuôn mẫu của họ. 
Những cuộc nhậu nhẹt của các đại diện Liên Xô, họ muốn lôi 
kéo cả các nhà lãnh đạo cao cấp của chúng tôi tham gia 
nữa, càng ngày càng trở nên xa hoa, chỉ càng khẳng định, 
với tôi và một số người khác, sự chính xác của những nhận 


xét của tôi về sự bất nhất giữa lí tưởng và hành động, giữa 
đạo đức mà họ rao giảng với những hành vi phi luân trên 
thực tế mà thôi. 

Giai đoạn tiếp xúc ban đầu giữa hai phong trào cách mạng 
và hai chính phủ, dù có cùng lí tưởng và hoàn cảnh xã hội 
tương tự nhau, cũng không thể nào trơn tru ngay được. 
Nhưng vì điều đó xảy ra trong một hệ tư tưởng khép kín nên 
các mâu thuẫn nhất định phải thể hiện dưới hình thức tiến 
thoái lưỡng nan về đạo đức và thắc mắc về việc trung tâm 
chính giáo không hiểu những ý định tốt lành của đảng đàn 
em, của nước nghèo hơn. 

Nhưng người ta không chỉ phản ứng bằng nhận thức. Lúc đó, 
tôi bất ngờ "phát hiện" ra mối liên hệ không gì chia cắt được 
của con người với thiên nhiên vì thế tôi bắt đầu trở lại với 
việc đi săn như thời còn trai trẻ và tôi nhận ra rằng cái đẹp 
có mặt khắp nơi chứ không phải chỉ có trong đảng và cách 
mạng. 

Nhưng giai đoạn buồn đau mới chỉ bắt đầu. 


Milovan Djilas 
Nói chuyện với Stalin 
Dịch giả: Phạm Minh Ngọc 
9. 


Mùa đông năm 1944-45, một phái đoàn chính phủ mở rộng 
gồm Andrija Hebrang, vừa được bổ sung vào Ban chấp hành 
trung ương và giữ chức Bộ trưởng công nghiệp, Airsa 
Oivanovic, Tổng tham mưu trưởng và vợ tôi lúc đó là Mitra 
lên đường sang Moskva. Mitra không chỉ nói cho tôi biết các 
tuyên bố của các nhà lãnh đạo Liên Xô mà còn có thể kể lại 
những nhận xét riêng tư của họ nữa; lúc đó, tôi đặc biệt 
nhạy cảm với những nhận xét như thế. 

Cả phái đoàn cũng như từng thành viên của nó liên tục bị 
người ta quở trách vì tình hình cũng như quan điểm của 
từng nhà lãnh đạo Nam Tư. Các đại diện Liên Xô thường bắt 
đầu bằng các dữ kiện có thực rồi sau đó mới thổi phồng và 
khái quát hoá vấn đề. Tệ hại nhất là chính người lãnh đạo 
đoàn, ông Hebrang, đã liên hệ mật thiết với các đại diện 
Liên Xô, chuyển cho họ các báo cáo bằng văn bản và dùng 
những lời khiển trách của phía Liên Xô để phê phán các 
thành viên trong đoàn. Hebrang hành động như vậy có thể 
là do ông ta bất mãn vì bị mất chức bí thư Đảng cộng sản 
Croatia, mà có nhiều khả năng là do thái độ hèn nhát trong 
thời gian bị tù, chuyện đó sau này mới rõ, ông ta làm thế là 
để che giấu những khuyết điểm của mình. 

Thời ấy, việc chuyển thông tin cho Đảng cộng sản Liên Xô 


không bị coi là tội nặng vì lúc đó, không người Nam Tư nào 
lại nghĩ Ban chấp hành trung ương của mình lại có mâu 
thuẫn với Ban chấp hành trung ương Liên Xô. Hơn nữa, 
chúng tôi cũng không giấu giếm Ban chấp hành trung ương 
Liên Xô tình hình trong Đảng cộng sản Nam Tư. Nhưng với 
Hebrang, bản chất của vụ này là một âm mưu nhằm chống 
lại Ban chấp hành trung ương Nam Tư. Không ai biết ông ta 
đã báo cáo những gì. Nhưng thái độ của Hebrang cũng như 
báo cáo của các thành viên trong đoàn đã cho phép ta kết 
luận mà không sợ lầm rằng ông ta đã báo cáo với Ban chấp 
hành trung ương Liên Xô để gây bất hoà với Ban chấp hành 
trung ương Nam Tư và buộc Ban chấp hành phải có những 
thay đổi về nhân sự theo ý ông ta. 

Dĩ nhiên là mọi chuyện đều được biện hộ nhân danh nguyên 
tắc hoạt động và nguyên nhân chính là do những sai lầm 
cũng như yếu kém của chính người Nam Tư chúng ta. Lí do 
chủ yếu là: Hebrang cho rằng Nam Tư không cần xây dựng 
nền công nghiệp và kế hoạch kinh tế tách rời với Liên Xô, 
trong khi Ban chấp hành trung ương lại cho rằng cần hợp 
tác chặt chẽ với Liên Xô nhưng vẫn phải giữ vững nền độc 
lập. 

Nhưng không nghi ngờ gì rằng chính Stalin đã đã đánh gục 
phái đoàn về mặt tinh thần. Ông ta mời cả đoàn vào Điện 
Kremli dự chiêu đãi và gây ra cảnh bi hài chỉ có thể thấy 
trong các vở kịch của Shakespeare. 

Ông phê phán quân đội Nam Tư và phương pháp quản lí của 
nó. Nhưng ông chỉ trực tiếp công kích có một mình tôi mà 
thôi. Ông nói đến những mất mát và đau khổ mà Hồng quân 


đã phải trải qua, khi vượt hàng ngàn cây số trên những vùng 
đất đã bị tàn phá tan hoang. Nước mắt tuôn trào, ông gào 
lên: 

"Thế mà đội quân ấy đã bị chính Dịjilas lăng mạ! Dịjilas, một 
người tôi ít ngờ nhất! Tôi đã tiếp đón ông ta rất thân tình! 
Ông ta đã lăng mạ đội quân mà vì các bạn, nó không hề tiếc 
xương máu của mình! Liệu nhà văn Dịjilas có biết thế nào là 
những đau khổ của con người, có biết thế nào là tình cảm 
của con người không? Chẳng lẽ ông ta không thể thông cảm 
với người chiến sĩ đã vượt hàng ngàn cây số qua máu, lửa và 
cả cái chết nếu anh ta có đùa cợt một chút với phụ nữ hoặc 
trót lấy một thứ không đáng giá nào đó?" 

Lúc lúc ông lại nâng cốc chúc mừng, ông khen người này, 
đùa với người kia, trêu chọc người khác, còn hôn cả vợ tôi vì 
bà là người Serbia, rồi lại khóc vì những mất mát của Hồng 
quân và sự vô ơn của người Nam Tư nữa. 

Ông nói ít hoặc gần như không nói gì đến Đảng, đến chủ 
nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa Marx mà nói rất nhiều về 
người Slav, về nhân dân, về mối liên hệ giữa người Nga và 
người Slav miền Nam, rồi lại nói về chủ nghĩa anh hùng, về 
những hi sinh, mất mát của Hồng quân. 

Tôi thật sự sửng sốt và choáng váng khi được nghe nói lại 
chuyện này. 

Nhưng hôm nay, tôi có cảm tưởng rằng Stalin chọn tôi làm 
mục tiêu không phải vì tôi đã dám "công kích" Hồng quân 
mà chỉ vì ông muốn lôi kéo tôi mà thôi. Ông có ý nghĩ như 
thế vì đã nhận ra sự khâm phục chân thành của tôi đối với 
Liên Xô và chính ông nữa. 


Ngay sau khi trở về Nam Tư lần trước, tôi đã viết một bài 
báo về cuộc gặp gỡ với Stalin mà chắc ông rất thích vì sau 
đó, một nhân viên đại diện Liên Xô đã khuyên tôi lần đăng 
sau nên bỏ chỉ tiết về đôi chân quá dài của Stalin và nhấn 
mạnh thêm quan hệ gần gũi giữa Stalin và Molotov. Nhưng 
đồng thời Stalin, vốn có khả năng nhận chân người khác một 
cách rất nhanh và đặc biệt khéo léo trong việc lợi dụng 
những điểm yếu của kẻ khác, phải hiểu rằng ông không thể 
lôi kéo tôi bằng việc thăng quan tiến chức vì tôi thờ ơ với 
chuyện đó, ông cũng không thể lôi kéo tôi bằng các biện 
pháp nhồi sọ về tư tưởng vì tôi coi Đảng cộng sản Liên Xô 
cũng không khác gì Đảng cộng sản Nam Tư. Ông chỉ có thể 
lợi dụng sự chân thành và lòng nhiệt tình của tôi, nghĩa là 
tác động tới tôi bằng con đường tình cảm. Ông đã làm đúng 
như thế. 

Nhưng sự nhạy cảm và lòng chân thành của tôi đồng thời 
củng là mặt mạnh của tôi nữa, chúng có thể biến thành 
ngược lại nếu tôi gặp phải sự thiếu chân thành và bị đối xử 
bất công. Vì vậy, không bao giờ Stalin có ý định lôi kéo tôi 
một cách trực tiếp, còn tôi, khi đã nhận ra sự bất công và ý 
định bá quyền của phía Liên Xô, đã tự giải thoát khỏi tình 
cảm ủy mị vốn có của mình và càng trở nên cứng rắn hơn, 
cương quyết hơn. 

Hôm nay, thật khó xác định đâu là kịch, đâu là sự đau khổ 
chân thành của vở diễn của Stalin ngày ấy. Cá nhân tôi có 
cảm tưởng rằng không thể nào phân biệt được, Stalin đóng 
kịch tự nhiên đến nỗi dường như chính ông ta cũng tin rằng 
những lời mình vừa thốt ra là chân thành và đúng đắn vậy. 


Ông ta nắm bắt rất nhanh đế tài thảo luận, thích nghi ngay 
với mỗi bước ngoặt, thậm chí với các thành viên mới. 

Kết quả là phái đoàn trở về trong tâm trạng nặng nề, thất 
vọng. 

Còn tôi, sau những giọt nước mắt của Stalin và sự "vô ơn" 
đối với Hồng quân, thì càng bị cô lập thêm. Nhưng cô đơn 
không làm tôi nản chí, viết và đọc nhiều hơn, tôi tự tìm thấy 
trong mình cách giải quyết các khó khăn mà mình đã trót 
mắc vào. 


Milovan Djilas 
Nói chuyện với Stalin 
Dịch giả: Phạm Minh Ngọc 
10. 


Nhưng cuộc sống lại có cách của nó. Quan hệ giữa Liên Xô 
và Nam Tư không thể dừng lại ở các phái đoàn quân sự và 
các đạo quân. Các mối liên hệ tiếp tục phát triển, quan hệ 
ngày càng đa dạng hơn, càng ngày càng mang dáng vẻ của 
các quan hệ giữa các quốc gia hơn. 

Tháng tư, có một phái đoàn đi Liên Xô để kí kết quan hệ hợp 
tác. Phái đoàn do Tito dẫn đầu, cùng đi còn có Bộ trưởng 
ngoại giao Šubašié. Đoàn gồm có hai Bộ trưởng kinh tế là 
Andreev B. và Petrovic N. Tôi cũng là thành viên, có thể 
người ta nghĩ rằng tiếp xúc trực tiếp sẽ giúp hoá giải cuộc 
tranh chấp về vấn đề "lăng mạ" Hồng quân. Tito đưa tôi vào 
danh sách, còn phía Liên Xô cũng không có bình luận gì, và 
tôi đã lên máy bay. 

Đấy là một ngày đầu tháng tư, thời tiết rất xấu, máy bay 
rung lắc suốt. Tito và đa số người trong đoàn, kể cả phi 
công, rất mệt mỏi. Tôi cũng cảm thấy khó ở nhưng vì một lí 
do khác. 

Ngay từ khi tôi biết tin về chuyến đi và cho đến tận lúc gặp 
mặt Stalin, tôi luôn có cảm giác bất an: dường như tôi đang 
đóng vai một kẻ sám hối, dù tôi không bao giờ như thế và 
trong thâm tâm, tôi nghĩ mình chẳng có gì phải hối hận cả. 
Càng ngày ở Belgrad, người ta càng đối xử với tôi như với 


một kẻ đã "nhúng chàm" rất nặng, một kẻ không còn gì để 
làm ngoài việc chuộc lỗi và hi vọng vào sự độ lượng của 
Stalin. 

Máy bay càng đến gần Moskva thì cảm giác cô đơn quen 
thuộc càng lớn dần lên trong tôi. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy 
các đồng chí, các chiến hữu đã dễ dàng quay lưng lại với tôi 
như thế nào bởi vì sự thân mật với tôi có thể ảnh hưởng đến 
vị trí của họ trong Đảng, họ có thể bị nghi là đã "lệch lạc". 
Ngay trong máy bay, tôi cũng không thể thoát khỏi cảm giác 
này. Quan hệ của tôi với Andreev, anh đã cùng tôi tham gia 
đấu tranh, đã cùng tôi chịu đựng gian khổ trong những ngày 
tù ngục, nơi bản tính con người thể hiện rõ nhất, luôn luôn là 
mối quan hệ tự nhiên và vui nhộn. Còn bây giờ? Dường như 
anh thương hại tôi nhưng không làm sao giúp được, còn tôi 
thì không dám lại gần anh vì sợ sẽ phải tỏ ra khúm núm, 
xun xoe và hơn thế nữa, để khỏi làm khó cho anh, sợ người 
ta lại nghĩ rằng anh ủng hộ tôi. Tôi biết Petrovic ngay từ 
những ngày còn hoạt động bí mật đầy khó khăn, chúng tôi 
thân nhau và có mối quan tâm chung về tri thức. Nhưng tôi 
không dám khởi đầu câu chuyện với anh như chúng tôi đã 
từng thường xuyên tranh luận không dứt về lích sử chính trị 
của Serbia. Tito không hề nhắc đến câu chuyện của tôi, làm 
như nó chưa từng xảy ra, ông cũng không bày tỏ quan điểm 
của mình, không thể hiện tình cảm cụ thể nào đối với tôi. 
Nhưng tôi có cảm giác rằng ông đứng về phía tôi, theo cách 
của mình, nội việc ông mang tôi theo và giữ im lặng cũng 
phần nào nói lên điều đó rồi. 

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được mâu thuẫn giữa lương 


tâm của một người bình thường, nghĩa là ước muốn hướng 
tới chân lí và điều thiện với cái môi trường tôi đang sống, cái 
môi trường tôi đang thuộc về, đang hành động; lần đầu tiên, 
tôi thấy mình đang xung đột với cái phong trào bị cầm tù 
trong những mục tiêu trừu tượng nhưng lại bị xiềng vào với 
những điều kiện thực tế trên mặt đất này. Trong tâm trí tôi, 
mâu thuẫn đó hiện ra hơi khác: nó hiện ra như là mâu thuẫn 
giữa ước muốn cải tạo thế giới, cải tạo cái phong trào mà tôi 
là thành viên với sự thiếu cảm thông của những người có 
quyền đưa ra quyết định. 

Càng gần đến Moskva thì tôi càng lo lắng thêm. 

Mặt đất trơ trụi và không người, chỉ một màu đen bị xé 
nham nhở bởi những hố bom và những dòng suối do tuyết 
vừa tan tạo ra đang chuyển động dưới chân tôi. Còn bầu trời 
thì đầy mây, tối sầm, không một ánh nắng nào lọt qua được. 
Không có trời, không có đất, tôi như đang di chuyển trong 
một thế giới phi thực, có thể tôi chỉ mơ như thế, nhưng tôi 
lại cảm thấy nó một cách rõ ràng hơn tất cả những gì tôi đã 
trải qua cho đến lúc ấy. Tôi bay, tôi chao đảo giữa lương tâm 
và sự nghiệp, giữa mơ ước và khả năng. Trong tâm trí tôi, chỉ 
còn lại sự chao đảo đây đau đớn và phi thực đó mà thôi. 
Không còn sự say mê về người Slav, gần như không còn sự 
say mê về cách mạng như cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với 
nước Nga, với Liên bang Xô viết và lãnh tụ của nó nữa. 

Tôi còn phải chứng kiến sự đau khổ của Tito nữa. Rất mệt 
mỏi, mặt xanh mét, ông phải cố gắng hết sức mới đọc được 
bài diễn văn đáp từ và hoàn thành xong phần nghi lễ. 
Molotov là người chủ trì buổi đón tiếp, lạnh lùng bắt tay tôi, 


ông ta không thèm nhếch mép để tỏ ra là đã quen tôi từ 
trước nữa kia. Một chuyện chướng tai gai mắt nữa là Tito 
được đưa đến một nhà nghỉ đặt biệt, còn tất cả những người 
khác thì được đưa tới khách sạn Metropol. Sự cám dỗ và 
mua chuộc ngày một gia tăng. 

Có cả những hành động có chủ đích rõ ràng. 

Một hoặc hai ngày sau, có người gọi điện cho tôi. Một giọng 
phụ nữ ngọt ngào: 

"Katia đây" 

"Katia nào?”, tôi hỏi. 

"Katia, anh không nhớ em à? Em muốn được gặp anh, em 
nhất định phải gặp anh!" 

Tôi suy nghĩ rất lung: "Katia...Katia nào nhỉ?, Không, mình 
không quen ai như thế hết," và tôi nghĩ ngay rằng tình báo 
Liên Xô định gài bẫy để sau này lợi dụng: trong Đảng cộng 
sản Nam Tư, vấn đề tư cách cá nhân vốn rất được coi trọng. 
Đối với tôi, việc thành phố Moskva "xã hội chủ nghĩa" cũng 
như bất kì một thành phố có trên một triệu dân nào khác có 
đầy gái điếm không phải là điều mới lạ. Nhưng tôi biết rõ 
các quan chức cao cấp nước ngoài ở đây được chăm sóc và 
bảo vệ kĩ lưỡng hơn bất kì nơi nào khác trên thế giới, gái 
điếm chỉ có thể gọi đến chỗ họ nếu được cơ quan tình báo 
đồng ý. Tôi nó một cách bình tĩnh nhưng dứt khoát: 

"Để cho tôi yên!" và bỏ máy. 

Tôi nghĩ rằng người ta không chỉ sử dụng cái trò bẩn thỉu và 
thô thiển này với một mình tôi. Nhưng vì giữ vị trí lãnh đạo 
trong đảng nên tôi buộc phải kiểm tra xem người ta có làm 
thế với Petrovic và Andreev hay không. Cũng có người gọi 


cho họ, lần này không phải là Katia mà là Natasha hay Vava 
vào đó! Tôi giải thích và nói gần như ra lệnh rằng không 
được liên hệ với ai hết. 

Tình cảm của tôi lúc đó thật lẫn lộn, một mặt tôi cảm thấy 
nhẹ người vì không chỉ một mình tôi rơi vào đích ngắm, 
nhưng nỗi lo lắng cũng tăng lên: tại sao họ lại làm thế và 
làm thế để làm gì? 

Tôi không dám nghĩ đến việc hỏi giáo sư Šubašié chuyện 
này. Ông không phải là đảng viên cộng sản, tôi không dám 
cho ông thấy những điều không hay về Liên Xô và những 
biện pháp mà người ta có thể sử dụng ở đây, nhất là khi 
những biện pháp ấy lại được sử dụng để chống lại chính 
những người cộng sản. Đồng thời tôi cũng tin rằng không có 
cô Katia nào gọi điện cho Šubašié cả. 

Lúc đó, tôi chưa đủ sức rút ra kết luận rằng chính những 
người cộng sản vừa là mục đích vừa là phương tiện để đảm 
bảo cho chủ nghĩa bá quyền Xô viết ở Đông Âu. Nhưng tôi 
đã ngờ ngợ như thế, tôi sợ những biện pháp như thế và bắt 
đầu kháng cự chống lại việc biến cá nhân tôi thành công cụ 
cho những mục đích như thế. 

Lúc đó, tôi vẫn còn tin rằng có thể vừa là người cộng sản mà 
vẫn là người tự do được. 


Milovan Djilas 
Nói chuyện với Stalin 
Dịch giả: Phạm Minh Ngọc 
11. 


Việc chuẩn bị hiệp định hữu nghị giữa Nam Tư và Liên Xô 
diễn ra suôn sẻ, thực ra là đã có mẫu sẵn rồi và nhiệm vụ 
của tôi chỉ là kiểm tra bản dịch mà thôi. 

Lễ kí diễn ra trong Điện Kremli chiều ngày 11 tháng tư năm 
1945 với rất ít quan chức tham dự. Ngoài ra, chỉ có mấy nhà 
quay phim Liên Xô. Trong hoàn cảnh lúc đó, có thể tạm gọi 
đấy là những người đại diện xã hội. 

Có một cảnh khá ngoạn mục, đấy là lúc Stalin bảo một anh 
nhân viên phục vụ cụng li. Anh nhân viên tỏ vẻ bối rối, 
Satlin hỏi: 

"Thế cậu không định chúc mừng tình hữu nghị Liên Xô - 
Nam Tư à?", anh kia đành cầm li rượu và uống cạn. 

Thật là một cảnh mị dân lố bịch. Nhưng mọi người đều cười 
rất vui vẻ, đều giả vờ coi đấy chính là biểu hiện sự gần gũi 
của Stalin với người lao động bình thường. 

Ở đây, tôi lại có cơ hội gặp gỡ Stalin. Ông không niềm nở 
như trước đây nhưng cũng không tỏ vẻ lạnh lùng và lịch sự 
một cách giả tạo như Molotov. Stalin không nói với tôi câu 
nào. Rõ ràng là người ta vẫn chưa quên cũng như chưa tha 
thứ những điều tôi đã nói về Hồng quân, tôi vẫn như ngồi 
trên đống lửa. 

Stalin ăn uống như trong một bữa tối bình thường giữa một 


nhóm những người thân cận tại Điện Kremii vậy. 

Ăn tối xong thì chúng tôi đi xem phim. Stalin nói rằng ông đã 
chán cảnh bắn giết rồi nên người ta không chiếu phim chiến 
tranh mà chiếu một phim về nông trường với những cảnh 
pha trò rất nhạt. Trong khi xem, Stalin có những nhận xét và 
phản ứng hệt như những kẻ ít học, coi hình tượng nghệ 
thuật như là cảnh thực vậy. Cuốn phim thứ hai được sản 
xuất trước chiến tranh, nói về đề tài chiến tranh: "Nếu ngày 
mai chiến tranh...". Trong phim có cảnh sử dụng vũ khí hoá 
học, còn tại hậu phương nước Đức thì có cuộc khởi nghĩa 
của giai cấp vô sản. Sau khi xem xong, Stalin bình thản nói: 
"Khác thực tế không đáng kể: không có vũ khí hoá học, còn 
giai cấp vô sản Đức cũng không khởi nghĩa". 

Mọi người đều đã mệt nhoài vì chúc tụng, vì thức ăn, vì phim 
ảnh. Stalin bắt tay tôi mà không nói gì, nhưng tôi đã cảm 
thấy bình tĩnh hơn, ít lo lắng hơn, không hiểu tại sao. Có thể 
là do thái độ của mọi người cũng bình thường? Hay là trong 
đầu tôi đã xuất hiện giải pháp nào đó và tôi đã bình tĩnh lại? 
Có thể là cả hai. Dù sao mặc lòng, có thể sống mà không 
cần tình yêu của Stalin. 

Sau một hai ngày gì đó, trong một bữa chiêu đãi ở phòng 
mang tên Ekaterina, Stalin lại tỏ ra nhiệt tình, vui vẻ, nhất là 
trong khi ăn uống. 

Tito ngồi bên trái Stalin, bên phải Kalinin, Chủ tịch Xô viết 
tối cao, đấy là theo phong tục Liên Xô lúc đó. Tôi ngồi cạnh 
Kalinin. Molotov và Šubašié ngồi đối diện với Stalin và Tito, 
rồi đến các quan khách khác, cả Liên Xô lẫn Nam Tư. 

Mọi người đều có vẻ giữ kẽ, thiếu tự nhiên: trừ Šubašié ra, 


những người khác đều là đảng viên cộng sản cả nhưng lại 
xưng hô với nhau là "ngài" mỗi khi chúc tụng và giữ đúng 
nghi thức quốc tế, y như những buổi gặp gỡ của đại diện các 
hệ thống và hệ tư tưởng khác nhau vậy. 

Sau diễn văn và nghi thức, chúng tôi lại cư xử với nhau như 
những người bạn, như những người đồng chí có chung mục 
đích. Nhưng mâu thuẫn giữa bệnh hình thức và cuộc đời 
thực đã hiện lên rất rõ, dù rằng quan hệ giữa những người 
cộng sản Liên Xô và Nam Tư vẫn còn tốt, thái độ bá quyền 
Xô viết và cuộc đấu tranh giành vị trí trong phong trào cộng 
sản quốc tế chưa có ảnh hưởng gì. Nhưng cuộc đời không 
diễn ra theo bất kì sơ đồ nào hay mong ước của ai, nó buộc 
ta phải tuân thủ những hình thức mà không ai có thể lường 
trước được. 

Liên Xô và các nước đồng minh phương Tây đang trải qua 
thời kì trăng mật, chính phủ Liên Xô muốn làm như thế để 
khỏi bị trách là không đối xử với nước Nam Tư cộng sản như 
một quốc gia độc lập. Sau này, khi đã bám chắc được vào 
Đông Âu rồi, chính phủ Liên Xô đã tìm mọi cách bãi bỏ các 
nghi thức và thủ tục, họ bảo đấy là các tàn dư "tư sản" và 
"dân tộc chủ nghĩa". 

Chính Stalin đã phá bỏ các nghỉ lễ có tính ngoại giao - chỉ 
một mình ông có thể làm chuyện đó mà không sợ bị phê 
phán. Ông đứng lên, tay nâng li và gọi Tito là "đồng chí" rồi 
nói thêm rằng không thích gọi là "ngài" nữa. Điều đó làm 
mọi người xích lại gần nhau và không khí trở nên ấm cúng 
hơn. Tiến sĩ Šubašié cũng cười, mặc dù khó mà tin được rằng 
đấy là nụ cười chân thành, nói chung, ông ta là nhà chính trị 


không có một tư tưởng hay nguyên tắc nhất định nào, đóng 
kịch không phải là việc khó với ông ta. Stalin bắt đầu đùa 
giỡn, trêu chọc mọi người. Không khí rất sôi động. 

Ông già Kalinin gần như đã mù hẳn, nguyên việc tìm cốc 
tách, thìa dĩa, bánh mì đã là cả vấn đề; tôi phải giúp ông 
suốt bữa tiệc. Trước đó một hai ngày, sau buổi gặp gỡ chính 
thức với Kalinin, Tito có nói với tôi rằng ông già chưa hoàn 
toàn bất lực. Nhưng cứ như cách Tito nhận xét, cũng như 
cách nói năng của Kalinin tại bữa tiệc, tôi cho rằng phải nói 
ngược lại mới đúng. 

Dĩ nhiên là Stalin biết rõ tình trạng bệnh tật của Kalinin và 
đã giễu cợt khi ông xin thuốc của Tito. 

"Đừng lấy, thuốc lá tư sản đấy!", Stalin nói. Tay đã run sẵn, 
lại thêm bối rối, Kalinin đánh rơi điếu thuốc xuống sàn. 
Stalin phá lên cười, trông không khác gì một già làng chính 
hiệu. Chỉ vài phút sau, lại chính Stalin lại nâng cốc chúc 
mừng sức khỏe "đồng chí Kalinin, chủ tịch của chúng ta", 
nhưng đấy chỉ là những lời nói rỗng tuếch, ai không biết ông 
chỉ còn là một biểu tượng không có tí giá trị gì. 

Ở đây, trong không khí xã giao chính thức, giữa đám đông 
như thế này, sự thần thánh hoá Stalin còn nổi bật hơn. 

Hôm nay, tôi có thể nói không chỉ Stalin tạo ra sự thần 
thánh hoá, hay như bây giờ vẫn nói, "tệ sùng bái cá nhân" 
mà những người xung quanh và bộ máy quan liêu là những 
kẻ cân một lãnh tụ như thế, đóng vai trò không kém, nếu 
không nói là hơn, trong việc tạo ra hiện tượng này. 

Quan hệ dĩ nhiên là đã thay đổi: cùng với thời gian, ông 
thánh sống Stalin có uy lực đến nỗi không cần chú ý đến 


nhu cầu của chính những người đã tôn vinh ông ta lên địa vị 
đó. 

Stalin, một con người nhỏ bé, vụng về hàng ngày ra vào 
trong những lâu đài cung điện lát đá quí và mạ vàng từ thời 
Sa hoàng để lại, trước mắt ông là con đường, những ánh 
mắt rực lửa nhìn theo, những cái tai dỏng lên để nghe như 
nuốt lấy từng lời ông nói. Còn ông, tự tin vào chính mình và 
sự nghiệp của mình, dường như những chuyện đó không 
phải là điều ông đáng quan tâm. Đất nước ông bị tàn phá, 
đói khát, kiệt quệ. Còn quân đội của ông với các vị nguyên 
soái béo núc ních, ngực đầy huân chương, say rượu và ngất 
ngây bởi những chiến công đang giày xéo một nửa châu Âu. 
Ông tin rằng hiệp sau họ sẽ bước chân lên nửa thứ hai. 
Stalin biết rằng ông là một trong những nhân vật độc tài 
nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng ông không hề áy náy: 
ông tin mình là người làm nên lịch sử. Lương tâm ông không 
hề cắn rứt, mặc dù đã có hàng triệu người bị giết theo lệnh 
ông hoặc nhân danh ông, hàng ngàn cộng sự gần gũi đã bị 
ông coi là phản bội và thủ tiêu ngay khi họ nghi ngờ việc 
ông dẫn dắt đất nước và nhân dân đến bến bờ tự do, bình 
đẳng, phồn vinh. Đây là một cuộc đấu tranh kéo dài, đây 
hiểm nguy, kẻ thù càng ít đi, càng yếu hơn thì lại càng khốc 
liệt hơn. Nhưng ông đã chiến thắng, đấy là thực tế, mà thực 
tế là tiêu chuẩn duy nhất của chân lí! Lương tâm là gì? Liệu 
có cái gọi là lương tâm không? Lương tâm không có chỗ 
trong triết lí và hoạt động thực tiễn của ông. Đối với ông, 
con người chỉ là kết quả của các lực lượng sản xuất. 

Các nhà thơ ca ngợi ông, các dàn nhạc tổ chức những buổi 


đại hợp xướng xưng tụng ông, các nhà triết học và các viện 
nghiên cứu viết hàng đống sách chỉ để giải thích những từ 
ông nói, những người tử tù hô vang tên ông trước khi chết. 
Ông là người chiến thắng bước ra từ cuộc chiến tranh lớn 
nhất trong lịch sử nhân loại, quyền lực tuyệt đối của ông đã 
được thiết lập trên một phần sáu quả địa cầu và đang mở 
rộng từng ngày, không gì ngăn chăn được. Vì vậy, ông tin 
rằng trong xã hội của ông không còn mâu thuẫn nữa và đấy 
chính là xã hội ưu việt nhất từ xưa đến nay. 

Ông đùa cợt với các "đồng chí" gia nhân của mình. Ông đùa 
cợt với họ không phải chỉ vì ông có lòng khoan dung độ 
lượng của một vị hoàng đế. Tính cách đế vương thể hiện ở 
ngay cách ông làm: ông không bao giờ chế giễu chính mình. 
Ông đùa cợt vì thích bước từ đỉnh vinh quang xuống giữa 
loài người để chứng tỏ rằng ông là một người sống giữa 
đồng loại và cũng để nhắc nhở người ta rằng cá nhân không 
có tập thể chỉ là một con số không mà thôi. 

Tôi say mê Stalin và những câu chuyện khôi hài của ông. 
Nhưng một phần trí não tôi cũng như lương tâm tôi vẫn còn 
tỉnh táo và lo lắng: tôi nhận thấy có cái gì đó méo mó, kì 
quặc và tôi không chấp nhận cách Stalin đùa giỡn, cũng như 
cách ông ta cố tình không nói những lời chân thành, những 
lời mà hai người đồng chí phải nói với nhau. 


Milovan Djilas 
Nói chuyện với Stalin 
Dịch giả: Phạm Minh Ngọc 
12. 


Nhưng dù sao, tôi cũng cảm thấy vui khi được mời dự bữa ăn 
tối thân mật tại nhà nghỉ của Stalin. Cố nhiên, tiến sĩ 
Šubašié không thể ngờ có chuyện như thế - chỉ có những bộ 
trưởng đảng viên người Nam Tư được mời mà thôi, còn phía 
Liên Xô thì có các cộng sự thân thiết của Stalin như: 
Malenkov, Bulganin, tướng Antonov, Beria và dĩ nhiên là 
Molotov nữa. 

Như thường lệ, chúng tôi có mặt vào khoảng mười giờ tối, tôi 
đi cùng với Tito. Beria ngồi ở đầu bàn, bên phải là Malenkov, 
tôi và Molotov, sau đó đến Andreev và Petrovic, còn bên trái 
là Stalin, Tito, Bulganin và tướng Antonov, Tổng tham mưu 
trưởng. 

Beria cũng không cao; trong Bộ chính trị của Stalin, có lẽ 
không người nào cao hơn ông ta. Beria đẫy đà, nước da 
xanh tái, hai bàn tay mềm và ướt. Vừa nhìn thấy đôi môi dày 
và đôi mắt ếch sau cặp kính, tôi đã giật mình vì trông ông ta 
rất giống Vukovic, một chỉ huy của cảnh sát Belgrad rất 
khoái hành hạ những người cộng sản. Tôi phải cố gắng lắm 
mới không nghĩ đến chuyện ấy vì sự giống nhau không chỉ 
bề ngoài mà còn ở cả cách thể hiện: tự tin, giễu cợt, xun xoe 
và thận trọng. Beria cũng là người Gruzia như Stalin nhưng 
nếu nhìn bên ngoài, ta không thể nói như thế vì người 


Gruzia thường có vẻ xương xẩu và có mái tóc đen. Có thể 
nghĩ ông ta là người Slav hay người Litva, mà cũng có nhiều 
khả năng là người lai. 

Malenkov còn thấp và đẫy đà hơn, một người Nga lai Mông 
Cổ đặc trưng, với mái tóc đen bồng bềnh và những bắp thịt 
cuồn cuộn. Ông ta là người ít nói, chu đáo, không có nét gì 
nổi bật. Bên dưới những lớp mỡ dày kia dường như còn có 
một con người khác, một người năng nổ, nhanh nhạy với đôi 
mắt thông minh và ân cần, đang vận động. Trong một thời 
gian dài, ông được coi là người có thể thay mặt Satlin, dù 
không chính thức, trong việc giải quyết các vấn đề thuộc nội 
bộ Đảng. Công tác tổ chức của Đảng, việc thăng quan tiến 
chức cũng như hạ tầng công tác cán bộ gần như nằm trọn 
trong tay ông. Ông là người phát minh ra "danh mục" cán 
bộ, nghĩa là những bản tí lịch và lí lịch tự khai của tất cả các 
đảng viên và đảng viên dự bị, của một đảng gồm mấy triệu 
thành viên, được lưu giữ và xử lí một cách có hệ thống ở 
Moskva. Nhân buổi gặp này, tôi đã xin ông tác phẩm Bàn về 
đối lập do Stalin viết, một tác phẩm đã bị thu hồi vì trong đó 
có nhiều đoạn trích dẫn của Trotsky, Bukharin và những 
người khác. Ngày hôm sau, tôi đã nhận được cuốn sách đó, 
hiện nay cuốn sách vẫn còn nằm trong thư viện của tôi. 
Bulganin mặc quân phục. Ông là một người cao lớn, đẹp 
trai, một người Nga chính cống với bộ râu khá kì lạ, ít nói. 
Tướng Antonov còn trẻ, đẹp trai, thân hình cân đối, tóc đen; 
ông chỉ tham gia câu chuyện khi vấn đề liên quan đến ông 
mà thôi. 

Đối diện với Stalin, tôi bỗng cảm thấy tự tin hơn, mặc dù lần 


này ông nói chuyện với tôi không lâu. 

Chỉ khi không khí đã sôi động nhờ có rượu và những lời chúc 
tụng, những câu chuyện khôi hài, Stalin mới quyết định kết 
thúc những chuyện bất hoà với tôi. Ông làm điều đó một 
cách nửa đùa nửa thật: ông rót cho tôi một li rượu và đề 
nghị uống mừng Hồng quân. Chưa kịp hiểu ngay ý tứ, tôi đề 
nghị uống mừng sức khoẻ của ông. 

"Không, không", ông khăng khăng vừa nói vừa mỉm cười, 
mắt nhìn chòng chọc vào tôi : "Uống mừng Hồng quân! 
Đồng chí không thích uống mừng Hồng quân à?" 

Dĩ nhiên là tôi uống; mặc dù trong những buổi tiếp của 
Stalin, tôi thường tránh rượu, chỉ uống bia thôi vì tôi cho 
rằng say sưa là việc không hay, tuy tôi không phải là người 
hoàn toàn phản đối việc uống rượu. 

Sau đó, Stalin hỏi: "Hồng quân đã làm những chuyện gì?". 
Tôi giải thích rằng tôi hoàn toàn không muốn xúc phạm 
Hồng quân, tôi chỉ muốn nêu ra những sai lầm của một số 
chiến sĩ và những khó khăn về mặt chính trị chúng tôi gặp 
phải mà thôi. 

Stalin ngắt lời: 

"Vâng, hẳn là đồng chí đã đọc Dostoevski rồi chứ? Đồng chí 
đã thấy tâm hồn con người, tâm lí của con người là vấn đề 
rất phức tạp rồi chứ? Hãy tưởng tượng một người đi từ 
Stalingrad đến Belgrad, vừa đi vừa chiến đấu, hàng ngàn 
kiômet hoang tàn, bao nhiêu đồng chí, đồng đội hi sinh! 
Một người như thế có thể phản ứng bình thường được 
không? Sau bao nhiêu chuyện khủng khiếp như thế, anh ta 
có đùa bỡn người đàn bà một chút thì cũng có gì ghê gớm 


đâu? Đồng chí coi Hồng quân là đội quân lí tưởng. Nhưng nó 
không phải là đội quân lí tưởng, không lí tưởng ngay cả khi 
trong đó không có một số tội phạm - chúng tôi đã mở cửa 
nhà tù và cho đăng lính tất. Có một trường hợp như sau. Một 
viên thiếu tá phi công đùa bỡn một phụ nữ và một anh kĩ sử 
- hiệp sĩ đứng ra bảo vệ người phụ nữ ấy. Viên thiếu tá vừa 
rút súng vừa thét lên: "A, tên chuột cống ở hậu phương!" và 
bắn chết anh kĩ sư - hiệp sĩ kia. Viên thiếu tá bị kết án tử 
hình. Câu chuyện đến tai tôi, tôi đã dùng quyền Tổng tư lệnh 
Tối cao trong thời chiến tha chết cho anh ta và đưa anh ta ra 
mặt trận. Anh ta mới được phong anh hùng đấy. Phải thông 
cảm với các chiến sĩ. Hồng quân không phải là một đạo 
quân lí tưởng. Quan trọng là chiến đấu với quân Đức, mà nó 
chiến đấu tốt, những cái khác chỉ là thứ yếu". 

Sau khi từ Moskva trở về một thời gian, tôi mới phát hoảng 
khi nhận ra mức độ "thông cảm" với những tội lỗi của Hồng 
quân. Khi tiến vào vùng Đông Phổ, binh lính Liên Xô, nhất là 
các đơn vị xe tăng, đã giết rất nhiều người Đức chạy loạn, cả 
đàn bà và trẻ con. Người ta đã báo cáo với Stalin và hỏi ông 
phải làm gì với những trường hợp như thế. Stalin trả lời như 
sau: "Chúng ta đã dạy dỗ chiến sĩ nhiều rồi, bây giờ hãy để 
họ phát huy sáng kiến!" 

Stalin hỏi tôi: 

"Thế tướng Korneev, trưởng phái đoàn quân sự của chúng 
tôi, anh ta là người thế nào?" 

Tôi không muốn nói những điều không hay về Korneev và 
phái đoàn của ông ta dù có khối chuyện để nói. Stalin tiếp 
tục: 


"Anh ta không phải là người ngu đâu, nhưng nghiện rượu, 
nghiện đến mức không thể nào chữa được!" 

Sau đó, ông ta bắt đầu trêu chọc tôi vì tôi uống bia, thực ra 
tôi cũng đâu có thích bia. 

"Này xem, Dịjilas uống bia như người Đức, như người Đức. 
Anh ta là người Đức, trời ơi, người Đức". 

Trò đùa này không hạp với tôi: lúc đó, người Đức, ngay cả 
một số kiều dân cộng sản đứng về phía chúng ta, bị coi là 
những người chẳng ra gì, nhưng tôi không giận cũng không 
bất bình. 

Có vẻ như cuộc tranh cãi về Hồng quân đã chấm dứt ở đây. 
Thái độ của Stalin với tôi trở nên chân thành như cũ. 

Tình hình như vậy kéo dài cho đến khi xảy ra xung đột giữa 
Ban chấp hành trung ương Nam Tư và Liên Xô vào năm 
1948, khi Stalin và Molotov, trong những bức thư của mình, 
đã lợi dụng và xuyên tạc cuộc tranh luận về "sự lăng mạ" 
Hồng quân của tôi. 

Stalin cố tình trêu tức Tito bằng cách nhận xét rằng quân đội 
Nam Tư thì kém còn quân Bulgaria tỏ ra khá hơn. Mùa đông 
vừa qua, các đơn vị Nam Tư được bổ sung lực lượng mới, lần 
đầu tiên tham gia các chiến dịch chính qui và không thành 
công. Rõ ràng là Stalin đã có đủ thông tin. Ông nói: 

"Quân đội Bulgaria tốt hơn quân đội Nam Tư. Người Bulgaria 
cũng có hạn chế, có cả kẻ thù trong quân đội. Nhưng họ đã 
bắn mấy chục tên và bây giờ thì ổn rồi. Còn quân Nam Tư 
vẫn là du kích, chưa có khả năng tham gia những trận đánh 
lớn. Mùa đông vừa qua, một trung đoàn Đức đã đánh tan 
một sư đoàn của các bạn! Trung đoàn đánh tan sư đoàn!" 


Ngay sau đó, Stalin đề nghị nâng cốc chúc mừng quân đội 
Nam Tư, nhưng vẫn không quên nói thêm: 

"Chúc cho đội quân đó có thể chiến đấu trên đồng bằng 
nữa!" 

Tito thường tỏ ra kiềm chế trước các nhận xét của Stalin. Khi 
Stalin lấy chúng tôi ra để pha trò, Tito thường chỉ mỉm cười 
rồi ngước nhìn tôi, tôi cũng tỏ vẻ đồng tình và thông cảm với 
ông. Nhưng khi Stalin rói rằng quân đội Bulgaria tốt hơn 
Nam Tư thì Tito không kiềm chế được nữa và nói to lên rằng 
quân đội Nam Tư sẽ loại bỏ những hạn chế trong một thời 
gian ngắn. 

Quan hệ giữa Stalin và Tito khá đặc biệt, dường như họ có 
xích mích với nhau nhưng vì lí do nào đó mà không ai chịu 
nói ra lời. Stalin tỏ ra thận trọng để không xúc phạm chính 
Tito nhưng đồng thời lại kiếm cớ chê bai tình hình Nam Tư. 
Tito kính trọng Stalin, coi Stalin như bậc tiền bối nhưng có 
cảm tưởng là ông có thái độ phản kháng, nhất là khi Stalin 
chê trách tình hình ở Nam Tư. 

Bỗng nhiên, Tito nói rằng trong phong trào xã hội chủ nghĩa 
có những hiện tượng mới, chủ nghĩa xã hội đã có những biểu 
hiện khác trước. Stalin lập tức tuyên bố: 

"Hiện nay, có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội ngay cả dưới 
chế độ Hoàng gia Anh. Không cần làm cách mạng khắp nơi. 
Vừa rồi có phái đoàn Công đảng Anh và chúng tôi đã thảo 
luận chính vấn đề đó. Vâng, có nhiều cái mới lắm. Vâng, chế 
độ xã hội chủ nghĩa có thể được xây dựng ngay cả khi vua 
Anh vẫn còn cầm quyền". 

Như mọi người đều biết, Stalin không bao giờ công khai 


đứng về phía quan điểm này. Tại cuộc tuyển cử diễn ra 
không lâu sau đó, Công Đảng Anh đã nhận được đa số phiếu 
trong cuộc bầu cử và quốc hữu hoá 20% ngành công nghiệp. 
Nhưng Stalin không bao giờ coi những biện pháp đó là xã 
hội chủ nghĩa, cũng như không bao giờ coi Công đảng là 
đảng xã hội chủ nghĩa. Tôi cho rằng ông ta không làm như 
thế chủ yếu là do mâu thuẫn và xung đột với chính phủ 
Công đảng trong chính sách đối ngoại. 

Trong khi nói chuyện, tôi bảo rằng ở Nam Tư thực chất là đã 
có chính quyền xô viết vì tất cả các vị trí quan trọng đều 
nằm trong tay Đảng cộng sản và gần như không có phong 
trào đối lập. Nhưng Stalin không đồng ý: 

"Không, các bạn chưa có chính quyền Xô viết, các bạn nằm 
giữa nước Pháp của De Gaulle và Liên Xô". 

Tito nói thêm rằng ở Nam Tư đang diễn ra những điều có thể 
coi là mới. Nhưng cuộc thảo luận bị bỏ dở ở đây. 

Trong thâm tâm, tôi không đồng ý với quan niệm của Stalin 
và nghĩ rằng quan điểm của tôi không khác quan điểm của 
Tito. 

Stalin trình bày quan điểm của ông về đặc trưng cơ bản của 
cuộc chiến tranh hiện nay: 

"Khác với những cuộc chiến tranh trước, trong cuộc chiến 
tranh này, kẻ nào giành được lãnh thổ sẽ thiết lập hệ thống 
của mình. Không thể nào khác được". 

Ông cũng trình bày thực chất chính sách Đại Slav của mình 
mà không giải thích lí do cụ thể: 

"Nếu người Slav đoàn kết và ủng hộ lẫn nhau thì trong tương 
lai, không kẻ nào có thể ngúc ngoắc ngay cả một ngón tay. 


Không ngúc ngoắc ngay cả một ngón tay!", ông nhắc lại như 
thế và chém mạnh ngón tay trỏ vào không khí. 

Có ai đó nói rằng phải năm mươi năm nữa, người Đức mới 
hồi phục được. Nhưng Stalin có quan điểm khác: 

"Không, họ sẽ hồi phục rất nhanh thôi. Đấy là một đất nước 
với nền công nghiệp phát triển cao, giai cấp công nhân có 
tay nghề và rất đông đảo, lực lượng cán bộ kĩ thuật hùng 
hậu, chỉ mười hai, mười lăm năm là họ sẽ phục hồi thôi. Vì 
vậy mà người Slav cần phải đoàn kết. Và nói chung, nếu 
người Slav đoàn kết thì không kẻ nào có thể ngúc ngoắc 
được ngay cả một ngón tay". 

Đột nhiên, ông đứng dậy, kéo quần lên như đang chuẩn bị 
lao vào tranh đấu hay lao vào một cuộc đánh nhau tay đôi 
và gào lên như trong cơn say: 

"Chiến tranh sắp chấm dứt rồi, sau mười lăm hay hai mươi 
năm nữa, chúng ta sẽ bình phục, rồi chúng ta sẽ tiếp tục!" 
Khủng khiếp quá: cuộc chiến tranh thảm khốc vẫn còn chưa 
chấm dứt. Nhưng niềm tin của ông vào con đường sẽ phải 
đi, nhận thức cái tương lai tất yếu mà thế giới nơi ông sống, 
phong trào do ông dẫn dắt sẽ phải trải qua làm người ta 
phải kính phục. 

Stalin còn nói nhiều chuyện nữa nhưng tôi cho rằng chẳng 
đáng ghi lại làm gì, chỉ xin nói thêm là chúng tôi ăn nhiều, 
uống còn nhiều hơn, nâng cốc nhiều lần và nói những lời 
chúc mừng vô nghĩa. 

Molotov kể lại chuyện Stalin chọc Churchill: Stalin nâng cốc 
chúc mừng cơ quan tình báo và các nhân viên tình báo Anh, 
có ý ám chỉ thất bại của Churchill ở Gallipoly trong Đại chiến 


thế giới thứ nhất mà nguyên nhân là sự thiếu am tường của 
người Anh. Nhưng ông ta cũng vui vẻ nhắc lại sự hóm hỉnh 
của Churchill. Ở Moskva, sau khi đã uống một li vang ngon, 
Churchill nói rằng ông ta xứng đáng được nhận huân chương 
cao quí nhất của nhà nước Liên Xô và lời cám ơn sâu sắc 
nhất của Hồng quân vì trong thời gian tham gia cuộc can 
thiệp vào Arkhagelsk, ông đã dạy họ cách đánh nhau. Nói 
chung, có thể nhận thấy rằng Churchill, dù họ chẳng ưa gì 
ông, đã tạo được ấn tượng tốt đối với các lãnh tụ Liên Xô, họ 
coi ông là một "nhà hoạt động nhà nước" có tâm nhìn xa 
trông rộng và nguy hiểm. 

Trên đường trở về nhà nghỉ, Tito cũng cảm thấy mệt vì uống 
nhiều rượu quá, đã nói ngay trong ô tô: 

"Thật không hiểu nổi, quỉ tha ma bắt mấy cái anh Nga này 
đi, uống gì nhiều thế không biết, đúng là đổi bại!" 

Dĩ nhiên là tôi đồng ý với nhận xét của ông, tôi đã nhiều lần 
thử tìm hiểu mà không thể giải thích nổi vì sao giới lãnh đạo 
tối cao Liên Xô lại uống nhiều, uống một cách tuyệt vọng và 
có hệ thống như thế. 

Trên đường từ nhà nghỉ của Tito về thành phố, tôi đã tiến 
hành tổng kết kinh nghiệm của buổi tối hôm đó và nhận 
thấy không có gì đặc biệt cả: không có vấn đề khúc mắc nào 
nhưng khoảng cách giữa chúng tôi dường như đã tăng thêm, 
tất cả các vấn đề đều được giải quyết bằng chính trị như 
nhất định phải như thế trong các quan hệ giữa các nhà nước 
độc lập. 

Chúng tôi có đến thăm Dimitrov vào buổi tối. Để cho không 
khí thêm vui vẻ, ông có mời hai hay ba nghệ sĩ Liên Xô tham 


gia, họ hát một số trích đoạn. 

Dĩ nhiên là chúng tôi có nói đến chuyện hợp nhất giữa 
Bulgaria và Nam Tư nhưng chỉ nói chung chung, không đi 
vào chỉ tiết. Tito và Dimitrov kể lại những kỉ niệm thời họ 
cùng công tác ở Comintern. Nói chung, có thể coi đây là 
cuộc gặp của những người bạn chứ không phải là buổi thảo 
luận có tính chính trị. 

Dimitrov lúc đó là người rất cô đơn vì tất cả kiều dân 
Bulgaria đã trở về nước cùng với Hồng quân rồi. 

Dimitrov trông mệt mỏi và thiếu quyết đoán. Nguyên nhân 
hay một phần nguyên nhân thì ai cũng biết nhưng chẳng ai 
dám nói ra. Mặc dù Bulgaria đã được giải phóng nhưng 
Satlin không cho Dimitrov hồi hương vì cho rằng chưa đến 
lúc, các chính phủ phương Tây sẽ coi đấy là việc công khai 
đưa chủ nghĩa cộng sản vào Bulgaria. Làm như đường lối đó 
không hai năm rõ mười rồi vậy! Chuyện đó cũng đã được nói 
tới trong bữa ăn tối ở chỗ Stalin. Vừa nháy mắt, Stalin vừa 
bảo: 

"Chưa phải lúc để Dimitrov trở về Bulgaria, ở đây cũng tốt 
chán". 

Mặc dù không thể chứng minh, nhưng lúc đó người ta đã 
ngờ rằng Stalin sẽ không cho Dimitrov trở về trước khi ông 
ta ổn định được trật tự ở Bulgaria. 

Chúng tôi mới nghỉ ngờ chứ chưa dám khẳng định rằng Liên 
Xô đang có xu hướng bá quyền nhưng chúng tôi đã có cảm 
giác như thế. Chúng tôi phải miễn cưỡng đồng ý với những 
mối ngờ vực tưởng tượng của Stalin rằng Dimitrov sẽ đưa 
Bulgaria quá nhanh về phía tả. 


Dẫu vậy, thế cũng đủ, cho giai đoạn đầu. 

Nhưng điều đó gợi ra một loạt câu hỏi: Stalin dĩ nhiên là một 
thiên tài, nhưng Dimitrov cũng đâu có phải là tay mơ, làm 
sao Stalin biết rõ các vấn đề của Bulgaria hơn Dimitrov? 
Việc giữ Dimitrov ở Moskva, trái với ý ông, có làm giảm uy 
tín của ông đối với những người cộng sản Bulgaria không? 
Và nói chung, trò chơi phức tạp xung quanh chuyến hồi 
hương của Dimitrov có ích lợi gì? Tại sao người Nga không 
nói cho ai biết, ngay Dimitrov cũng không biết? 

Hơn ở đâu hết, trong chính trị, mọi sự thường bắt đầu từ sự 
xa lánh về mặt đạo đức và nghi ngờ về những dự định tốt 
đẹp. 


Milovan Djilas 
Nói chuyện với Stalin 
Dịch giả: Phạm Minh Ngọc 
13. 


Chúng tôi về nước qua ngả Kiev và theo ước muốn chung, 
cả phía Liên Xô và phía chúng tôi, chúng tôi đã dành ba 
ngày để thăm chính phủ Ukraine. 

Bí thư Đảng Bolshevik và Chủ tịch chính phủ Ukraine lúc đó 
là Nikita Khrushchev và Bộ trưởng ngoại giao là Manuilski. 
Họ đón tiếp chúng tôi và chúng tôi ở đấy ba ngày như dự 
tính. 

Lúc đó, đấy là năm 1945, chiến tranh vẫn còn và có thể đề 
đạt một số nguyện vọng - Khrushchev và Manuilski hỏi: liệu 
Ukraine có thể thiết lập quan hệ ngoại giao với các chế độ 
"dân chủ nhân dân" hay không? 

Chuyện đó không đi đến đâu - chẳng bao lâu sau, chính 
Stalin cũng bị phản đối về vấn đề "dân chủ nhân dân" cho 
nên ông ta không thể nghĩ đến việc củng cố nền độc lập cho 
Ukraine. Còn ông già Manuilski, một kẻ đa ngôn, một Bộ 
trưởng không có bộ, tiếp tục nói đủ thứ chuyện nhảm nhí ở 
Liên hợp quốc thêm vài ba năm nữa rồi bất thình lình lặn 
mất tăm. 

Khrushchev có một số phận hoàn toàn khác. Nhưng lúc đó, 
không ai có thể ngờ rằng nó lại diễn ra theo hướng ấy. 

Ngay lúc đó, đúng hơn là từ năm 1938, ông ta đã nằm trong 
ban lãnh đạo tối cao, mặc dù người ta cho rằng ông không 


thân cận với Stalin bằng Molotov hay Malenkov và ngay cả 
Kaganovich. Trong ban lãnh đạo Liên Xô, ông được coi là 
người tháo vát, có nhiều tài năng trong lĩnh vực kinh tế và tổ 
chức nhưng về mặt viết lách và nói năng thì hoàn toàn 
không có tiếng tăm gì. Ông được đưa lên các chức vụ lãnh 
đạo Ukraine sau những chiến dịch thanh trừng hồi giữa 
những năm 30 nhưng ông đóng vai trò gì trong những vụ 
thanh trừng đó thì tôi không rõ, thực ra lúc đó, tôi không 
quan tâm tới vấn đề này. Nhưng cách đề bạt dưới thời Stalin 
thì ai cũng rõ: phải kiên quyết và khéo léo trong những 
chiến dịch thanh trừng chống "địa chủ" và "chống đảng". 
Đặc biệt là đối với Ukraine, ở đây, bên cạnh những tội lỗi 
chết người đó, còn có thêm tội "dân tộc chủ nghĩa" nữa. 

Con đường hoạn lộ của Khrushchev, dù ông leo lên các chức 
vụ cao khi còn khá trẻ, không phải là bất thường trong hoàn 
cảnh Liên Xô lúc đó: ông đã học qua các trường, cả chính trị 
lẫn các loại trường khác và leo lên theo các nấc thang của 
đảng nhờ lòng trung thành, tài khéo léo và trí thông minh. 
Ông, cũng như đa số cán bộ lãnh đạo lúc đó, thuộc thế hệ 
mới, thế hệ sau cách mạng, thế hệ được đề bạt dưới thời 
Stalin. Nhưng khi Hồng quân buộc phải rút khỏi Ukraine, ông 
được đưa lên chức vụ khá cao và sau khi quân Đức rút đi thì 
ông mang quân hàm trung tướng và trở về nắm giữ các 
chức vụ cao nhất của Đảng và chính phủ tại đây. 

Nghe nói Khrushchev không phải gốc Ukraine mà là gốc 
Nga. Nhưng người ta tránh đề tài này, chính ông cũng không 
nói bởi vì ở Ukraine mà người đứng đầu chính phủ lại không 
phải người Ukraine thì thật bất tiện! Ngay đối với chúng tôi, 


những người cộng sản, những người có thể biện hộ và giải 
thích tất cả những thứ có thể làm méo mó hình ảnh của 
chính chúng tôi cũng phải lấy làm ngạc nhiên là làm sao cái 
nước Ukraine với diện tích còn lớn hơn diện tích nước Pháp, 
với nền văn hoá, một số mặt, còn cao hơn Nga lại không có 
nổi một người đứng đầu chính phủ? 

Nhưng người ta không thể giấu được chúng tôi rằng người 
Ukraine thường đào ngũ ngay khi quân Đức chiếm được quê 
hương họ, chẳng thế mà sau khi đuổi được quân Đức đi rồi, 
người ta đã động viên được hai triệu rưỡi thanh niên Ukraine 
tham gia Hồng quân. Các chiến dịch, tuy không lớn, chống 
lại các phần tử dân tộc chủ nghĩa Ukraine vẫn đang diễn ra, 
viên tướng tài năng người Nga là Vatutin(1) đã hi sinh trong 
một chiến dịch như thế. Cho rằng đấy là tàn dư của chủ 
nghĩa dân tộc, như người ta giải thích, là không hoàn toàn 
thuyết phục. Ta có thể hỏi: cái chủ nghĩa dân tộc ấy từ đâu 
ra nếu các dân tộc ở Liên Xô đều bình đẳng với nhau? 

Chúng tôi cũng lấy làm băn khoăn và ngạc nhiên về cái sự 
Nga hoá đời sống xã hội đang diễn ra ở đây: trong nhà hát, 
người ta nói bằng tiếng Nga; một số tờ báo được in bằng 
tiếng Nga. 

Nhưng chúng tôi không nghĩ đấy là lỗi của Khrushchev. Là 
một người cộng sản gương mẫu, ông chỉ có thể thực hiện 
những chỉ thị của Đảng, của Ban chấp hành trung ương và 
người thày, người lãnh tụ vĩ đại của mình là I. V. Stalin mà 
thôi. 

Tất cả các nhà lãnh đạo Liên Xô đều là những người có đầu 
óc thực tiễn và trong giới của mình, họ còn tỏ ra giản dị nữa. 


Ở N. S. Khrushchev, cả hai đức tính ấy đều rất rõ nét. 

Lúc đó, cũng như hiện nay, sau khi đọc kĩ những bài phát 
biểu của ông, tôi có cảm tưởng rằng kiến thức của ông 
không vượt ra ngoài nền văn học cổ điển Nga, còn lí luận 
của ông cũng không vượt ra ngoài trình độ của các trường 
đảng trung cấp. Nhưng ngoài khối lượng kiến thức hời hợt, 
tiếp thu được trong những khoá học khác nhau đó, điều 
quan trọng là những hiểu biết mà ông có được do tự học, 
trong một quá trình tự rèn luyện không mệt mỏi, và nhất là 
do kinh nghiệm hoạt động thực tiễn trong rất nhiều lĩnh vực 
khác nhau. Thật khó xác định số lượng và tính chất của khối 
kiến thức đó vì ta sẽ phải ngạc nhiên khi thấy ông hiểu sâu 
sắc nhiều chuyện nhưng ông lại không biết nhiều chân lí tối 
thiểu. Trí nhớ của ông phải nói là vô địch, cách trình bày 
sống động và đầy hình ảnh. 

So với những người lãnh đạo Liên Xô khác, ông thuộc loại lợi 
khẩu và mặc dù ông cũng như nhiều nhà lãnh đạo khác lúc 
đó rất hay sử dụng thành ngữ, tục ngữ - đấy cũng là cách 
chứng tỏ mối liên hệ với nhân dân - nhưng ở ông, nó không 
có vẻ giả dối như những người khác vì thái độ và câu chuyên 
tự nhiên, giản dị của ông. 

Khrushchev có khả năng kể chuyện khôi hài. Nhưng khác với 
Stalin, chuyện khôi hài của Stalin mang dáng vẻ trí thức nên 
vụng về và trắng trợn, chuyện khôi hài của Khrushchev là 
những chuyện bình dân cho nên thường thô lỗ, nhưng lại 
sống động hơn và thấm lâu. Khi đã đứng ở đỉnh cao quyền 
lực và được toàn thế giới dõi theo, ông phải chú ý đến cử chỉ 
và cách nói năng của mình nhưng về cơ bản là không thay 


đổi và không khó nhận ra rằng người đứng đầu nhà nước Xô 
viết có xuất thân từ quần chúng lao động. Cũng phải nói 
thêm, khác với những lãnh tụ cộng sản khác, ông không 
phải là kẻ tự học và học không đến nơi, ông không cần che 
giấu sự vô học và khiếm khuyết của mình bằng sự phô 
trương hào nhoáng bên ngoài. Ta thấy ông nói rất nhiều 
chuyện tầm thường, điều đó chỉ chứng tỏ sự thiếu hụt kiến 
thức hoặc là ông đã thuộc lòng các công thức mác-xít nhưng 
ông trình bày một cách giản dị và thuyết phục. Ngôn ngữ và 
phương pháp nói chuyện của ông phù hợp với đám đông 
thính giả hơn là Stalin. 

Trong bộ tướng phục không còn mới và không bao giờ là, 
ông là lãnh tụ Xô viết duy nhất hiểu và tham gia giải quyết 
cả những điều nhỏ nhặt, tham gia giải quyết các công việc 
thường nhật của các đảng viên thường và quần chúng lao 
động nói chung. Dĩ nhiên, ông làm thế không phải để phá 
hoại mà ngược lại để củng cố, để hoàn thiện chế độ hiện 
hành. Nhưng ông tìm hiểu và uốn nắn, trong khi những 
người khác đưa ra chỉ thị từ các văn phòng nơi họ đọc báo 
cáo. 

Không có nhà lãnh đạo Liên Xô nào đi về các nông trang và 
nếu có đi thì chỉ để uống và để tuyên truyền mà thôi. 
Khrushchev đi với chúng tôi về nông trang, ông tin tưởng 
tuyệt đối vào hệ thống nông trang. Lần ấy, ông đã cụng li, 
những chiếc li vodka to đùng, với các nông trang viên. Ông 
xem vườn ươm rồi ghé vào trại lợn và thảo luận với dân 
chúng những vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Trên đường về 
Kiev, thỉnh thoảng ông lại quay về với câu chuyện còn bỏ dở 


và nói công khai về những nhược điểm còn tồn tại ở đấy. 

Khả năng tuyệt vời trong việc nắm những vấn đề thực tiễn ở 
tầm vĩ mô của ông đã được chúng tôi cảm nhận trong cuộc 
họp với các cán bộ phụ trách kinh tế trong chính phủ 
Ukraine - các bộ trưởng của ông, khác với các đồng cấp Nam 
Tư, nắm vững các vấn đề và quan trọng hơn, họ đánh giá 
tình hình một cách thực tế hơn chúng tôi. 

kKhrushchev thuộc loại người tầm thước, béo tốt phương phi 
nhưng hoạt bát, nhanh nhẹn, có cảm giác như được tạc ra từ 
một tảng đá vậy. Ông tu một lúc rất nhiều nước, cứ như thể 
cần phải bảo vệ cái hàm giả làm bằng thép. Trong khi Stalin 
và những cộng sự thích nhậu nhẹt, nếu không nói rằng họ là 
những người sùng bái ăn nhậu, thì theo tôi Khrushchev tỏ ra 
bàng quan với đồ ăn; cũng như bất kì người bận việc nào, 
điều quan trọng đối với ông là chỉ cần được ăn no, thế thôi. 
Dĩ nhiên là ông có điều kiện để làm như thế. Bàn tiệc của 
ông cũng ê hề nhưng thiếu cá tính. Khrushchev không phải 
là người ưa nhậu nhẹt, mặc dù ông ăn không kém gì Stalin, 
uống còn nhiều hơn. 

Khrushchev là người năng động và giống như tất cả những 
người hoạt động trong thực tiễn, ông rất nhạy bén trong việc 
thích ứng với hoàn cảnh. Tôi nghĩ rằng ông sẽ không chần 
chừ trong việc lựa chọn phương tiện nếu phương tiện đó có 
ích cho ông trong thực tế. Nhưng giống như tất cả những kẻ 
mị dân xuất thân từ quần chúng, những kẻ thường chẳng 
mấy chốc đã tin ngay vào những điều mình nói, ông cũng dễ 
dàng từ bỏ ngay các phương pháp không còn có ích và sẵn 
sàng biện hộ rằng đấy là do các nguyên tắc đạo đức và lí 


tưởng cao cả. Ông thích câu tục ngữ: "Người ta không chọn 
gậy khi lâm trận". Câu ngạn ngữ này biện hộ cho ông khi 
ông dùng gậy ngay cả trong trường hợp chẳng có đánh nhau 
gì hết. 

Tất cả những điều tôi trình bày ở đây không phải là những 
điều cần nói về Khrushchev hôm nay. Tôi chỉ xin ghi lại 
những cảm nghĩ cũ của mình và chỉ đụng đến phần nào 
những suy tư của ngày hôm nay mà thôi. 

Lúc đó, tôi không thấy Khrushchev có ý trách móc Stalin hay 
Molotov gì cả. Ông tỏ ra kính trọng và nhấn mạnh rằng mình 
thuộc trong số những người thân cận với Stalin. Ông còn kể 
rằng ngay trước ngày quân Đức tấn công, Stalin đã gọi cho 
ông từ Moskva rằng phải thận trọng vì có tin rằng ngày mai, 
22 tháng 6, quân Đức sẽ bắt đầu chiến dịch. Tôi nói điều này 
chỉ như một sự kiện chứ không phải để bác bỏ lời của 
Khrushchev rằng bị bất ngờ khi quân Đức tấn công là do lỗi 
của Stalin. Sự bất ngờ này là hậu quả của những tính toán 
chính trị sai lầm của Stalin. 

Nhưng dù sao, Kiev cũng để lại ấn tượng tươi mát, đấy là 
tinh thân thực tế và kiểm chế của Khrushchev, lòng nhiệt 
tình của Manuilski, vẻ đẹp của chính thành phố, một thành 
trải rộng ngút tầm mắt và hắt bóng xuống dòng sông rộng 
lớn tựa như Belgrad vậy. 

Nhưng nếu Khrushchev tạo cho ta cảm giác tự tin, cứng rắn 
và thực tế, còn Kiev là một thành phố đẹp, có văn hoá và 
được xây dựng hài hoà thì Ukraine chỉ còn lại trong trí nhớ 
như là một cái gì đó thiếu cá tính, mệt mỏi và thiếu sinh khí. 
Càng đi sâu vào hiện thực của đời sống Xô viết, mối nghỉ 


ngờ của tôi chỉ càng tăng thêm. Càng ngày tôi càng thấy 
lương tâm của mình thật khó dung hoà với cái hiện thực đó. 
Chú thích: 

(1) Vatutin hi sinh ngày 29 tháng 2 năm 1945 (trích theo 
cuốn Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, Moskva 1970, trang 
273 - chú thích của bản tiếng Nga) 


Milovan Djilas 
Nói chuyện với Stalin 
Dịch giả: Phạm Minh Ngọc 
14. 
Thất vọng 


Tôi gặp Stalin lần thứ ba vào đầu năm 1948. Đây là cuộc gặp 
có ý nghĩa nhất vì nó diễn ra ngay trước cuộc xung đột giữa 
lãnh đạo Liên Xô và Nam Tư. 

Ngay trước cuộc gặp đã xảy ra những sự kiện và thay đổi 
quan trọng trong quan hệ giữa Liên Xô và Nam Tư. 

Quan hệ giữa Liên Xô và phương Tây đã bắt đầu có tính chất 
của cuộc chiến tranh lạnh và dưới hình thức quan hệ giữa 
hai khối. 

Sự kiện có tính chất quyết định ở đây, theo tôi, là việc Liên 
Xô từ chối kế hoạch Marshall, cuộc nội chiến ở Hi Lạp và 
việc thành lập Phòng thông tin của các đảng cộng sản và 
công nhân quốc tế gọi là Cominform. 

Chỉ có Liên Xô và Nam Tư là hai nước kiên quyết từ chối 
tham gia kế hoạch Marshall. Nam Tư từ chối do chủ nghĩa 
giáo điều, còn Liên Xô thì sợ rằng sự giúp đỡ kinh tế của Mỹ 
sẽ làm lung lay cái đế chế vừa chiếm được bằng chiến tranh. 
Tôi, trên đường tham dự đại hội Đảng cộng sản Pháp ở 
Strasbourg, đã tình cờ có mặt ở Paris đúng vào lúc diễn ra 
cuộc đàm phán giữa Molotov và các đại diện phương Tây về 
kế hoạch Marshall. Molotov tiếp tôi trong Đại sứ quán Liên 


Xô, tại đây chúng tôi đã thoả thuận sẽ phản đối kế hoạch 
Marshall và phê bình Đảng cộng sản Pháp vì cái gọi là 
"đường lối dân tộc" của họ. Molotov đặc biệt quan tâm đến 
thái độ của tôi đối với đại hội. Molotov nói về tờ Dân chủ mới 
do Duclo làm tổng biên tập, một tờ báo có nhiệm vụ thể 
hiện sự thống nhất quan điểm của các đảng cộng sản, như 
sau: 

"Không phải là việc cần, không phải là việc cần làm bây 
giờ”. 

Molotov có lưỡng lự về kế hoạch Marshall và cho rằng có thể 
phải đồng ý tổ chức với sự tham gia của các nước Đông Âu, 
nhưng chỉ với mục đích tuyên truyền, sẽ lợi dụng diễn đàn 
và đứng dậy bỏ ra về khi cần thiết. Tôi không thích phương 
án ấy lắm, nhưng nếu người Nga cố ép thì tôi sẽ đồng ý, đấy 
cũng là quan điểm của chính phủ tôi. Nhưng Molotov đã 
nhận được chỉ thị của Bộ chính trị từ Moskva rằng không 
được đồng ý ngay cả với việc tổ chức hội nghị. 

Ngay sau khi tôi về Belgrad thì ở Moskva diễn ra hội nghị 
các nước Đông Âu nhằm thống nhất quan điểm về kế hoạch 
Marshall. Tôi được chỉ định dẫn đầu đoàn đại biểu Nam Tư. 
Mục đích thực sự của nó là cùng ép Tiệp Khắc vì chính phủ 
nước này không phản đối việc tham gia kế hoạch Marshail. 
Máy bay Liên Xô đã đợi sẵn ở sân bay nhưng có điện từ 
Moskva nói rằng không cần họp nữa vì chính phủ Tiệp đã từ 
bỏ quan điểm ban đầu rồi. 

Phòng thông tin quốc tế (Cominform) được thành lập cũng vì 
lí do như thế: nhiệm vụ của nó là giải quyết các quan điểm 
khác với quan điểm của Moskva. Ý tưởng về việc thành lập 


một tổ chức có thể bảo đảm sự phối hợp và trao đổi quan 
điểm giữa các đảng cộng sản được bàn thảo ngay từ mùa hè 
năm 1946; Stalin, Tito và Dimitrov cũng đã nói chuyện đó. 
Nhưng vì nhiều lí do mà kế hoạch phải hoãn lại, mà lí do chủ 
yếu là vì các lãnh tụ Xô viết chưa quyết định được thời gian 
thích hợp. Mãi đến mùa thu năm 1947, kế hoạch này mới 
được thực hiện, không nghi ngờ gì rằng điều đó có liên quan 
đến việc Liên Xô từ chối kế hoạch Marshall và sự củng cố vai 
trò của Liên Xô trong các nước Đông Âu. 

Trong cuộc hội nghị thành lập diễn ra ở miền tây Ba Lan, đây 
là vùng đất cũ của Đức, chỉ có hai đoàn kiên quyết đề nghị 
thành lập, đấy là đoàn Nam Tư và đoàn Liên Xô. Gomulka 
(Ba Lan -ND) phản đối, ông phát biểu thận trọng nhưng 
không úp mở về con đường "đi lên chủ nghĩa xã hội theo 
cách của Ba Lan". 

Xin nhắc lại một chuyện vui rằng Stalin đã nghĩ ra tên gọi 
cho tờ báo của Cominform là Vì một nền hoà bình bền vững, 
vì nền dân chủ nhân dân, và cho rằng các cơ quan tuyên 
truyền phương Tây mỗi lần trích dẫn một câu gì đó từ tờ tạp 
chí cũng sẽ phải nhắc lại khẩu hiệu này. Nhưng hi vọng của 
Stalin không thành hiện thực: tên này dài quá và mang tính 
tuyên truyền lộ liễu quá nên ở phương Tây người ta chỉ gọi 
đơn giản là "cơ quan của Cominform”". Stalin cũng là người 
quyết định địa điểm của Cominform. Các đoàn đại biểu đã 
thống nhất đặt ở Praha. Đại diện của Tiệp là Slanski ngay 
chiều hôm ấy phải phóng xe về Praha để tham khảo ý kiến 
Gottwald. Nhưng đêm đó, Gdanov và Malenkov đã nói 
chuyện với Stalin, ngay ở một khách sạn xa xôi hẻo lánh thế 


này cũng phải xin ý kiến trực tiếp của Moskva. Và vì 
Gottwald không thích đặt ở Praha lắm, Stalin đã ra lệnh đặt 
trụ sở Cominform ở Belgrad. 

Có hai quá trình diễn ra song hành trong quan hệ giữa Nam 
Tư và Liên Xô: ngoài mặt thì là sự thống nhất về chính trị và 
tư tưởng nhưng trên thực tế thì sự đánh giá và hành động đã 
khác nhau. 

Khi phái đoàn lãnh đạo cấp cao Nam Tư gồm Tito, 
Rankovich, Kidric, Neskovic có mặt ở Moskva vào mùa hè 
năm 1946, ngoài mặt, quan hệ giữa hai bên cực kì thân 
thiện. Stalin ôm hôn Tito rồi còn dự đoán vai trò của ông 
trên phạm vi toàn châu lục nữa, trong khi tỏ ra coi thường 
đoàn Bulgaria và Dimitrov. Nhưng chẳng bao lâu sau đã xảy 
ra tranh luận và bất đồng. 

Những mâu thuẫn được che đậy tiếp tục phát triển. Tuy thế 
giới phi cộng sản không hề biết đến những mâu thuẫn ấy 
nhưng chúng vẫn luôn bùng phát trong các cấp lãnh đạo cao 
nhất của đảng. Đấy là những vụ liên quan đến việc tuyển 
mộ nhân viên tình báo, đặc biệt là trong bộ máy đảng và 
chính quyền và trong lĩnh vực tư tưởng mà chủ yếu là việc 
coi thường cách mạng Nam Tư từ phía Liên Xô. Các đại diện 
Liên Xô đã tỏ vẻ khó chịu ra mặt khi thấy Tito được ca ngợi 
cùng với Stalin, họ có thái độ hoàn toàn tiêu cực khi thấy 
Nam Tư có quan hệ độc lập và ngày càng có uy tín với các 
nước Đông Âu. 

Chẳng mấy chốc, mâu thuẫn đã chuyển sang lĩnh vực kinh 
tế, đặc biệt là khi người Nam Tư nhận ra rằng ngoài các 
quan hệ thương mại bình thường, họ không thể hi vọng vào 


sự giúp đỡ của Liên Xô trong việc thực hiện kế hoạch năm 
năm. Cảm thấy sự chống đối, Stalin nói rằng các công ty 
hợp doanh là không phù hợp với các nước hữu nghị anh em 
và hứa sẽ giúp đỡ về mọi mặt. Nhưng đồng thời các đại diện 
thương mại của Liên Xô lại dụng lợi thế do sự bùng nổ mâu 
thuẫn trong quan hệ giữa Nam Tư và các nước phương Tây 
và ảo tưởng của Nam Tư rằng Liên Xô là nhà nước không vị 
kỉ và không có ý đồ bá quyền. 

Duy có Nam Tư và Albania là hai nước Đông Âu tự giải 
phóng khỏi ách phát xít và đồng thời hoàn thành cuộc cách 
mạng nội bộ mà không cần sự trợ giúp có tính chất quyết 
định của Hồng quân. Công cuộc cải tạo xã hội ở đây diễn ra 
sâu sắc hơn bất kì nước nào khác và Nam Tư đồng thời cũng 
là nước có vai trò tích cực trong việc thành lập khối Đông Âu 
thân Liên Xô. Cuộc nội chiến đang diễn ra ở Hi Lạp. Nam Tư 
bị vu là kích động và ủng hộ về mặt vật chất cho cuộc chiến 
tranh đó, quan hệ của nó với phương Tây và đặc biệt là Mỹ 
cực kì căng thẳng. 

Hôm nay, nhìn lại thời đã qua, tôi có cảm tưởng rằng chính 
phủ Liên Xô không những chỉ quan sát một cách thích thú sự 
xấu đi của những mối quan hệ đó mà còn thực hiện một số 
bước làm cho nó trầm trọng thêm, dĩ nhiên là họ theo dõi để 
làm sao các bước đó không vượt ra ngoài khả năng và lợi ích 
của chính mình. Molotov chút nữa thì đã ôm hôn Kardelj khi 
nhận được tin hai máy bay Mỹ đã bị bắn rơi trên bầu trời 
Nam Tư nhưng đồng thời lại thuyết phục rằng không nên 
bắn thêm cái thứ ba. Chính phủ Liên Xô không ủng hộ một 
cách trực tiếp cuộc khởi nghĩa ở Hi Lạp, như vậy là đã để 


Nam Tư gần như đơn độc trên ghế bị cáo ở Liên hiệp quốc, 
nhưng cũng không có một hành động dứt khoát nào nhằm 
vẫn hồi hoà bình cho đến khi Stalin thấy rằng việc đó có lợi 
cho mình. 

Việc đưa Cominform về Belgrad cũng thế, mới đầu thì tưởng 
đấy là việc công nhận cách mạng Nam Tư nhưng hoá ra 
đằng sau nó là ý định ngầm của Liên Xô: ban lãnh đạo Nam 
Tư được ru ngủ trong sự tự mãn cách mạng và phải phục 
tùng tinh thần đoàn kết cộng sản quốc tế giả tạo; trên thực 
tế, điều đó nghĩa là công nhận chủ nghĩa bá quyền Liên Xô 
và thực hiện những đòi hỏi không bao giờ ngưng của bộ máy 
quan liêu Xô viết. 

Xin được nói về thái độ của Stalin đối với cách mạng, cũng 
có nghĩa là thái độ đối với cách mạng Nam Tư. 

Có nhiều ý kiến, không phải là không có cơ sở, cho rằng vào 
những giờ phút quyết định, Moskva đã từ chối giúp đỡ cách 
mạng Trung Quốc, Tây Ban Nha, Nam Tư vì Stalin là người 
phản đối cách mạng nói chung. Nhưng điều đó không hoàn 
toàn đúng. Stalin chỉ chống lại cách mạng khi cuộc cách 
mạng ấy vượt ra ngoài quyền lợi của nhà nước Liên Xô mà 
thôi. Ông đã linh cảm thấy rằng việc thành lập các trung 
tâm cách mạng mới bên ngoài Moskva sẽ đe doạ vị trí độc 
quyền trong phong trào cộng sản thế giới, điều đó đã trở 
thành hiện thực rồi. Cho nên ông ta chỉ ủng hộ các cuộc 
cách mạng khi chúng còn nằm trong vòng kiểm soát của 
ông, ông sẵn sàng bỏ rơi nếu chúng vượt khỏi tầm tay. Tôi 
cho rằng cho đến hôm nay chính sách của chính phủ Liên Xô 
chưa có thay đổi đáng kể về vấn đề này. 


Nắm trong tay toàn bộ nguồn lực của đất nước, Stalin không 
thể hành động khác ngay cả ở bên ngoài lãnh thổ của nó. 
Kéo khái niệm tiến bộ và tự do xuống ngang với quyền lợi 
của một đảng chính trị ở nước mình, ông chỉ có thể hành 
động như chủ nhân ông tại những nước khác mà thôi. Ông 
chỉ còn là công việc. Ông đã trở thành nô lệ của chế độ 
chuyên chế và quan liêu, nô lệ của sự hẹp hòi, thiển cận và 
nhạt nhẽo, nghĩa là nô lệ của tất cả những điều mà ông đã 
buộc vào cho chính đất nước mình. 

Hoàn toàn đúng khi có người nói rằng: không thể tước đoạt 
tự do của người khác mà không đánh mất tự do của chính 
mình. 


Milovan Djilas 
Nói chuyện với Stalin 
Dịch giả: Phạm Minh Ngọc 
15. 


Tôi phải đi Moskva là vì có sự khác biệt trong chính sách 
giữa Nam Tư và Liên Xô về vấn đề quan hệ với Albania. 

Cuối tháng 12 năm 1947, chúng tôi nhận được một bức điện 
nói rằng Stalin yêu cầu tôi hoặc một ủy viên nào đó trong 
Ban chấp hành trung ương Nam Tư phải đến Moskva để 
thống nhất chính sách của hai chính phủ đối trong quan hệ 
với Albania. 

Sự khác biệt biểu hiện rõ nhất sau vụ tự sát của Spiru Naku, 
ủy viên Ban chấp hành trung ương Albania. 

Quan hệ giữa Nam Tư và Albania phát triển trong tất cả các 
lĩnh vực. Nam Tư càng ngày càng gửi nhiều chuyên gia, 
thuộc đủ các ngành nghề, sang Albania. Nam Tư còn cung 
cấp cho Albania lương thực thực phẩm, mặc dù chính Nam 
tư cũng đang thiếu thốn. Về nguyên tắc, cả hai chính phủ 
cùng có chung quan điểm cho rằng Albania phải hợp nhất 
với Nam Tư, như thế cùng một lúc sẽ giải quyết được vấn đề 
nhóm dân thiểu số Albania ở Nam Tư. 

Các điều kiện trợ giúp của Nam Tư cho Albania có phần 
thuận lợi và công bằng hơn các điều kiện của chính phủ Liên 
Xô đối với Nam Tư. Nhưng có vẻ như vấn đề không phải là lẽ 
công bằng mà là thực chất của các mối quan hệ. Một số nhà 
lãnh đạo Albania ngấm ngầm chống lại các mối quan hệ như 


thế. 

Spiru Naku, một người nhỏ nhắn, yếu đuối về mặt thể lực 
nhưng là một trí thức sâu sắc và cực kì nhạy cảm, lúc đó 
đang lãnh đạo lĩnh vực kinh tế trong chính phủ Albania là 
người đầu tiên công khai phản đối Nam Tư và đòi cho 
Albania được phát triển một cách độc lập. Quan điểm của 
ông gặp phải phản ứng tiêu cực không những ở Nam Tư mà 
còn bị phản đối ngay trong Ban chấp hành trung ương 
Albania. Koci Xoxe, Bộ trưởng Nội vụ, sau này bị tử hình vì 
tội ủng hộ Nam Tư, là người phản đối dữ dội nhất. Xuất thân 
là công nhân, một người cách mạng lão thành, Xoxe được 
coi là đảng viên trung kiên nhất, mặc dù Enver Hoxha là 
Tổng bí thư Đảng và là người đứng đầu chính phủ, ông này 
là người có học hơn và khôn ngoan hơn. Enver Hoxha cũng 
phê phán Naku, mặc dù không ai biết quan điểm thực sự 
của ông là gì. Bị kết án là theo chủ nghĩa sô vanh và bị cô 
lập, đứng trước nguy cơ bị khai trừ khỏi đảng, Naku đã tự 
bắn một viên đạn vào đầu mà không biết rằng cái chết của 
ông đã khơi mào cho sự căng thẳng trong quan hệ giữa Nam 
Tư và Albania. 

Người ta đã giấu nhẹm biến cố này, chỉ mãi về sau, khi xung 
đột giữa Nam Tư và Albania đã trở thành công khai, Enver 
Hoxha mới biến Naku thành anh hùng dân tộc. Nhưng sự 
kiện này đã gây ra cho lãnh đạo hai bên ấn tượng rất nặng 
nề, những câu chữ chung chung mà người cộng sản vẫn 
dùng trong những trường hợp như thế như: tiểu tư sản, hèn 
nhát... không thể nào tẩy xoá được ấn tượng nặng nề nêu 
trên. 


Chính phủ Liên Xô biết rõ nguyên nhân cái chết của Naku 
cũng như quan hệ giữa Nam Tư và Albania. Các cơ quan đại 
diện của Liên Xô ở Tirana phình lên nhanh chóng. Nói chung, 
chính phủ Albania và Nam Tư không giấu diếm Liên Xô các 
vấn đề của mình, mặc dù Nam Tư không tham khảo Liên Xô 
về các chính sách cụ thể. 

Các đại diện Liên Xô càng ngày càng tổ ra bất mãn với 
những công việc cụ thể do Nam Tư thực hiện tại Albania. 
Nhóm lãnh đạo của Enver Hoxha ngày càng tỏ ra thân mật 
hơn với phái đoàn Liên Xô. Lúc thì một đại diện nào đó của 
Liên Xô trách: Tại sao Nam Tư tổ chức các công ty hợp 
doanh với Albania mà không muốn thành lập các công ty 
như thế với Liên Xô? Có khi lại hỏi: Tại sao chúng tôi lại cử 
cố vấn sang giúp quân đội Albania trong khi người Liên Xô 
làm cố vấn cho Nam Tư? Làm sao chúng tôi có thể cố vấn 
cho Albania về vấn đề phát triển trong khi chính Nam Tư lại 
cần cố vấn nước ngoài? Tại sao một nước Nam Tư vừa 
nghèo vừa lạc hậu lại đi giúp Albania phát triển? 

Càng ngày càng thấy rõ xu hướng của Moskva muốn thay 
thế vị trí của Nam Tư ở Albania. Thật là bất công đối với 
Nam Tư vì không phải Liên Xô sẽ hợp nhất với Albania, hơn 
nữa, Liên Xô cũng không phải là nước có biên giới chung với 
Albania. Đồng thời, người ta cũng thấy rõ xu thế ngả về Liên 
Xô của ban lãnh đạo cấp cao Albania, điều đó thể hiện rất rõ 
trong công tác tuyên truyền của họ. 

Đề nghị của chính phủ Liên Xô về việc giải quyết bất đồng 
trong vấn đề Albania được phía Nam Tư đón nhận bằng cả 
hai tay nhưng cho đến nay, vẫn không rõ là tại sao Stalin lại 


muốn chính tôi phải đi Moskva. 

Tôi nghĩ rằng có hai lí do. 

Không nghỉ ngờ gì rằng tôi đã để lại cho ông ta ấn tượng là 
một người bồng bột và thẳng thắn, những người cộng sản 
Nam Tư cũng nghĩ rằng tôi là một người như thế. Như vậy, 
tôi là người phù hợp cho những cuộc đối thoại cởi mở về 
những vấn đề phức tạp và nhạy cảm. 

Nhưng tôi còn cho rằng Stalin muốn lôi kéo tôi để gây chia 
rẽ và khuất phục Ban chấp hành trung ương Nam Tư. Trước 
đây, ông ta đã lôi kéo được Hebrang và Giuovik rồi. Nhưng 
Hebrang đã bị khai trừ khỏi Ban chấp hành trung ương và 
đang bị theo dõi vì những liên hệ mờ ám với cảnh sát Hoàng 
gia trước đây. Giuovik là một người lỗi lạc, nhưng mặc dù là 
ủy viên Ban chấp hành trung ương, ông lại không phải là 
người thuộc nhóm thân cận Tito từ thời thành lập Đảng và 
trong thời kì diễn ra cách mạng. Trong chuyến viếng thăm 
đến Moskva vào năm 1946, khi Tito nói rằng tôi bị bệnh đau 
đầu thì Stalin đã mời tôi đến nghỉ ở Krym. Tôi không đi vì sau 
đó, không thấy họ gửi lời mời qua sứ quán và tôi cho rằng 
đấy chỉ là lời nói có tính xã giao. 

Tôi lên đường đi Moskva, nếu tôi nhớ không lầm, vào ngày 8 
tháng 1 năm 1948 hoặc gần ngày đó với tâm trạng nửa 
mừng nửa lo. Tôi mừng vì được Stalin mời nhưng trong đáy 
sâu tâm hồn, tôi ngờ rằng đây không phải là vô tình và 
không phải là việc tử tế đối với Tito cũng như Ban chấp hành 
trung ương đảng cộng sản Nam Tư. 

Trước khi lên đường, tôi không nhận được hướng dẫn hay chỉ 
thị cụ thể nào. Vì tôi nằm trong ban lãnh đạo tối cao và 


quan điểm chung cũng đã được xác định rồi, mà quan điểm 
chung lúc đó là các đại diện Liên Xô phải kiểm chế trong 
việc đưa ra ý kiến thiếu tế nhị liên quan đến chính sách hợp 
nhất giữa Nam Tư và Albania, cũng như họ không được thực 
thi những đường lối đặc biệt nào khác. 

Nhân dịp này, một phái đoàn quân sự Nam Tư cũng lên 
đường đi Moskva cùng với tôi. Họ có nhiệm vụ trình bày nhu 
cầu trong lĩnh vực trang thiết bị quân sự và khôi phục nền 
công nghiệp quốc phòng. Trong đoàn đại biểu quân sự có 
Koca Popovic, Tổng tham mưu trưởng và Todorovic, Tổng cục 
trưởng tổng cục công nghiệp quốc phòng. Cvetozar 
Vukmanovok-Tempo, Tổng cục trưởng tổng cục chính trị 
cũng đi với chúng tôi để làm quen với kinh nghiệm của Hồng 
quân trong lĩnh vực này. 

Chúng tôi đi bằng tàu hoả, mọi người đều phấn khởi, lòng 
tràn đầy hi vọng. Nhưng đồng thời quan điểm của chúng tôi 
cũng rất rõ ràng: Nam Tư phải giải quyết các vấn đề bằng 
lực lượng và theo cách của mình. 


Milovan Djilas 
Nói chuyện với Stalin 
Dịch giả: Phạm Minh Ngọc 
16. 


Quan điểm này đã được nói ra ngay cả trước khi cần nói, 
đấy là tại bữa ăn tối trong đại sứ quán Nam Tư ở Bucarest, 
bữa đó Anna Pauker, bộ trưởng ngoại giao, và một số nhà 
hoạt động chính trị nổi tiếng của Rumania cũng có mặt. 

Hôm đó, tất cả các đồng chí Nam Tư, trừ ông đại sứ 
Golubovic, người sau này đã vượt biên vì có cảm tình với 
Moskva, đều công khai nói rằng Liên Xô không thể là mô 
hình tuyệt đối trong công cuộc "xây dựng chủ nghĩa xã hội" 
vì hoàn cảnh đã thay đổi, hơn nữa, điều kiện và quan hệ 
trong các nước Đông Âu cũng khác nhau. Tôi để ý thấy Anna 
Pauker chăm chú lắng nghe nhưng bà không nói gì hoặc 
miễn cưỡng đồng ý với chúng tôi một vấn đề gì đó song vẫn 
tránh thảo luận vấn đề tế nhị này. Một đồng chí Rumania, tôi 
nghĩ đó là Bodnarosh, tranh luận với chúng tôi, còn một 
người khác, đáng tiếc là tôi đã quên tên, lại hoàn toàn đồng 
ý. Tôi cho rằng không nên thảo luận những vấn đề như thế vì 
tin rằng sẽ có người báo cáo với người Nga còn họ thì nhất 
định sẽ coi đó là "bài Xô", nguồn gốc của mọi tội lỗi trên đời. 
Nhưng đồng thời tôi cũng không thể từ bỏ quan điểm của 
mình. Cho nên tôi cố gắng làm dịu bớt cuộc tranh luận bằng 
cách nhấn mạnh những cống hiến của Liên Xô và ý nghĩa 
mang tính nguyên tắc của các kinh nghiệm của Liên Xô. 


Nhưng điều đó có lẽ cũng chẳng mang lại lợi ích gì vì tôi lại 
nhấn mạnh rằng phải hiểu biết các điều kiện cụ thể mới có 
thể xác định được đường lối. Nói chung, sẽ có nhiều phiền 
toái: tôi biết rằng lãnh đạo Liên Xô không bao giờ chấp nhận 
chính sách "đại đồng tiểu dị" và nhượng bộ, nhất là ngay 
trong hàng ngũ những người cộng sản với nhau. 

Lí do để phê bình thì nhiều, dù chúng tôi chỉ đi ngang qua 
Rumania mà thôi. 

Lí do thứ nhất là quan hệ của Liên Xô với các nước Đông Âu 
khác: các nước này vẫn bị quân đội Liên Xô chiếm đóng trực 
tiếp, tài nguyên của họ thì bị khai thác bằng đủ mọi phương 
tiện, mà thường là thông qua các công ty hợp doanh, người 
Nga dùng ngay vốn của Đức mà họ tuyên bố là chiến lợi 
phẩm của họ, ngoài ra không có gì hết. Buôn bán với các 
nước này cũng khác, thường là theo các hợp đồng đặc biệt, 
chính phủ Liên Xô mua với giá thấp hơn mà bán thì với giá 
cao hơn thị trường thế giới. Chỉ có Nam Tư là ngoại lệ. 
Chúng tôi biết hết. Khung cảnh nghèo nàn và nhận thức 
được sự bất lực và phục tùng của chính quyền Rumania 
càng làm chúng tôi bất mãn thêm. 

Nhưng điều làm chúng tôi khó chịu nhất là thói ngạo mạn 
của những người đại diện Liên Xô ở đây. Tôi nhớ chúng tôi đã 
phát hoảng khi thấy viên tư lệnh ủy ban quân quản Xô viết ở 
lassy nói: "Cái vùng lassy này, bẩn ơi là bẩn! Rumania toàn 
một lũ trộm cắp!" 

Ông ta còn nhắc lại lời của Ehrenburg và Vyshinsky về thói 
ăn hối lộ và trộm cắp ở Rumania như sau: "Đấy không phải 
là một dân tộc, đấy là một nghề!" 


lassy, đặc biệt là vào mùa đông năm ấy, quả thật rất bẩn, là 
khu vực bỏ hoang của vùng Ban-căng, chỉ có những người ở 
đây mới nhận thấy vẻ đẹp của nó trong những quả đổi, 
những khu vườn và ruộng bậc thang trải dài tít tắp mà thôi. 
Nhưng chúng tôi cũng biết rằng các thị trấn của Liên Xô 
cũng chẳng có gì tốt hơn, nếu không nói là còn xấu hơn. Tuy 
nhiên, điều làm chúng tôi bực nhất là thói tự cao tự đại "của 
chủng tộc thượng đẳng" và sự khệnh khạng nước lớn ở 
những người đại diện Liên Xô. Thái độ tôn trọng, ân cần đối 
với chúng tôi không chỉ làm nổi bật thêm sự khinh miệt 
người Rumania mà còn làm chúng tôi thêm tự hào về sự độc 
lập của mình, buộc chúng tôi phải suy nghĩ một cách độc lập 
hơn. 

Chúng tôi đã coi những thái độ và quan điểm như thế là "có 
thể xảy ra trong chế độ xã hội chủ nghĩa" vì người Nga là 
"như thế", họ là những người lạc hậu, bị cách li với thế giới 
bên ngoài, truyền thống cách mạng đã nguội lạnh rồi. 
Chúng tôi ngáp dài ở lassy mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi 
xe lửa Liên Xô có toa dành riêng cho khách của chính phủ 
tới đón, đại uý Kozlovski, chuyên gia về Nam Tư trong các cơ 
quan an ninh Liên Xô đã đợi sẵn. Nhưng lần này, anh ta 
không được tự nhiên, vui vẻ như trước, dĩ nhiên là không 
phải vì trước mặt anh ta là các bộ trưởng và tướng lĩnh. Có 
một cái gì đó khó nắm bắt, khó giải thích, một thái độ xã 
giao lạnh lùng đã xuất hiện trong quan hệ giữa chúng tôi và 
các "đồng chí" Liên Xô. 

Chúng tôi tìm đủ mọi từ ngữ cay độc để chế giễu cái toa tâu 
mặc dù nó có đủ thứ tiện nghi, thức ăn ngon và thái độ tận 


tụy của nhân viên nhà tầu. Những cái tay nắm bằng đồng to 
đùng, quá nhiều đồ trang trí cổ, chiếc bồn cầu cao đến mức 
chân không chạm đất, tất cả đều rất khôi hài. Có phải đấy là 
cách thể hiện sự vĩ đại và sức mạnh của quốc gia? Nhưng 
buồn cười nhất là người phụ trách cái toa tầu sang trọng 
không khác gì thời Sa hoàng này lại mang theo một cái lồng 
có mấy con gà ngay trong buồng ngủ của anh ta. Lương ít, 
quần áo tồi tàn, anh ta phàn nàn với chúng tôi: "Biết làm thế 
nào được, các đồng chí ơi, công nhân thì phải xoay đủ cách 
thôi, nhà đông con, chật vật lắm". 

Mặc dù xe lửa Nam Tư cũng không đúng giờ lắm nhưng 
không ai phải quá lo lắng chuyện chậm tầu như ở đây. "Sẽ 
tới", một anh nhân viên bảo chúng tôi như thế. 

Nước Nga dường như cố khẳng định tính chất cố hữu của 
tâm hồn từng con người và cả dân tộc bằng cách gồng mình 
lên chống lại sự tất bật của quá trình công nghiệp hoá và 
sức mạnh của bộ máy công quyền. 

Ukraine và Nga, tuyết phủ đến tận mái mái nhà, khắp nơi 
vẫn là khung cảnh hoang tàn thời chiến với những nhà ga bị 
cháy, lán gỗ, những người đàn bà trùm khăn, đi ủng dọn dẹp 
đường phố, ăn thì chỉ có nước sôi và bánh mì đen. 

Chỉ có Kiev là tương đối sạch và đẹp. Dù đêm đã che mất 
khung cảnh sông Dnepr và những cánh đồng ngoại vi như 
đã trộn lẫn với bầu trời thì Kiev vẫn làm tôi nhớ đến Belgrad, 
một thành phố Belgrad của tương lai, với cả triệu dân, một 
thành phố đã được xây dựng lại bằng tình yêu thương và sự 
cẩn thận cần thiết. Nhưng chúng tôi dừng lại ở Kiev không 
lâu. Không có nhà lãnh đạo nào của Ukraine ra đón chúng 


tôi cả. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi lại lên đường, chúng tôi 
lao vào bóng đêm trắng xoá vì tuyết và đen ngòm vì buồn, 
chỉ có toa của chúng tôi là có điện, có đủ thứ tiện nghỉ, có 
thừa đồ ăn thức uống giữa cái nghèo và cảnh đổ nát trải dài 
mênh mông, bất tận. 


Milovan Djilas 
Nói chuyện với Stalin 
Dịch giả: Phạm Minh Ngọc 
17 


Vừa đến Moskva được vài tiếng đồng hồ, khi chúng tôi còn 
đang tay bắt mặt mừng, nói chuyện với Vladimir Popovic, 
đại sứ Nam Tư, thì chuông điện thoại reo: Bộ ngoại giao Liên 
Xô hỏi tôi có mệt không, Stalin muốn gặp tôi ngay chiều 
hôm đó. Sự vội vàng như thế là bất bình thường, những 
người cộng sản ngoại quốc luôn luôn phải chầu chực nên họ 
thường kháo nhau: Đến Moskva thì dễ nhưng về thì khó. 
Ngay cả nếu tôi có bị mệt, mà tôi mệt thật, thì tôi cũng phải 
đón nhận lời mời của Stalin bằng cả hai tay; tất cả các thành 
viên trong đoàn đều tỏ vẻ ngạc nhiên, có cả ghen tị nữa, 
Koca Popovic và Todorovic nhắc nhở tôi là đừng quên mục 
đích của họ, mặc dù trên suốt chuyến đi tôi đã tìm hiểu rất 
kĩ nhu cầu của họ rồi. 

Tôi rất mừng vì được gặp Stalin, nhưng đồng thời cũng suy 
nghĩ rất lung về lí do của sự vội vã này. Đêm đó, tôi bị chỉ 
phối bởi cảm giác mừng lo lẫn lộn như thế trong suốt buổi 
gặp với Stalin và các nhà lãnh đạo Liên Xô khác. 

Như mọi khi, khoảng chín giờ tối thì có xe đưa tôi vào Điện 
Kremli. Stalin, Molotov và Zhdanov đã đợi sẵn, tôi biết 
Zhdanov là ủy viên Bộ chính trị, phụ trách quan hệ với các 
đảng cộng sản quốc tế. 

Chào hỏi xong là Stalin vào việc ngay: 


"Ở Albania các ủy viên Ban chấp hành trung ương tự bắn 
vào đầu! Không tốt, rất không tốt!" 

Tôi bắt đầu giải thích: Spiru Naku chống lại mối quan hệ giữa 
Albania và Nam Tư, ông ta tự tách ra khỏi Ban chấp hành 
trung ương. Nhưng tôi chưa nói hết thì Stalin đã bất ngờ nói: 
"Chúng tôi không có quyền lợi gì đặc biệt ở Albania cả. 
Chúng tôi đồng ý để Nam Tư nuốt Albania!", vừa nói ông vừa 
co những ngón tay của bàn tay phải lại rồi đưa lên miệng 
làm bộ như đang nuốt vậy. 

Tôi vô cùng ngạc nhiên, gần như cứng lưỡi vì cách thể hiện 
và động tác của ông, nhưng tôi không biết điều đó có thể 
hiện trên nét mặt không vì tôi cố gắng biến câu đó thành 
một lời nói đùa và coi đấy là cách thể hiện tư tưởng bình 
thường, có phần thô nhưng đầy hình ảnh của Stalin. Tôi lại 
bắt đầu giải thích: chúng tôi không muốn nuốt mà là liên 
kết! 

Nhưng Molotov đã nói chen vào: 

- Thì thế là nuốt đấy! 

Còn Stalin thì vừa lặp lại động tác vừa nói: 

- Đúng, đúng, nuốt. Nhưng chúng tôi đồng ý: các đồng chí 
phải nuốt Albania, càng nhanh càng tốt. 

Mặc dù cách nói như thế, không khí có vẻ rất chân thành và 
cực kì hữu nghị. Ngay Molotov cũng nói một cách vui vẻ, 
nhã nhặn, một điều hiếm thấy xưa nay. 

Tôi luôn xem xét vấn đề xích lại gần nhau và hợp nhất với 
AIlbania với lòng chân thành và tình cảm cách mạng. Cũng 
như nhiều người khác, tôi cho rằng việc hợp nhất, nếu được 
ban lãnh đạo Albania tự nguyện, không chỉ đem lại cho Nam 


Tư và Albania những lợi ích trực tiếp mà còn đồng thời chấm 
dứt mối thâm thù và xung đột truyền thống giữa người Serb 
và người Albania nữa. Theo tôi, còn một điều quan trọng 
nữa, đấy là khả năng liên kết của nhóm người thiểu số 
Albania ở Nam Tư vào nước Albania thuộc liên bang Nam Tư 
- Albania. Mọi giải pháp khác cho vấn đề người thiểu số 
Albania ở Nam Tư, tôi nghĩ, đều không thực tế bởi vì chuyển 
giao lãnh thổ Nam Tư có người Albania sinh sống cho 
Albania sẽ gặp phải sự chống đối quyết liệt ngay trong Đảng 
cộng sản Nam Tư. 

Tôi, lúc đó cũng như hiện nay, không thể bác bỏ quyền tự 
nhiên của người Albania trong việc liên kết với chính quốc 
của họ, hơn nữa, tôi còn đòi cho người Nam Tư cũng được 
quyền như thế, thí dụ, trong giai đoạn hiện nay là người 
Nam Tư sinh sống ở Ý. Thêm vào đó, tôi còn có tình cảm đặc 
biệt đối với nước Albania và người Albania: người Albania, 
nhất là ở phía bắc, có tính cách và nếp sống giống người 
Trernogornưi, đồng bào của tôi. Sinh lực và ý chí bảo vệ bản 
sắc của họ cao đến mức khó dân tộc nào trên thế giới sánh 
kịp. 

Tất nhiên là tôi không nghĩ đến việc từ bỏ quan đểm của 
lãnh đạo nước mình và đồng ý với Stalin nhưng câu nói của 
Stalin lập tức tạo ra trong lòng tôi hai ý: Thứ nhất, chính 
sách của Nam Tư ở Albania chưa thực sự tốt. Thứ hai, Liên 
Xô đã nuốt các nước vùng Ban-tích, nhận xét của Molotov đã 
nói thẳng ra như thế. 

Hai ý đó hoà quyện với nhau thành một cảm giác nặng nề. 
Có thể chính sách của Nam Tư đối với Albania có gì đó 


không rõ ràng và không nhất quán, tôi nghĩ, nhưng dù sao 
cũng không thể nào gọi là "nuốt" được. Trong đầu tôi chợt 
nảy ra ý nghĩ rằng chính sách đối với Albania không phù hợp 
với nguyện vọng của những người cộng sản Albania, mà một 
người cộng sản như tôi lại được xem như người phản ánh ý 
chí của nhân dân Albania. Tại sao Naku lại tự sát? Ông ta là 
cộng sản, là người mác-xít chứ đâu phải "tiểu tư sản" hay 
"dân tộc chủ nghĩa"? Nếu người Albania, cũng như chúng 
tôi, muốn có một nước độc lập với Liên Xô thì sao? Nếu lợi 
dụng sự cách li và nghèo khó của Albania để tiến hành hợp 
nhất trái với nguyện vọng của nhân dân, e có dẫn đến 
những khó khăn và xung đột không thể khắc phục được hay 
không? Người Albania là một chủng tộc lâu đời và có bản 
sắc riêng nhưng họ lại là một quốc gia tương đối mới, vì vậy, 
tình cảm dân tộc chủ nghĩa của họ còn rất cao. Liệu họ có 
coi hợp nhất là sự đánh mất độc lập, mất bản sắc không? 

Tôi liên kết ý nghĩ thứ hai, về việc Liên Xô nuốt các nước 
Ban-tích, với ý nghĩ thứ nhất và nhắc đi nhắc lại với mình 
như sau: Người Nam Tư chúng ta không thể hợp nhất theo 
kiểu đó, ta không có quyền làm như thế. Còn nguy cơ về 
việc một nước đế quốc nào đó, như Đức chẳng hạn, xâm 
lược Albania và sử dụng làm bàn đạp chống Nam Tư là 
không thể xảy ra. 

Nhưng Satlin đã hỏi: 

"Theo đồng chí thì Hoxha là người thế nào?" 

Tôi tránh trả lời trực tiếp, nhưng Stalin đã nói đúng như ban 
lãnh đạo Nam Tư nhận định: 

"Ông ta là người tiểu tư sản, có xu hướng dân tộc chủ nghĩa 


phải không? Chúng tôi nhận định như thế đấy. Người kiên 
định nhất là Xoxe có phải không?" 

Tôi trả lời khẳng định ý kiến của ông. 

Stalin kết thúc câu chuyện, kéo dài chưa đến mười phút, về 
Albania như sau: 

"Chúng ta không có bất đồng nào cả. Đồng chí thay mặt 
chính phủ Liên Xô soạn một bức điện nói về chuyện đó để 
gửi cho Tito và ngày mai đưa cho tôi xem”. 

Sợ không hiểu rõ, tôi phải hỏi lại. Stalin trả lời rằng tôi phải 
thay mặt chính phủ Liên Xô soạn một bức điện gửi chính 
phủ Nam Tư. 

Đầu tiên, tôi nghĩ rằng đấy là sự thể hiện sự tin cậy tuyệt đối 
đối với tôi và mức độ đồng thuận cao nhất với chính sách 
của Nam Tư ở Albania. Nhưng ngày hôm sau, khi soạn thảo 
bức điện, tôi chợt nghĩ rằng một lúc nào đó, nó có thể được 
sử dụng để chống lại chính phủ của chúng tôi cho nên tôi 
viết ngắn và cực kì thận trọng, nội dung như sau: 

"Hôm qua, Dịjilas đã đến Moskva, cuộc họp được tổ chức 
ngay sau đó cho thấy sự nhất trí hoàn toàn giữa chính phủ 
Liên Xô và chính phủ Nam Tư về vấn đề Albania". 

Bức điện này chưa bao giờ được gửi nhưng cũng chưa bao 
giờ được sử dụng để chống lại chính phủ Nam Tư trong cuộc 
xung đột sau đó giữa Moskva và Belgrad. 

Cuộc nói chuyện còn kéo dài thêm một lúc nữa xung quanh 
những vấn đề không quan trọng như đặt Cominform ở 
Belgrad, cơ quan ngôn luận của Cominform, sức khỏe của 
Tito và các vấn đề khác đại loại như vậy. 

Lựa chọn lúc thích hợp, tôi đặt vấn đề về trang bị cho quân 


đội Nam Tư và công nghiệp quốc phòng. Tôi nói rõ rằng 
chúng tôi hay gặp trở ngại với các đại diện phía Liên Xô, họ 
từ chối giúp đỡ, khi thì việc này, khi thì việc khác, lấy cớ 
rằng đấy là "bí mật quân sự". Stalin đứng dậy và gào lên: 
"Chúng tôi không giấu các đồng chí bất cứ chuyện gì. Các 
đồng chí là nước xã hội chủ nghĩa anh em, chúng tôi không 
giấu bất cứ bí mật quân sự nào". 

Sau đó ông đi lại phía bàn viết, gọi điện cho Bulganin và hạ 
lệnh: 

"Ở đây đang có mấy người Nam Tư, có đoàn đại biểu Nam 
Tư, phải nghe họ nói ngay bây giò”. 

Cuộc nói chuyện ở Điện Kremli kéo dài chừng nửa giờ, sau 
đó chúng tôi đến nhà nghỉ của Stalin ăn tối. 

Chúng tôi ngồi vào xe của Stalin, có cảm tưởng như đây 
chính là cái xe tôi đã cùng Molotov đi hồi năm 1945. 
Zhdanov ngồi ghế sau, bên phải tôi, còn phía trước là Stalin 
và Molotov. Lúc đang đi, Stalin thắp một cái đèn nhỏ trên 
tấm chắn đẳng trước, bên dưới cái đèn có một chiếc đồng 
hồ đeo tay, lúc đó gần mười giờ đêm. Tôi nhìn thấy lưng ông 
đã so lại, cái gáy xương xẩu và lớp da nhăn nheo bên trên 
chiếc cổ áo nguyên soái là cứng. Tôi chợt nghĩ: đây là một 
trong những người có quyền lực nhất trong thời đại chúng 
ta, còn bên cạnh là những cộng sự gần gũi nhất của ông ta, 
nếu bây giờ có một quả bom nổ tung xe chúng tôi ra từng 
mảnh thì vụ thảm hoạ này sẽ giật gân đến mức nào! Nhưng 
đấy chỉ là ý nghĩ không tốt bất chợt, nó xảy ra bất ngờ đến 
nỗi chính tôi cũng phát hoảng và tôi lại nhìn thấy trong 
Stalin hình ảnh một người suốt đời nghĩ đến thắng lợi và 


hạnh phúc của toàn thể những người cộng sản. 

Trong khi chờ những người khác, Stalin, Zhdanov và tôi đứng 
gần tấm bản đồ thế giới treo trong phòng lớn. Tôi lại nhìn 
vào Stalingrad, được khoanh bằng bút chì màu xanh, Stalin 
lại nhận ra sự chú ý của tôi và tôi cũng thấy rằng ông cảm 
thấy thích. Zhdanov cũng bắt được ánh mắt của chúng tôi, 
ông ta nhận xét ngay: 

"Khởi đầu chiến dịch Stalingrad". 

Nhưng Stalin không nói gì. 

Theo tôi nhớ thì Stalin bắt đầu tìm trên bản đồ thành phố vì 
thành phố này cần phải đổi tên thành Kaliningrad, trong khi 
tìm như thế, chúng tôi bắt gặp những địa danh gần 
Leningrad vẫn còn mang tên Đức như dưới thời nữ hoàng 
Ekaterina. Stalin tỏ vẻ không thích, ông bảo Zhdanov: 

"Đổi tên! Thật là không ra gì, đến giờ mà vẫn còn mang tên 
Đức!" 

Zhdanov lấy sổ tay và một cái bút chì ra ghi chỉ đạo của 
Stalin. 

Sau đó, tôi và Molotov đi vào toilet bên dưới tầng hầm ngôi 
nhà, ở đây có mấy cầu tiêu và bồn tiểu. Vừa đi, Molotov vừa 
kéo phéc-mơ-tuya và bình luận: 

"Chúng tôi gọi như thế này là xuất rồi mới nhập”. 

Mặc dù tôi đã phải ngồi tù nhiều năm, trong tù thì không còn 
gì xấu hổ nữa, nhưng tôi vẫn ngượng nên sau khi vào cầu 
tiêu tôi đóng cửa lại. 

Sau đó, chúng tôi lên phòng ăn, Stalin, Malenkov, Beria, 
Zhdanov và Voznesensky đã đợi sẵn. 


Zhdanov và Voznesensky là những người tôi mới gặp lần 
đầu. 


Milovan Djilas 
Nói chuyện với Stalin 
Dịch giả: Phạm Minh Ngọc 
18. 


Zhdanov không cao lớn lắm, bộ râu màu hạt dẻ được cắt tỉa 
cẩn thận, trán cao, mũi nhọn và mặt đỏ như có bệnh. 
Zhdanov là người có học vấn cao và trong Bộ chính trị, ông 
được coi là một trí thức lớn. Mặc dù ông nổi tiếng là người 
thiển cận và lí thuyết suông nhưng tôi cho rằng ông là người 
có hiểu biết rộng. Ông ta biết mỗi thứ một ít, ngay cả nhạc 
ông cũng biết, nhưng tôi nghĩ rằng ông không nắm sâu bất 
cứ lĩnh vực nào, đấy là người thu lượm kiến thức từ những 
lĩnh vực khác nhau nhờ thông qua sách báo mác-xít. Phải 
nói thêm rằng ông ta thuộc loại trí thức vô liêm sỉ, cho nên 
càng đáng ghét vì đằng sau vẻ ngoài trí thức đó là một nhà 
độc tài "đại lượng" đối với các văn nghệ sĩ. Đây là thời kì 
"nghị quyết" của Ban chấp hành trung ương về các vấn đề 
văn học nghệ thuật, nghĩa là thời kì của những cuộc tấn 
công quyết liệt vào quyền tự do tối thiểu trong việc lựa chọn 
đề tài và hình thức biểu hiện còn giữ được hoặc vừa tuột 
khỏi sự kiểm soát của bộ máy quan liêu của Đảng trong thời 
gian chiến tranh vừa qua. Tôi nhớ hôm đó, Zhdanov có kể 
một câu chuyện thuộc loại tiếu lâm mới. Sau khi ông viết bài 
phê phán, nhà văn Zoshchenko ở Leningrad đã bị tịch thu 
tất cả tem phiếu, chỉ sau khi Moskva can thiệp người ta mới 
trả lại cho nhà văn. 


Voznesenski là Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch nhà nước, lúc đó 
chỉ ngoài bốn mươi, một người Nga chính hiệu, bắp thịt cuồn 
cuộn, trán cao, tóc vàng và xoăn tít. Có cảm tưởng đấy là 
một người cẩn trọng, có văn hoá và kín đáo, ít nói nhưng nội 
tâm lúc nào cũng vui vẻ. Trong thời gian chiến tranh, tôi đã 
đọc một cuốn sách về kinh tế do ông viết, tôi cho rằng tác 
giả là một người tận tâm và luôn trăn trở, sau này cuốn sách 
bị người ta phê phán, còn Voznesenski thì bị giết, không 
hiểu vì lí do gì. 

Tôi biết rõ người anh của Voznesenski, một giáo sư đại học, 
lúc đó vừa được cử làm Bộ trưởng Giáo dục Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Liên bang Nga. 

Trong kì đại hội toàn Slav ở Belgrad mùa đông năm 1946, tôi 
đã có một cuộc thảo luận rất thú vị với ông Voznesenski 
anh. Chúng tôi đồng ý với nhau rằng lí thuyết "chủ nghĩa 
hiện thực xã hội chủ nghĩa" được chính thức công nhận thực 
ra là một lí thuyết hẹp hòi và phiến diện. Chúng tôi cùng cho 
rằng trong chủ nghĩa xã hội, đúng hơn là chủ nghĩa cộng 
sản, sau khi các nước xã hội chủ nghĩa mới được thành lập 
đã xuất hiện những hiện tượng mới và trong chủ nghĩa tư 
bản cũng đã diễn ra những thay đổi chưa hề được nghiên 
cứu về mặt lí thuyết. Có khả năng là mái đầu đẹp và thông 
thái của ông cũng đã bị rơi trong những cuộc thanh trừng 
điên cuồng sau đó. 

Bữa tối bắt đầu bằng việc có người, tôi nghĩ là chính Stalin, 
đề nghị từng người nói xem lúc đó là âm mấy độ, sai một độ 
thì phải phạt uống một li. May là tôi đã xem hàn thử biểu 
trong khách sạn, tôi chỉ việc cộng thêm vài độ vì biết rằng 


ban đêm lạnh hơn nên sai có một độ. Tôi nhớ Beria đoán sai 
ba độ nhưng ông ta bảo mình cố tình làm thế để được uống 
thêm rượu. 

Chứng kiến cách bắt đầu bữa ăn như thế, tôi chợt nghĩ: 
những con người sống hoàn toàn biệt lập như thế này có thể 
nghĩ ra những lí do còn vô nghĩa hơn để chuốc nhau, thí dụ 
nhà ăn dài mấy bước chân hay bàn ăn dài mấy gang tay. Ai 
biết được, có thể họ làm thế đấy! Việc dùng nhiệt độ để xác 
định số rượu phải uống gây cho tôi cảm giác rằng ban lãnh 
đạo tối cao Liên Xô đang sống một cuộc đời biệt lập, trống 
rỗng và vô nghĩa; thế mà họ vẫn thường tụ tập xung quanh 
vị lãnh tụ già nua và đang đóng một trong những vai quyết 
định nhất đối với số phận của nhân loại. Tôi bỗng nhớ câu 
chuyện Peter Đại đế, ông cũng tổ chức ăn uống với thuộc hạ 
đến mức say không biết gì và họ đã quyết định số phận của 
nước Nga, của nhân dân Nga tại những bữa tiệc tùng như 
thế này đấy. 

Cảm giác đấy là một cuộc sống trống rỗng cứ bám lấy tôi, 
nó trở đi trở lại trong suốt bữa ăn, tôi đã làm mọi cách để cố 
quên đi mà không được. Vẻ già nua kèm theo những dấu 
hiệu của sự suy giảm trí nhớ của Stalin càng làm cho cảm 
giác này nặng nề thêm. Lòng kính trọng và tình yêu đối với 
ông mà tôi vẫn giữ trong lòng cũng không thể nào xua tan 
được cảm giác đó. 

Sự suy yếu của ông chứa đựng một cái gì đó vừa quái gở 
vừa bi đát. 

Nhưng bi đát thì không hiển hiện, chỉ có những ý nghĩ của 
tôi rằng ngay cả một con người vĩ đại như thế này rồi cũng 


phải hoại diệt là nhuốm màu bi đát mà thôi. Song sự quái gở 
thì hiện ra trong từng giây phút một. 

Trước đây, Stalin đã thích nhậu nhẹt nhưng bây giờ, ông ta 
tham ăn đến nỗi như sợ hết phần. Có điều ông uống ít hơn, 
thận trọng hơn, cân nhắc từng giọt, để giữ sức khỏe. 

Cách tư duy của ông thay đổi còn rõ rệt hơn. Ông rất thích 
nhắc lại thời trai trẻ, thời đi đày ở Sibiri, thời niên thiếu ở 
Caucasus, ông thường so sánh những điều mới mẻ với một 
cái gì đó trong quá khứ bằng cách nói: 

"Vâng, tôi nhớ, chuyện xảy ra thế này..." 

Không thể tưởng tượng được là ông đã thay đổi nhiều như 
thế trong vòng có hai ba năm. Lần gần đây nhất tôi gặp ông 
là năm 1945, khi đó ông vẫn còn nhanh nhẹn, suy nghĩ còn 
độc đáo, minh mẫn, hóm hỉnh. Nhưng đấy là thời chiến, có 
thể Stalin đã cống hiến tất cả sức lực của mình, đã đạt đến 
giới hạn cuối cùng. Bây giờ, ông phá lên cười khi nghe 
những câu nói đùa vô nghĩa, vô duyên; ông không những 
không hiểu ý nghĩa chính trị của câu chuyện tiếu lâm của 
tôi, rằng ông đã tỏ ra khôn ngoan hơn Churchill và 
Roosevelt, mà theo tôi còn tỏ vẻ tự ái, tôi còn nhận ra sự bối 
rối, phân vân trên mặt của những người có mặt. 

Chỉ có một thứ không thay đổi: gay gắt, mãnh liệt, đa nghi 
với mọi bất đồng. Ông ngắt lời ngay cả Molotov, có cảm giác 
quan hệ giữa hai người khá căng thẳng. Tất cả đều a dua, ai 
cũng tránh né trước khi ông nói ý kiến của mình, rồi tất cả 
lại vội vàng phụ hoạ theo. 

Cũng như mọi khi, câu chuyện chuyển hết đề tài này sang 
đề tài khác. 


Stalin bỗng nói về bom nguyên tử: 

"Cái này mạnh đấy, mạnh lắm!" 

Trên nét mặt ông hiện rõ vẻ thán phục, rõ ràng là ông không 
thể an tâm cho đến khi nắm được "cái này". Nhưng ông 
không nói liệu Liên Xô đã nắm được chưa hay vẫn còn đang 
trong giai đoạn chuẩn bị. 

Thế mà sau đó khoảng một tháng, Dimitrov có nói với tôi và 
Kardel trong cuộc gặp ở Moskva rằng người Nga đã có bom 
nguyên tử, mà còn tốt hơn quả của Mỹ thả xuống Hiroshima 
nữa kia. Có lẽ không hẳn như thế, tôi nghĩ người Nga mới 
chế tạo được một quả bom nguyên tử mà thôi. Nhưng câu 
chuyện là như vậy, tôi chỉ xin ghi lại. 

Đêm đó, cũng như sau này, trong cuộc gặp với đoàn đại 
biểu Bulgaria, Stalin nói rằng nước Đức sẽ bị chia cắt: 
"Phương Tây sẽ xây dựng ở Tây Đức, còn chúng ta sẽ xây 
dựng ở Đông Đức nhà nước của mình!" 

Ý tưởng của ông là mới nhưng có thể hiểu được, nó xuất 
phát từ chính sách của Liên Xô đối với Đông Âu và phương 
Tây. Điều khó hiểu đối với tôi là tuyên bố của Stalin và các 
nhà lãnh đạo Liên Xô với đoàn đại biểu Bulgaria và Nam Tư 
vào mùa hè năm 1946 rằng toàn bộ nước Đức sẽ là của 
chúng ta, nghĩa là trở thành nước Đức Xô viết, nước Đức 
cộng sản. Khi tôi hỏi một người cùng có mặt hôm đó: "Người 
Nga sẽ làm việc đó như thế nào", thì được trả lời: "Tôi cũng 
không biết nữa!" 

Tôi nghĩ rằng ngay những người tuyên bố như thế cũng 
không biết họ sẽ làm thế nào, thực ra họ vẫn còn say men 
chiến thắng và đang hi vọng vào sự sụp đổ về mặt kinh tế 


của phương Tây. 

Bất ngờ vào cuối bữa ăn, Stalin bỗng hỏi tôi vì sao trong 
Đảng cộng sản Nam Tư lại có ít người Do Thái và tại sao họ 
lại không có vai trò gì đáng kể như vậy? Tôi cố gắng giải 
thích: 

"Ở Nam Tư nói chung có ít người Do Thái và phần lớn họ 
thuộc tầng lớp trung lưu". Tôi nói thêm: "Người cộng sản gốc 
Do Thái nổi tiếng nhất là Piade, nhưng ông coi mình là người 
Serbi hơn là người Do Thái”. 

Stalin bắt đầu nhớ lại: 

"Piade, người tầm thước, đeo kính phải không? Vâng, tôi 
nhớ, tôi đã gặp anh ta rồi. Nhiệm vụ của anh ta là gì?" 

"Anh ta là ủy viên trung ương, vào đảng lâu rồi, đã dịch Tư 
bản luận””, tôi giải thích. 

"Trong Ban chấp hành trung ương của chúng tôi không có 
Do Thái!", ông ta cắt ngang rồi phá lên cười một cách đầy 
khiêu khích: "Đồng chí là người bài Do Thái! Vâng, đồng chí 
Dịjilas là người bài Do Thái!" 

Tôi hiểu câu nói và tiếng cười của Stalin một cách hoàn toàn 
ngược lại, điều đó chỉ chứng tỏ ông ta là người bài Do Thái 
và để tôi nói lên quan điểm của mình về người Do Thái, đặc 
biệt là Do Thái trong phong trào cộng sản. Tôi không nói gì 
và cũng phá lên cười, việc đó với tôi không khó vì tôi không 
bao giờ bài Do Thái, còn đối với tôi, cộng sản chỉ có hai loại, 
tốt và xấu mà thôi. Nhưng rồi chính Stalin đã bỏ qua đề tài 
hóc búa đó sau khi cảm thấy hài lòng với lời khiêu khích đạo 
đức giả của mình. Bên trái tôi là Molotov, ít nói, còn bên 
phải là Zhdanov, thao thao bất tuyệt suốt bữa ăn. Ông ta kể 


về những cuộc tiếp xúc với người Phần Lan và tỏ ra hài lòng 
về sự chính xác của họ trong việc bồi thường chiến phí. 

"Tất cả đều chính xác và đúng hẹn, bao bì tuyệt đẹp, chất 
lượng tốt". 

Rồi ông ta kết luận: 

"Chúng ta đã sai lầm vì không chiếm luôn nước đó, nếu 
chúng ta làm thế thì mọi việc đã xong rồi". 

Stalin: 

"Đúng, đấy là một sai lâm, chúng ta cứ lo bọn Mỹ, nhưng 
một ngón tay họ cũng không động đâu”. 

Molotov: 

"Ôi, Phần Lan, khó nhằn lắm!" 

Lúc đó, Zhdanov đang chuẩn bị hội nghị với các nhạc sĩ và 
nghị định về âm nhạc. Ông thích nhạc kịch nên nhân tiện 
hỏi tôi: 

"Ở Nam Tư có nhà hát nhạc kịch không?" 

Ngạc nhiên vì câu hỏi, tôi trả lời: 

"Ở Nam Tư có chín nhà hát biểu diễn nhạc kịch!", và nghĩ: 
họ biết về Nam Tư quá ít. Rõ ràng là họ chỉ quan tâm đến nó 
như một địa danh mà thôi. 

Chỉ có một mình Zhdanov uống nước cam. Ông ta bảo là bị 
bệnh tim. Tôi hỏi: 

"Bệnh này có thể có những hậu quả gì?" 

Ông ta mỉm cười rồi trả lời một cách khôi hài: 

"Tôi có thể chết bất đắc kì tử mà cũng có thể còn sống rất 
lâu”. 

Rõ ràng là ông ta dễ bị kích động, hệ thần kinh của ông ta 
rất nhạy cảm. 


Một kế hoạch mới vừa được thông qua, Stalin nhấn mạnh, 
tuy không nói với một người cụ thể nào, rằng phải tăng 
lương cho tầng lớp giáo viên. Sau đó, ông quay sang phía tôi 
và bảo: 

"Các giáo viên của chúng tôi đều rất giỏi, nhưng lương lại 
thấp quá, cần phải có biện pháp chứ". 

Tất cả mọi người đều tán thành và tôi cay đắng nhớ lại rằng 
lương của giáo chức ở Nam Tư cũng thấp, điều kiện sống lại 
chẳng ra gì, nhưng tôi không làm sao giúp đỡ được. 
Voznesenski không nói câu nào, ông ta giữ thái độ như một 
người em út ngồi giữa các đại ca. Chỉ có một lần Stalin hỏi 
trực tiếp ông ta: 

"Có thể phân bổ ngoài kế hoạch kinh phí để xây dựng kênh 
đào Volga Đông được không? Vấn đề này quan trọng lắm! 
Chúng ta phải tìm kinh phí! Đây là vấn đề cực kì quan trọng; 
trong trường hợp xảy ra chiến tranh, chúng ta có thể bị đẩy 
khỏi biển Đen, hải quân của chúng ta hiện nay yếu, mà sẽ 
còn yếu trong một thời gian dài nữa. Tàu bè của chúng ta sẽ 
ra sao? Hãy nghĩ xem, nếu trong chiến dịch Stalingrad, 
chúng ta điều được hạm đội biển Đen đến sông Volga thì tốt 
biết mấy! Kênh đào này có vị trí quan trọng bậc nhất đấy, 
quan trọng bậc nhất đấy". 

Voznesenski đồng ý phài phải tìm kinh phí rồi lấy giấy bút ra 
ghi. 

Từ lâu, tôi đã suy nghĩ hai vấn đề có tính cách riêng tư, tôi 
muốn tham khảo ý kiến Stalin. 

Vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực lí luận: trong sách báo mác- 
xít cũng như sách báo khác, tôi không tìm thấy sự khác 


nhau giữa hai từ "nhân dân” và "dân tộc". Stalin từ lâu đã 
được coi là chuyên gia về vấn đề dân tộc, tôi đem ra hỏi và 
nói thêm rằng ông không giải thích chuyện đó trong bài báo 
viết về vấn đề dân tộc. Bài báo này được đăng từ hồi trước 
chiến tranh thế giới thứ nhất và từ đó đến nay, vẫn được coi 
là thể hiện được quan điểm bolshevik về vấn đề dân tộc(1). 
Molotov lập tức chen ngang: 

"Nhân dân và dân tộc cũng là một thôi". 

"Nhảm nhí! Đây là hai khái niệm khác nhau!", Stalin bắt đầu 
giải thích: "Dân tộc là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản với 
những đặc tính nhất định, còn nhân dân là những người lao 
động của một dân tộc nhất định, nghĩa là những người lao 
động với một ngôn ngữ, văn hoá và những thói quen 
chung”. 

Còn về cuốn sách Chủ nghĩa Mác và vấn đề dân tộc của 
mình thì ông nhận xét như sau: 

"Đấy là quan điểm của llich, chính Ilich đã hiệu đính đấy". 
Câu hỏi thứ hai liên quan đến Dostoievski. Ngay từ khi còn 
rất trẻ tôi đã coi Dostoievski là nhà văn lớn nhất trong thời 
đại chúng ta và không thể hiểu vì sao những người mác-xít 
lại công kích ông. Stalin trả lời một cách đơn giản: 

"Một nhà văn vĩ đại và một tên phản động vĩ đại. Chúng tôi 
không in vì ông ta gây ảnh hưởng xấu cho giới trẻ. Nhưng 
ông là một nhà văn vĩ đại!" 

Chúng tôi chuyển sang thảo luận vể Gorki. Tôi nói rằng Cuộc 
đời của Klim Samgin là cuốn sách có giá trị nhất cả về 
phương pháp sáng tác cũng như chiều sâu của cuộc cách 
mạng Nga. Nhưng Stalin không đồng ý, ông bỏổ qua phương 


pháp sáng tác: 

"Không, những tác phẩm hay nhất là những tác phẩm được 
viết trước đó: Thành phố Okurov, các truyện ngắn, Foma 
Gordeyev. Còn về hình tượng cách mạng trong Klim Samgin 
thì ở đấy rất ít cách mạng, chỉ có một đảng viên bolshevik, 
tên là gì ấy nhỉ: Liutikov hay Liutov?" 

Tôi nhắc: 

"Kutuzov, Liutov là nhân vật khác”. 

Stalin tiếp tục: 

"Ờ, Kutuzov! Trong tác phẩm này, cách mạng được mô tả 
đơn điệu và không đầy đủ, còn từ quan điểm văn học thì các 
tác phẩm trước đó có giá trị hơn". 

Rõ ràng là tôi và Stalin không hiểu được nhau, chúng tôi 
không có cùng quan điểm thẩm mĩ, mặc dù trước đây, tôi đã 
từng được nghe quan điểm của các nhà văn lớn, họ cũng coi 
các tác phẩm mà Stalin vừa nói là những tác phẩm tuyệt vời 
nhất của Gorki. 

Nói về văn học Xô viết đương đại, tôi cũng như hầu hết 
người nước ngoài đều nhắc đến Sholokhov. 

Nhưng Stalin bảo: 

"Bây giờ có những người khá hơn", rồi ông nói tên hai người, 
có một phụ nữ, mà tôi chưa nghe bao giờ. 

Tôi không tham gia thảo luận tác phẩm Đội cận vệ thanh 
niên của Phadeev, lúc đó người ta đã phê bình tác phẩm này 
vì các nhân vật thiếu tính đảng. Nhận xét của tôi hoàn toàn 
ngược lại: công thức, thiếu chiếu sâu, nhạt nhẽễo. Lịch sử 
triết học của Aleksandrov cũng thế. 

Zhdanov kể lại nhận xét của Stalin về thơ tình của K. 


Simonov: "Chỉ cần in hai tập: một tập cho cô ta và một tập 
cho anh ta!", vừa nói xong, Stalin đã khục khục cười làm tất 
cả mọi người cùng phá lên cười theo. 

Dĩ nhiên là bữa đó Beria cũng nói những chuyện tục tĩu như 
thường lệ. Đấy là lúc họ bắt tôi uống rượu ngâm ớt. Beria 
vừa cười nhăn nhở vừa nói rằng loại rượu này có hại cho 
tuyến sinh dục bằng những từ thô tục nhất. Trong khi đó, 
Stalin nhìn chằm chằm vào tôi, sẵn sàng nổ ra một tràng 
cười. Khi thấy tôi nhăn nhó thì ông cũng tổ ra nghiêm túc 
theo. 

Ngay khi chưa có chuyện này, tôi đã bị ám ảnh bởi ý nghĩ về 
sự giống nhau đến kinh ngạc giữa Beria và tay cảnh sát 
Hoàng gia ở Belgrad tên là Vukovic, bây giờ thì cảm giác đó 
mạnh đến nỗi tôi cảm thấy như mình đang bị những bàn tay 
dày và ẩm của Vukovic - Beria bóp chặt lấy vậy. 

Nhưng điều cảm thấy rõ ràng nhất chính là không khí bao 
trùm bữa ăn kéo dài suốt sáu giờ đồng hồ này, nó không 
phụ thuộc vào những câu chuyện được nói, thậm chí còn trái 
ngược với những điều được nói ra ở đây. Đằng sau tất cả 
những câu chuyện ấy là một cái gì đó quan trọng hơn, một 
cái cần phải nói ra nhưng không ai biết bắt đầu như thế nào 
hoặc không ai dám nói ra chuyện đó. Sự gượng gạo của câu 
chuyện và đề tài càng làm cho cái điều được che giấu kia trở 
thành như nghe được, như sờ mó được vậy. Trong thâm tâm, 
tôi đã nhận thức được nội dung của nó: đấy là việc chỉ trích 
Tito và Ban chấp hành trung ương Nam Tư đồng nghĩa với 
việc lôi kéo tôi đứng về phía chính phủ Liên Xô. Tích cực 
nhất là Zhdanov, không phải là những đề nghị cụ thể mà 


bằng một thái độ cởi mở và thân mật đặc biệt trong khi nói 
chuyện với tôi. Còn Beria thì quan sát tôi bằng đôi mắt lim 
dim, xanh như mắt ếch, vẻ tự mãn luôn hiện diện trên môi. 
Nhưng trên tất cả là Stalin, lúc nào cũng chăm chú, khoan 
thai và lạnh lùng. 

Khoảng lặng giữa các câu chuyện ngày càng dài hơn, sự 
căng thẳng trong tôi cũng như xung quanh tôi cũng ngày 
một tăng thêm. Tôi nhanh chóng xác định được chiến thuật 
phòng thủ, có thể chiến thuật này đã được chuẩn bị một 
cách vô thức trong tôi từ trước rồi, bằng cách nói rằng tôi 
không nhìn thấy sự bất đồng giữa lãnh đạo Nam Tư và Liên 
Xô, rằng mục đích của họ là một và những điều tương tự 
như thế. Sự kháng cự cứ lớn dân trong tôi một cách ngấm 
ngầm, bướng bỉnh, mặc dù trước đây tôi cũng không cảm 
thấy một sự dao động nào. Tôi hiểu rằng mình có thể chuyển 
từ phòng ngự sang phản công nếu Stalin và những người 
khác buộc tôi đứng trước một tình thế lưỡng nan, nghĩa là sự 
lựa chọn giữa họ và lương tâm, trong trường hợp này là giữa 
họ và đảng tôi, giữa Liên Xô và Nam Tư. Với mục đích chuẩn 
bị sẵn thái độ của mình, tôi, làm như vô tình, đã nhắc đến 
Tito và Ban chấp hành trung ương một cách khéo léo sao 
cho những người kia không thể bắt đầu câu chuyện của họ 
được. 

Họ không đạt được mục đích dù Stalin đã cố gắng gợi lại 
những mối quan hệ thân tình, mang tính cá nhân. Sau khi 
nhắc lại lời mời năm 1946 thông qua Tito, ông hỏi: 

"Tại sao đồng chí không đến Krym? Tại sao đồng chí lại từ 
chối lời mời của tôi?" 


Tôi đã chờ đợi câu hỏi này nhưng vẫn cảm thấy hơi ngạc 
nhiên là Stalin chưa quên. Tôi giải thích: 

"Tôi chờ đợi lời mời thông qua sứ quán Liên Xô, tôi thấy tự 
mình đòi hỏi, làm phiền thì không hay". 

"Không, vớ vẩn, làm gì có chuyện làm phiền ở đây. Đồng chí 
không thích tới thì có!", vừa nói, Stalin vừa nhìn tôi với ánh 
mắt dò xét. 

Nhưng tôi đã thu mình lại, tỏ ra lạnh lùng và ít nói hẳn. 
Không có gì xảy ra cả. Stalin và nhóm người đầy mưu mô, 
tính toán một cách lạnh lùng - tôi cảm thấy họ là những 
người như thế - chắc chắn đã nhận thấy sự phản kháng của 
tôi. Chính tôi cũng muốn như thế. Tôi cố tình tránh, còn họ 
thì cũng không dám khiêu khích làm cho tôi phải phản đối ra 
mặt. Tất nhiên, họ nghĩ rằng không cần vội vã và vì vậy 
chưa làm gì sai. Nhưng tôi đã nhận ra trò bỉ ổi này và nhận 
thấy sức mạnh tiềm ẩn trong con người mình, một sức mạnh 
tôi chưa hề biết tới nhưng đủ sức giúp tôi chối bỏ ngay cả 
cái điều cho đến lúc đó vốn là lí tưởng sống của tôi. 

Kết thúc bữa ăn, Stalin nâng cốc: 

"Xin nâng cốc tưởng nhớ Vladimir Ilich, lãnh tụ và người thầy 
của tất cả chúng ta!" 

Tất cả chúng tôi đều đứng dậy và yên lặng uống cạn li, tất 
cả đều đã ngà ngà say, chẳng ai nhớ gì, riêng Stalin có vẻ 
cảm động, nét mặt vừa trịnh trọng vừa đượm vẻ u buồn. 
Chúng tôi đứng lên, nhưng trước khi chia tay, Stalin lại mở 
một cái máy hát to đùng. Ông cố nhảy vài vòng, có thể thấy 
là ông biết nhịp điệu, nhưng chỉ một lúc, đã thấy ông ngưng 
lại và nói một cách chán chường: 


"Chúng ta đang già đi, tôi đã là một ông lão mất rồi!" 

Nhưng các trợ thủ, nếu không muốn nói là các quí tộc, 
thuyết phục ông: 

"Đâu có, thưa đồng chí! Đồng chí trông còn săn chắc lắm, 
dáng còn nhanh nhẹn lắm, ở tuổi của đồng chí..." 

Sau đó, Stalin đưa vào một đĩa khác, lần này bên cạnh tiếng 
ngân nga của một giọng nữ cao là tiếng chó tru, sủa inh ỏi. 
Ông phá lên cười một cách khoái trá, sau khi nhận thấy vẻ 
ngạc nhiên và khó chịu trên mặt tôi, ông giải thích như có ý 
xin lỗi: 

"Không, dù sao thì cũng có sáng tạo đấy chứ, sáng tạo quá!" 
Những người khác còn ở lại sau khi tôi đã lên xe, nhưng tất 
cả đều đã chuẩn bị lên đường, thực ra cũng chẳng còn gì để 
nói nữa. Tất cả mọi chuyện đều được nói hết trong bữa ăn 
rồi, tất cả, chỉ trừ cái chuyện vốn là mục đích của bữa ăn tối 
vừa qua. 

Chú thích: 

(1) Bài báo của I. Ví Stalin "Chủ nghĩa Mác và vấn đề dân 
tộc" được đăng trên tạp chí Giáo dục vào năm 1913 (chú 
thích của biên tập viên bản tiếng Nga) 


Milovan Djilas 
Nói chuyện với Stalin 
Dịch giả: Phạm Minh Ngọc 
19, 


Chưa đầy hai ngày sau, chúng tôi đã được gọi đến Bộ Tổng 
tham mưu để trình bày nguyện vọng của mình. 

Ngay từ lúc ngồi trên tàu, tôi đã nói với Koca Popovic và M. 
Todorovich rằng ước mong của họ có vẻ cao vời và không 
thực tế. Tôi hoàn toàn không tưởng tượng được rằng người 
Nga có thể đồng ý khôi phục nền công nghiệp quốc phòng 
trong khi họ không thực sự muốn giúp khôi phục nền công 
nghiệp dân sự của chúng ta. Việc họ cho chúng ta hạm đội 
hải quân trong khi chính họ cũng không có còn khó tưởng 
tượng hơn. Lập luận rằng hạm đội của Liên Xô hay của Nam 
Tư ở biển Adriatic không phải là quan trọng vì hai nước đều 
là thành viên của thế giới cộng sản thống nhất, theo tôi, là 
không có sức thuyết phục vì trong khối này đã có rạn nứt, 
chưa nói đến tính đa nghi của Liên Xô, họ không tin bất cứ 
cái gì nằm ngoài tầm với của họ, chưa nói đến việc họ công 
khai bảo vệ trước hết quyền lợi của đất nước mình. Nhưng 
những nguyện vọng này đã được thảo luận kĩ và thông qua 
ở Belgrad rồi, tôi phải có trách nhiệm ủng hộ. 

Bulganin điều khiển cuộc họp, xung quanh là các chuyên 
viên quân sự cấp cao, trong đó có cả nguyên soái Vasilevski, 
Tổng tham mưu trưởng. 

Đầu tiên tôi trình bày những nét chính về nhu câu của 


chúng tôi, rồi để Todorovich và Popovich đi vào giải thích chỉ 
tiết. 

Các đại diện Liên Xô không phát biểu gì, họ hỏi kĩ và ghi 
chép tất. 

Chúng tôi rời Bộ Tổng tham mưu, một ngôi nhà kiểu cách, rẻ 
tiền, được che đậy bằng những đồ nội thất xa hoa, những 
chiếc rèm loè loẹt và vật dụng mạ vàng, với tâm trạng hài 
lòng và tin rằng vấn đề đã được khởi động, công việc cụ thể 
sẽ thực sự bắt đầu trong một thời gian tới. 

Đúng như thế, chẳng bao lâu sau, Todorovich và Popovic 
được mời tham gia mấy cuộc họp. Nhưng rồi mọi sự bỗng 
giẫm chân tại chỗ và các đại diện Liên Xô nói bóng gió với 
chúng tôi rằng "có một số phức tạp", cần phải chờ. 

Chúng tôi hiểu là đã có chuyện giữa Moskva và Belgrad, 
chuyện gì thì chúng tôi không biết, nhưng không thể nói 
rằng chúng tôi đã bị bất ngờ. Dù thế nào thì việc kéo dài các 
cuộc thương lượng cũng chỉ làm cho chúng tôi càng thêm 
bất mãn đối với hiện thực của xã hội Liên Xô và quan điểm 
của Moskva đối với Belgrad mà thôi. Hơn nữa, chúng tôi coi 
như bị thất nghiệp và phải giết thời gian trong các bữa liên 
hoan và các nhà hát ở Moskva, tuy cũ nhưng phải nói khó có 
nơi nào vượt qua được. 

Không một công dân Liên Xô nào dám đến thăm chúng tôi vì 
mặc dù chúng tôi đến từ một nước xã hội chủ nghĩa nhưng 
là người nước ngoài, công dân Liên Xô không dám tiếp xúc 
với những người như thế. Tất cả các tiếp xúc của chúng tôi 
đều qua con đường công vụ: Bộ Ngoại giao và Ban chấp 
hành trung ương. Chúng tôi cảm thấy khó chịu và bị xúc 


phạm, ở Nam Tư không có những hạn chế kiểu đó, đối với 
các công dân và cán bộ Liên Xô thì lại càng không. Chuyện 
này càng làm chúng tôi bất mãn thêm. 

Sự bất mãn của chúng tôi chưa có tính chất khái quát, 
nhưng có rất nhiều thí dụ thực tế. Vukmanovich-Tempo nói 
công khai về những thiếu sót trong các nhà tập thể dành 
cho bộ đội. Để cho đỡ buồn, tôi và Koca Popovic xin chuyển 
sang một phòng chung trong khách sạn Moskva nhưng 
người ta nói phải đợi "thợ điện" sửa, chúng tôi hiểu là anh ta 
đang lắp máy nghe trộm. Mặc dù Moskva là khách sạn mới 
và là khách sạn lớn nhất nhưng không có một cái gì ở đây 
hoạt động đúng chức năng cả: phòng thì lạnh, vòi nước thì 
chảy suốt ngày, bồn tắm mặc dù được nhập từ Đông Đức 
nhưng không dùng được vì nước thải chảy ngay xuống nền 
nhà. Phòng tắm không có chìa khoá, Koca Popovic khẳng 
định rằng người kiến trúc sư đã biết là thế nào chìa khoá 
cũng bị mất và đã để bồn rửa mặt cạnh cửa ra vào để có thể 
dùng chân chặn lại. Tôi thường nhớ lại thời ở khách sạn 
Metropol vào năm 1944, đấy là một khách sạn cũ nhưng mọi 
thứ đều hoạt động rất tốt, các nhân viên phục vụ có tuổi 
đều nói tiếng Anh hay tiếng Pháp, rất ý tứ, lịch sự. 

Một hôm, tôi nghe có tiếng thở mạnh trong nhà tắm. Hoá ra 
có hai công nhân, một người đứng dưới công kênh người kia 
để anh ta sửa ống nước phía trên trần. 

"Các anh làm gì thế", tôi hỏi, "sao không mang thang đến?" 
Hai người công nhân phàn nàn: 

"Nói bao nhiêu lần rồi, có ăn thua gì đâu; cứ hễ có hỏng hóc 
là chúng tôi lại khổ thế này đấy". 


Đi dạo vài vòng xung quanh, chúng tôi thấy "người đẹp 
Moskva" đa phần vẫn là vùng nông thôn lạc hậu, hoang vu 
và được xây dựng chưa đầu vào đâu. Anh lái xe tên là 
Panov, tôi có quan hệ rất thân mật với anh ta và đã gửi từ 
Nam Tư cho anh một chiếc đồng hồ đeo tay, không thể nào 
tin rằng New York và Paris có nhiều ô tô hơn Moskva, mặc dù 
anh không che giấu thái độ bất mãn với chất lượng ô tô do 
Liên Xô sản xuất. 

Chúng tôi được dẫn đi xem quan tài của các Sa hoàng trong 
Điện Kremli, cô hướng dẫn viên du lịch đầy tinh thần ái quốc 
đã nói "các Sa hoàng của chúng ta". Ưu thế của người Nga 
được đem ra trưng bày một cách lộ liễu, đầy vẻ khôi hài một 
cách bệnh hoạn. 

Như vậy là khắp mọi nơi, trên từng bước chân đều hiện rõ 
những khía cạnh chưa được biết tới ở đất nước Liên Xô: lạc 
hậu, cục mịch, sô-vanh nước lớn, và dĩ nhiên là những cố 
gắng đầy tinh thần anh dũng nhằm khắc phục các nhược 
điểm đó cũng như khuất phục dòng chảy bình thường của 
cuộc sống. 

Biết rằng trong những hộp sọ rắn chắc của các nhà lãnh đạo 
và các tổ chức chính trị Liên Xô, mọi lời nhận xét có tính phê 
phán đều bị coi là quan điểm bài Xô cho nên chúng tôi, tuy 
không hẹn trước, đều co cụm lại với nhau. Vì chúng tôi đến 
đây với một sứ mệnh chính trị nên chúng tôi bắt đầu chỉ cho 
nhau thấy những cử chỉ "vụng về" hoặc những lời nói thiếu 
thận trọng. Sự cách li bắt đầu mang tính tổ chức. Tôi nhớ vì 
sợ có thiết bị nghe trộm, chúng tôi đã bắt đầu thận trọng 
trong việc nói năng trong khách sạn, trong phòng làm việc 


và khi nói chuyện thì mở radio thật to. 

Các đại diện Liên Xô chắc chắn đã nhận thấy chuyện đó. Sự 
căng thẳng và nghỉ kị ngày một gia tăng. 

Thi hài Lenin được đưa trở về trong thời gian này, thời chiến 
người ta đem ông đi giấu ở đâu đó. Chúng tôi đến viếng ông 
vào buổi sáng. Việc viếng cũng không có gì đặc biệt nếu nó 
không tạo ra trong tôi và những người khác một sự phản 
kháng mà đến lúc đó chúng tôi chưa hề biết tới. 

Trong khi bước chậm rãi vào lăng, tôi nhận thấy những bà 
nông dân choàng khăn làm dấu thánh giá, như thể họ đang 
đến gần tượng Chúa vậy. Mà chính tôi cũng có cảm giác bí 
hiểm, một cảm giác đã quên từ thuở thiếu thời. Hơn thế nữa, 
tất cả đều được sắp đặt để tạo ra trong người ta cảm giác 
như thế: các khối đá cẩm thạch, hàng vệ binh im lặng, 
nguồn ánh sáng bí ẩn bên trên và thi hài Lenin, đã khô và 
trắng như vôi với vài sợi tóc như được cấy vào đầu. Dù rất 
kính trọng thiên tài của Lenin, tôi vẫn thấy một cái gì đó phi 
tự nhiên và cái chính là những cuộc tụ tập bí hiểm xung 
quanh thi hài ông là trái với chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa 
Lenin. 

Ngay cả dù rất bận, chúng tôi vẫn muốn đi thăm Leningrad, 
hiện thân của cái đẹp và cách mạng. Tôi đã ghé thăm 
Zhdanov nhờ ông giúp đỡ, ông vui vẻ nhận lời. Cuộc nói 
chuyện chỉ kéo dài chưa đến mười phút. Nhưng ông cũng 
không quên hỏi tôi nghĩ thế nào về tuyên bố của Dimitrov 
trên tờ Sự thật (ngày 21 tháng 1 năm 1948) khi ông ở 
Bucarest, trong chuyến đi, ông đã tuyên bố ủng hộ việc phối 
hợp kế hoạch và thành lập hải quan chung giữa giữa 


Bulgaria và Rumania. Tôi bảo rằng tôi không thích tuyên bố 
đó: quan hệ của Bulgaria - Rumania sẽ trở thành biệt lập và 
quá sớm. Zhdanov cũng không hài lòng dù không nói lí do, 
nhưng rồi chẳng bao lâu người ta cũng biết vì sao, tôi sẽ nói 
cụ thể hơn trong những đoạn sau. 

Khoảng thời gian này, đại diện của Bộ Ngoại thương Nam Tư 
là Bogdan Srnobrnhia cũng có mặt ở Moskva; vì không thể 
giải quyết một số vấn đề quan trọng với các cơ quan Liên Xô 
nên ông ta nài nỉ tôi cùng đi gặp Mikoian, Bộ trưởng Ngoại 
thương. 

Mikoian tiếp chúng tôi một cách lạnh lùng, không giấu vẻ 
sốt ruột. Một trong những vấn đề cần thảo luận là chúng tôi 
muốn người Nga trả lại những toa tâu hoả mà họ đã lấy từ 
các vùng chiếm đóng cũ, đằng nào họ cũng không sử dụng 
được vì đường ray của chúng tôi rộng hơn. 

"Thế các đồng chí nghĩ thế nào, điều kiện hoàn trả ra sao, 
giá bao nhiêu?", Mikoian hỏi. 

Tôi đáp: 

"Các đồng chí tặng cho chúng tôi". 

Ông ta trả lời ngắn gọn: 

"Tôi không quan tâm đến tặng phẩm, tôi quan tâm đến vấn 
đề thương mại". 

Tôi và Srnobrnhia nói đến khan họng về việc sửa lại hợp 
đồng mua phim của Liên Xô, vừa thiếu bình đẳng vừa bất lợi 
cho Nam Tư, cũng vô ích. Lấy cớ các nước Đông Âu khác sẽ 
coi đây là tiền lệ, Mikoian từ chối xem xét vấn đề ngay từ 
đầu. 

Nhưng vừa bàn đến mỏ đồng của Nam Tư là lời lẽ của ông ta 


thay đổi ngay, ông ta đề nghị trả cho chúng tôi bằng bất cứ 
ngoại tệ hay hàng hoá nào, mà trả trước, số lượng không 
hạn chế. 

Thế là chúng tôi chẳng thu được gì, chỉ kéo dài những cuộc 
đàm phán vô ích và vô bổ mà thôi. Sự việc đã rõ: các bánh 
xe hướng về nước Nam Tư của cỗ máy Liên Xô đã bị người ta 
phanh lại rồi. 

Chuyến đi Leningrad có làm cho tâm hồn thanh thản hơn. 
Trước khi thăm Leningrad, tôi tin rằng sự hi sinh và chủ 
nghĩa anh hùng của các tỉnh khởi nghĩa và các chiến sĩ du 
kích Nam Tư là cao cả nhất, không ai có thể vượt qua được. 
Nhưng Leningrad đã vượt Nam Tư, có thể không chỉ về mặt 
anh hùng mà còn về tinh thần hi sinh của cả một tập thể 
nữa. Trong một thành phố có một triệu dân, bị cắt rời khỏi 
hậu phương, không có lương thực và nhiên liệu, lại thường 
xuyên bị máy bay và pháo binh bắn phá, chỉ trong mùa 
đông 1941-1942 đã có 300 ngàn người chết vì đói và rét, 
người ta ăn cả thịt người, nhưng ý nghĩ đầu hàng chưa bao 
giờ hiện diện. Bức tranh chung là như thế. 

Nhưng chỉ khi chúng tôi va chạm với thực tế, với những 
trường hợp hi sinh và anh hùng, với những con người bằng 
da bằng thịt cụ thể, những người đã thực hiện hoặc chứng 
kiến những hành động anh dũng đó, chúng tôi mới cảm thấy 
hết sự vĩ đại của bản anh hùng ca Leningrad, mới thấy hết 
khả năng vô cùng tận của con người, của nhân dân Nga khi 
nền tảng tinh thần, nền tảng nhà nước của họ bị tấn công. 
Cuộc gặp gỡ với những người lãnh đạo Leningrad càng làm 
cho lòng cảm phục của chúng tôi thêm ấm áp tình người. Đa 


số họ là những người lao động động bình thường và có học 
vấn, họ không chỉ gánh trên vai mà mang cả trong tim sự vĩ 
đại bi hùng của thành phố. Nhưng cuộc sống của họ khá đơn 
điệu và họ rất mừng khi được gặp những người từ những 
vùng đất khác, những nền văn hoá khác. Chúng tôi, những 
người có số phận tương đối giống nhau, đã tìm được tiếng 
nói chung một cách nhanh chóng và dễ dàng. Và mặc dù 
không nghĩ đến chuyện phê phán lãnh đạo Liên Xô trước 
mặt họ, chúng tôi cũng nhận ra rằng những người này có 
quan niệm về thành phố và đời sống của các công dân ở 
đây một cách tự nhiên và có tình hơn là những người ở 
Moskva. 

Tôi nghĩ rằng sẽ dễ dàng tìm được tiếng nói chung về chính 
trị với họ hơn vì đã tìm được lòng cảm thông ấm áp tình 
người nơi họ. 

Thực lòng, hai năm sau đó, tôi hoàn toàn không ngạc nhiên 
khi biết rằng họ đã không thoát khỏi chiếc cối xay thịt người 
của chế độ toàn trị, đơn giản vì họ đã dám là những con 
người thực sự. 

Trong chuyến đi Leningrad buồn vui lẫn lộn này, dù sao cũng 
còn một vết đen, đấy là người đồng hành của chúng tôi tên 
là Lesakov. Lúc đó, ở Liên Xô, có thể bắt gặp những viên 
chức xuất thân từ công nhân và tầng lớp cùng khổ. Nhìn vào 
trình độ học vấn và cách cư xử, ta có thể nghĩ rằng Lesakov 
xuất thân từ công nhân. Điều đó cũng không có gì là xấu 
nếu như anh ta không cố tình che giấu và không đòi hỏi một 
cách lộ liễu những cái vượt quá tầm của anh ta. Sự thật là 
anh ta đã leo lên không phải bằng sức lực và trí tuệ của 


mình mà do người ta kéo lên, người ta đưa vào bộ máy của 
Ban chấp hành trung ương và giao cho phụ trách các vấn đề 
về Nam Tư. Anh ta đóng một lúc hai vai, vừa là cán bộ đảng 
vừa là nhân viên tình báo; khi đóng vai cán bộ đảng anh ta 
lại tiến hành thu thập thông tin về Đảng cộng sản Nam Tư 
và những người lãnh đạo của nó, nhưng cách làm phải nói là 
khá vụng. 

Người tầm thước, mặt chữ điền với những chiếc răng nhọn 
màu vàng xỉn, chiếc cà vạt vắt chéo một bên, áo sơ mi tuột 
ra ngoài quần, lúc nào cũng sợ bị cho là thiếu văn hoá, nếu 
là một người lao động bình thường, nếu không giữ chức vụ 
quan trọng đến thế, nếu không gọi chúng tôi, chủ yếu là tôi 
đến thảo luận những chuyện chán phèo thì Lesakov có thể 
được coi là đáng yêu. Anh ta khoe rằng "đồng chí Zhdanov 
đã đuổi hết bọn Do Thái khỏi Ban chấp hành trung ương!", 
nhưng đồng thời cũng lại ca ngợi Bộ chính trị Hungaria, lúc 
đó gồm toàn người Do Thái nhập cư. Tôi nghĩ rằng theo quan 
điểm của ban lãnh đạo Liên Xô, dù họ có che giấu thái độ 
bài Do Thái, thì người Do Thái nắm quyền ở Hungaria lại 
càng tốt, nhất là khi những người này không có nguồn gốc 
Hung, họ càng phụ thuộc vào Liên Xô hơn. 

Tôi đã được nghe và nhận thấy rằng ở Liên Xô, khi người ta 
muốn loại một người mà không có lí do rõ ràng thì họ 
thường cho các nhân viên mật vụ rỉ tai tuyên truyền một 
chuyện đê mạt nào đó. Lesakov "bí mật" kể cho tôi nghe 
rằng nguyên soái Zhukov bị hạ bệ vì đã ăn cắp nhiều tài sản 
có giá trị ở Berlin. "Đồng chí Stalin không chịu nổi những kẻ 
vô đạo đức!", anh ta bảo thế. Còn tướng Antonov, Tổng 


tham mưu trưởng "thì hoá ra có nguồn gốc Do Thái!". 

Rõ ràng là tuy có hạn chế về trí tuệ, Lesakov biết rất rõ quan 
hệ trong Ban chấp hành trung ương Nam Tư và phương 
pháp làm việc của nó. "Không có một đảng ở Đông Âu nào", 
anh ta nói, "lại có tứ nhân bang hoạt động hữu hiệu như ở 
Nam TƯ”. 

Anh ta không nói tên tứ nhân bang, nhưng tôi biết đấy là 
Tito, Kardelj, Rankovic và tôi. Tôi chợt nghĩ: đối với những 
người lãnh đạo Liên Xô, tứ nhân bang này cũng là một trong 
những "củ lạc" chăng? 


Milovan Djilas 
Nói chuyện với Stalin 
Dịch giả: Phạm Minh Ngọc 
20. 


"Thấy ngày tháng cứ trôi đi một cách vô ích, Koca Popovic 
quyết định ởi về, chỉ để Todorovich ở Moskva đợi xem tình 
hình phát triển ra sao, đúng hơn là đợi xem khi nào thì các 
nhà lãnh đạo cao cấp ở đây hạ cố khởi động lại các cuộc 
đàm phán. Đáng lẽ tôi cũng đi về với Popovic, nếu không có 
thông báo từ Belgrad rằng Kardelj và Bakaric đang trên 
đường tới Moskva và tôi phải tham gia thảo luận với chính 
phủ Liên Xô để tháo gỡ "các khó khăn". 

Kardelj và Bakaric đến vào sáng chủ nhật, mồng 8 tháng 2 
năm 1948. Chính phủ Liên Xô không mời hai vị này mà mời 
đích danh Tito, nhưng Belgrad lấy cớ rằng Tito bị mệt nên cử 
Kardeljj đi thay, ngay chuyện này đã chứng tỏ hai bên không 
còn tin nhau nữa. Cùng lúc đó, đoàn đại biểu Đảng và chính 
phủ Bulgaria cũng được mời tới Moskva, Lesakov thông báo 
với chúng tôi như thế, anh ta còn nhấn mạnh rằng đoàn 
Bulgaria có các "nhân vật chính”. 

Trước đó không lâu, ngày 28 tháng 1 năm 1948, tờ Sự thật 
phê phán Dimitrov và đoạn tuyệt với "những liên bang bịa 
tạc và đáng ngờ" cũng như các liên minh hải quan của ông. 
Đây là một lời cảnh cáo, một lời cảnh báo những biện pháp 
mới và đường lối cứng rắn hơn của chính phủ Liên Xô. 
Kardeljj và Bakarik được bố trí sống trong một nhà nghỉ ở 


ngoại ô Moskva, tôi cũng xin chuyển đến ở cùng nhà với họ. 
Ngay đêm đó, khi vợ Kardeljj đã ngủ, còn chính ông thì đã 
nằm trên giường và tôi ngồi cạnh ông thì thầm trò chuyện. 
Tôi nói cho ông biết cảm tưởng của mình trong thời gian ở 
Moskva và những cuộc tiếp xúc với các cấp lãnh đạo tối cao 
Liên Xô. Nói gọn lại là đừng hi vọng gì vào sự giúp đỡ, chúng 
ta phải dựa vào sức mình là chính vì chính phủ Liên Xô nhất 
định sẽ tiến hành chính sách khuất phục để đưa Nam Tư 
xuống ngang hàng với các nước bị họ chiếm đóng ở Đông 
Âu. 

Lúc đó, mà cũng có thể ngay từ khi vừa mới tới, Kardeljj đã 
thông báo cho tôi biết nguyên nhân của sự tranh chấp với 
Moskva, đấy là hiệp định giữa chính phủ Nam Tư và chính 
phủ Albania về việc đưa hai sư đoàn Nam Tư vào Albania. 
Các sư đoàn còn đang được kiện toàn nhưng một đại đội 
máy bay đã có mặt ở Albania rồi; Moskva kịch liệt chống lại 
và không chấp nhận cách giải thích là các sư đoàn quân 
Nam Tư phải bảo vệ Albania trong trường hợp xảy ra cuộc 
tấn công của "bọn phát xít-quân chủ" Hi Lạp. Trong bức điện 
gửi Belgrad, Molotov đe doạ sẽ xảy ra xung đột công khai. 
Tôi cũng không thích việc đưa các sư đoàn vào Albania, đây 
là lần đầu tiên tôi được nghe chuyện này và hỏi Kardeljj mục 
đích của việc đó. Ông ta đánh trống lảng và bảo rằng mình 
không tham gia... 

Tôi không thể khẳng định giả thuyết được đưa ra là các sư 
đoàn quân Nam Tư được đưa vào Albania theo yêu cầu của 
Enver Hoxha, mà ông này lại được Moskva xúi giục để lấy cớ 
lên án chính phủ Nam Tư có ý đồ xâm lược và đế quốc chủ 


nghĩa. Dĩ nhiên là như thế không có nghĩa là tôi phân nào 
biện hộ cho sự phản trắc và cũng như sự tàn bạo kinh tởm 
nhất của Hoxha mà ông ta tiến hành sau đó đối với các đồng 
chí và chính đồng bào của mình. Vấn đề là các sự kiện chứ 
không phải cách giải thích, mà sự kiện thì phải được trình 
bày như chúng đã từng là. 

Chính phủ Albania đã đồng ý đưa các sư đoàn quân Nam Tư 
vào, mặc dù tôi cho rằng họ không thật lòng; để đi đến cùng 
khi xem xét vấn đề cần phải chú ý đến quan hệ đã xấu đi 
giữa Nam Tư và Liên Xô và trước hết, phải phân tích quan hệ 
giữa Belgrad và Tirana vào thời gian diễn ra các sự kiện vừa 
nêu. 

Ngay ngày hôm sau, trong khi cùng Kardeljj đi dạo trong 
công viên dưới ánh mắt theo dõi của các nhân viên tình báo 
Liên Xô, mặt họ có vẻ buồn vì không nghe được chúng tôi 
nói gì, chúng tôi, có cả Bakaric, đã thảo luận kĩ và phân tích 
một cách triệt để hơn. 

Mặc dù còn một vài bất đồng về lí luận nhưng chúng tôi 
hoàn toàn thống nhất về biện pháp giải quyết, như thường 
lệ, tôi ủng hộ những biện pháp quyết liệt và không thể đảo 
ngược được. 

Cho đến tận chiếu ngày hôm sau, 10 tháng giêng, phía Liên 
Xô vẫn chưa đưa ra ý kiến gì; khoảng 9 giờ tối hôm đó, họ 
bảo chúng tôi lên xe và đưa vào thẳng phòng làm việc của 
Stalin trong Điện Kremli. Chúng tôi ngồi đợi các đại biểu 
Bulgaria gồm Dimitrov, Kolarov, Kostov chừng mười lăm 
phút. Họ vừa đến là tất cả được đưa vào gặp Stalin ngay. 
Stalin ngồi ở đầu bàn, bên phải là các đại diện Liên Xô: 


Molotov, Zhdanov, Malenkov, Suslov, Zorin, bên trái là đại 
diện Bulgaria: Kolarov, Dimitrov, Kostov rồi đến đoàn Nam 
Tư: Kardeljj, tôi, Bakaric. 

Về cuộc gặp gỡ này, tôi đã có báo cáo bằng văn bản gửi Ban 
chấp hành trung ương. Nay tôi không có điều kiện xem lại 
bản báo cáo đó, những điều trình bày dưới đây là dựa trên 
trí nhớ của tôi và của những tài liệu đã được công bố về 
cuộc gặp gỡ nói trên. 

Molotov phát biểu trước; ông ta thông báo một cách ngắn 
gọn rằng đã xuất hiện một sự bất đồng sâu sắc giữa một 
bên là chính phủ Liên Xô còn bên kia là chính phủ Nam Tư 
và Bulgaria, đấy là điều không thể chấp nhận được từ quan 
điểm của đảng cũng như quan điểm nhà nước. 

Thí dụ về sự bất đồng đó là việc kí hiệp định hữu nghị giữa 
Nam Tư và Bulgaria, mặc dù chính phủ Liên Xô cho rằng 
Bulgaria không nên kí bất kì hiệp định nào trước khi có hoà 
bình. 

Molotv muốn nói cụ thể về tuyên bố của Dimitrov ở Bucarest 
về việc thành lập liên bang Đông Âu, trong đó có nhắc đến 
cả Hi Lạp và liên minh hải quan cũng như việc phối hợp kế 
hoạch công nghiệp giữa Rumania và Bulgaria. Nhưng Stalin 
ngắt lời: 

"Trong các cuộc họp báo, đồng chí Dimitrov phát biểu say 
sưa quá, không còn biết mình nói gì nữa. Tất cả những gì 
đồng chí ấy nói, cũng như tất cả những gì Tito nói, ở nước 
ngoài người ta đều cho rằng đã được chúng tôi cho phép rồi. 
Thí dụ gần đây có các đồng chí Ba Lan. Tôi hỏi: các đồng chí 
nghĩ thế nào về tuyên bố của Dimitrov? Họ bảo: hay quá. 


Còn tôi bảo: không, không hay. Thế là họ bảo rằng họ nghĩ 
là không hay nếu chính phủ Liên Xô cho là như thế. Họ nghĩ 
rằng Dimitrov tuyên bố thế là đã thoả thuận và được sự 
đồng ý của chính phủ Liên Xô rồi nên họ mới ủng hộ. Sau 
đó, Dimitrov có định thông qua hãng thông tấn Bulgaria sửa 
lại tuyên bố đó nhưng chẳng sửa chữa được gì. Hơn nữa, 
đồng chí còn đưa ra thí dụ về việc chính phủ Áo - Hung đã 
ngăn cản việc thiết lập liên minh hải quan giữa Bulgaria và 
Serbia, kết luận rõ ràng là trước đây thì người Đức còn bây 
giờ thì người Nga ngăn cản chứ gì? Vấn đề là gì vậy?" 
Molotov tiếp tục nói rằng chính phủ Bulgaria có ý định thành 
lập liên bang với Rumania mà không tham khảo ý kiến Liên 
Xô. 

Molotov cố gắng giảm nhẹ vấn đề bằng cách nhấn mạnh 
rằng ông không nói đến một liên bang cụ thể nào. 

"Không, các đồng chí đã thoả thuận về liên minh hải quan, 
về phối hợp kế hoạch công nghiệp”, Stalin ngắt lời. 

Molotov thêm: 

"Liên minh hải quan và phối hợp kinh tế không phải là thành 
lập một nhà nước à?” 

Vào thời khắc đó, bản chất của cuộc gặp, dù không ai nói ra, 
đã lộ diện hoàn toàn: quan hệ giữa các nền "dân chủ nhân 
dân" không thể nào phát triển được nếu những quan hệ đó 
không phù hợp với quyền lợi và chưa được chính phủ Liên Xô 
đồng ý. Rõ ràng là đối với những lãnh tụ đầy tinh thần sô 
vanh, nước lớn Liên Xô, những người luôn coi Liên Xô là "lực 
lượng tiên phong của chủ nghĩa xã hội" và luôn luôn nhớ 
rằng Hồng quân đã giải phóng Rumania và Bulgaria, tuyên 


bố của Dimitrov, tình trạng vô kỉ luật và tự tiện của Nam Tư 
không chỉ được coi là tà đạo mà còn là sự xâm phạm những 
quyền "thiêng liêng" của họ nữa. 

Dimitrov cố gắng giải thích, cố gắng biện hộ, nhưng bị Stalin 
ngắt lời suốt. 

Đấy là con người thật của Stalin, sự sắc sảo của ông đã biến 
thành thô lỗ độc địa, thói bất dung đã trở thành không 
khoan nhượng. Nhưng dù sao ông cũng cố giữ để không nổi 
đoá thật sự. Ông luôn luôn ý thức được hoàn cảnh, ông chửi 
bới, trách móc người Bulgaria thậm tệ vì biết rằng họ tuân 
phục ông nhưng mục đích lại hướng về đoàn Nam Tư, theo 
kiểu "rung cây nhát khỉ: . 

Được Kardeljj ủng hộ, Dimitrov nói rằng Nam Tư và Bulgaria 
chỉ mới thông báo về việc đạt được thoả thuận chứ không 
phải là hiệp ước. 

"Nhưng các đồng chí không tham khảo ý kiến chúng tôi!", 
Stalin gào lên. "Chúng tôi chỉ được biết qua báo chí! Các 
đồng chí ba hoa những ý kiến vừa mới có trong đầu như 
mấy mẹ già giữa chợ, còn các nhà báo thì vồ ngay lấy!" 
Dimitrov vừa biện hộ cho quan điểm liên minh hải quan với 
Rumania vừa tiếp tục: 

"Bulgaria gặp một số khó khăn về kinh tế, không thể phát 
triển được nếu không hợp tác với các nước khác. Còn về 
tuyên bố của tôi tại cuộc họp báo thì tôi có hơi quá đà". 
Stalin ngắt lời: 

"Đồng chí muốn nổi danh bằng những câu hay! Nhưng sai 
hoàn toàn, không thể tưởng tượng được liên bang kiểu đó. 
Bulgaria và Rumania đã từng có những liên hệ lịch sử nào? 


Hoàn toàn không! Chưa nói đến quan hệ giữa Bulgaria với, 
thí dụ, Hungaria hay là Ba Lan”. 

Dimitrov biện hộ: 

"Thực chất thì chính sách đối ngoại của Bulgaria và Liên Xô 
không có gì khác nhau”. 

Stalin vẫn khăng khăng: 

"Khác nhau rất lớn! Che giấu làm gì? Lenin dạy rằng có sai 
lầm thì phải nhận và sửa chữa càng nhanh càng tốt". 
Dimitrov đấu dịu, gần như vâng lời: 

"Đúng thế, chúng tôi có sai lầm và sẽ học hỏi thêm trong 
lĩnh vực đối ngoại”. 

Giọng Stalin vừa găy gắt vừa như chế giễu: 

"Học đi! Đồng chí đã làm chính trị năm mươi năm rồi mà bây 
giờ còn sửa chữa sai lầm! Vấn đề không phải là sai lầm mà 
là quan điểm, khác với quan điểm của chúng tôi". 

Tôi liếc nhìn Dimitrov: hai tai ông có màu đỏ, trên mặt có 
những vết đỏ to như vẩy nến. Vài sợi tóc lơ thơ trên đầu, còn 
búi tóc thì như đã khô vắt vẻo trên cái cần cổ đầy nếp nhăn. 
Tôi thấy thương ông quá. Con sói già từng tung hoành tại toà 
án Leipzig, ăn miếng trả miếng với H. Göring và chủ nghĩa 
phát xít khi chúng đang ở đỉnh cao quyền lực, nay trông vừa 
buồn bã vừa mệt mỏi. 

Stalin tiếp tục: 

"Liên minh hải quan, liên bang giữa Rumania và Bulgaria là 
nhảm nhí! Liên bang Nam Tư, Bulgaria và Albania lại là 
chuyện khác. Các nước này đã có những mối liên hệ lịch sử. 
Cần phải thành lập liên bang này càng nhanh càng tốt. 
Đúng, càng nhanh càng tốt, nếu có thể ngay ngày mail! 


Vâng, ngay ngày mai nếu được! Các vị bàn với nhau ngay 
đi!" 

Có người, tôi nghĩ là Kardeljj, nói rằng việc thành lập liên 
bang Nam Tư - Albania đang được tiến hành. 

Nhưng Stalin nói: 

"Không, trước hết là liên bang giữa Bulgaria và Nam Tư, sau 
đó thì cả hai với Albania". 

Sau đó ông nói thêm: 

"Chúng tôi nghĩ nên thành lập liên bang giữa Rumania với 
Hungaria, còn Ba Lan với Tiệp Khắc". 

Cuộc thảo luận lấy lại không khí bình tĩnh được một thời 
gian ngắn. 

Stalin không đi sâu vào vấn đề liên bang nữa, chỉ thỉnh 
thoảng mới nhắc đến việc cần thành lập ngay liên bang giữa 
Nam Tư, Bulgaria và Albania. Trên cơ sở những điều đã được 
trình bày và những lời nói bóng gió của các nhà ngoại giao 
Liên Xô lúc đó, có thể kết luận rằng lãnh đạo Liên Xô đã nghĩ 
đến việc cải tổ Liên Xô, mà cụ thể là hợp nhất với "các nước 
dân chủ nhân dân": Ukraine với Hungaria và Rumania, còn 
Bạch Nga với Ba Lan và Tiệp Khắc, còn các nước vùng Ban 
Căng thì hợp nhất với Nga! Dù các kế hoạch này có mù mờ 
đến đâu thì điều rõ ràng là: Stalin đã tìm cho các nước Đông 
Âu các biện pháp và hình thức sao cho chúng có thể củng cố 
và bảo đảm trong một thời gian dài địa vị thống trị và bá 
quyền của Moskva. 

Vấn đề liên minh hải quan và hiệp định giữa Bulgaria và 
Rumania tưởng như đã được giải quyết thì bất ngờ cụ 
Kolarov lên tiếng, dường như ông vừa nhớ được một chuyện 


quan trọng: 

"Tôi không thấy đồng chí Dimitrov có sai lầm gì cả, chúng tôi 
đã gửi dự thảo hiệp định với Rumania cho chính phủ Liên Xô 
từ trước, chính phủ Liên Xô không phản đối liên minh hải 
quan mà chỉ phản đối định nghĩa khái niệm kẻ xâm lược mà 
thôi". 

Stalin quay sang Molotov: 

"Họ có gửi cho ta dự thảo hiệp định à?" 

Molotov không hề lúng túng: 

"Vâng, có!" 

Stalin tỏ ra thất vọng và bực bội: 

"Chúng ta cũng làm chuyện nhảm nhí rồi". 

Dimitrov lập tức bám lấy câu chuyện: 

"Đấy là lí do tôi tuyên bố như thế, dự thảo đã được gửi tới 
Moskva và tôi không nghĩ các đồng chí lại phản đối". 

Nhưng Stalin vẫn không nao núng: 

"Nhảm nhí! Đồng chí bốc đồng như đoàn viên thanh niên ấy. 
Đồng chí muốn làm cho toàn thế giới phải ngạc nhiên, cứ 
như đồng chí vẫn còn là bí thư Comintern vậy. Các đồng chí 
cũng như các đồng chí Nam Tư không thông báo cho chúng 
tôi công việc của mình, chúng tôi phải tìm hiểu mọi chuyện 
trên đường phố, các đồng chí đặt chúng tôi trước những sự 
đã rồi!" 

Kostov, lúc đó lãnh đạo lĩnh vực kinh tế Bulgaria, muốn nói 
điều gì đó: 

"Những nước nhỏ và kém phát triển gặp nhiều khó khăn... 
Tôi muốn đề nghị một số vấn đề về kinh tế". 

Nhưng Stalin lập tức ngắt lời ông ta, bảo đến gặp các bộ và 


nhấn mạnh rằng cuộc họp này chỉ xem xét vấn đề bất đồng 
trong chính sách đối ngoại của ba đảng và ba nước mà thôi. 

Cuối cùng, đến lượt Kardeljj. Mặt ông đỏ lên, đấy là dấu hiệu 
chứng tỏ ông đang bị xúc động, đầu rụt lại và ngắt câu ở 
những chỗ không đáng ngắt. Ông nhấn mạnh rằng hiệp định 
giữa Nam Tư và Bulgaria kí bên bờ hồ Bred đã được gửi 
trước cho chính phủ Liên Xô. Chính phủ Liên Xô không có 
nhận xét gì ngoài nhận xét về thời hạn hiệp định: "20 năm" 
thay vì "vĩnh viễn". 

Stalin nhìn Molotov với vẻ trách móc. Molotov gật đầu, môi 
mím chặt, nghĩa là ông ta khẳng định lời của Kardeljj. 

"Ngoài nhận xét đó, chúng tôi đã chữa rồi", Kardeljj tiếp tục, 
"thì không có mâu thuẫn nào cả..." 

Nhưng Stalin đã ngắt lời ông ta một cách khá giận dữ, tuy 
không đến nỗi xúc phạm như đối với Dimitrov: 

"Nhảm nhí! Có mâu thuẫn, thậm chí sâu sắc! Đồng chí nói 
thế nào về trường hợp Albania? Các đồng chí không tham 
khảo về việc đưa quân vào Albania!" 

Kardeljj nói rằng chính phủ Albania đã thoả thuận rồi. 

Stalin gầm lên: 

"Chuyện đó có thể dẫn tới những phức tạp nghiêm trọng 
trên bình diện quốc tế, Albania là nước độc lập! Các đồng 
chí nghĩ sao? Các đồng chí cứ việc biện hộ nhưng sự thật 
vẫn là sự thật: các đồng chí đã không tham khảo chúng tôi 
khi đưa hai sư đoàn vào Albania". 

Kardeljj giải thích rằng tất cả vẫn chưa kết thúc và nói thêm 
là ông không nhớ có vấn đề đối ngoại nào mà chính phủ 
Nam Tư không phối hợp hành động với chính phủ Liên Xô. 


"Không đúng!", Stalin gào lên. "Các đồng chí hoàn toàn 
không tham khảo. Đây không phải là sai lầm, mà là nguyên 
tắc của các đồng chí, vâng, nguyên tắc". 

Bị cắt ngang, Kardeljj đành ngồi yên, ông không thể trình 
bày hết ý kiến của mình. 

Molotov lấy tờ giấy ra và đọc một đoạn trong hiệp định Nam 
Tư - Bulgaria: "... sẽ hợp tác trong tinh thần của Liên hiệp 
quốc và ủng hộ mọi sáng kiến nhằm gìn giữ hoà bình và 
chống lại tất cả các lò lửa xâm lược". 

"Thế có nghĩa là gì?", Molotov hỏi. 

Dimitrov giải thích ý nghĩa của nó là giao cho Liên hiệp quốc 
đấu tranh chống lại các lò lửa xâm lược. 

Stalin xen vào: 

"Không, đây là cuộc chiến tranh phòng ngừa, một kiểu công 
kích trẻ ranh thường thấy! Một câu hay nhưng chỉ có lợi cho 
kẻ thù”. 

Molotov lại nói về liên minh hải quan giữa Bulgaria và 
Rumania, ông ta khẳng định rằng đấy là sự khởi đầu của 
việc hợp nhất giữa hai nước. 

Stalin xen vào và nói rằng liên minh hải quan là hoàn không 
thực tế. Sau khi cuộc thảo luận đã trở lại bình thường, 
Kardeljj nhận xét rằng một số liên minh hải quan tỏ ra không 
đến nỗi tệ. 

"Thí dụ?", Stalin hỏi. 

"Thì thí dụ như Benelux", Kardeljj thận trọng đáp, "trong đó 
có Bỉ, Hà Lan và Luxemburg". 

Stalin đáp: 

"Không, không có Hà Lan, chỉ có Bỉ và Luxemburg thôi, cái 


này là chuyện vặt, không có giá trị gì". 

Kardelljj: 

"Không, có cả Hà Lan". 

Stalin: 

"Không, Hà Lan không tham gia". 

Stalin nhìn Molotov, Zorin rồi những người khác, tôi muốn 
giải thích cho ông ta rằng từ "Ne" trong tên Benelux là xuất 
phát từ Netherland, tên gọi chính thức của Hà Lan. Nhưng 
thấy tất cả đều ngồi im nên tôi cũng thôi không nói, vậy là 
không có Hà Lan trong Benelux. 

Stalin quay sang vấn đề phối hợp kinh tế giữa Rumania và 
Bulgaria. 

"Thật vô nghĩa, thay vì hợp tác sẽ là cãi vã cho mà xem. 
Liên kết Bulgaria và Nam Tư thì lại khác: ở đây có sự gắn bó, 
nguyện vọng đã có từ lâu". 

Kardeljj nhấn mạnh rằng bên bờ hồ Bled, Bulgaria và Nam 
Tư đã đi đến quyết định hành động một cách từ từ theo 
hướng thành lập liên bang giữa hai nước, nhưng Stalin ngắt 
lời: 

"Không, không từ từ, mà ngay lập tức, nếu có thể thì ngay 
ngày mai. Đầu tiên là Bulgaria và Nam Tư, sau đó thì đến 
Albania". 

Stalin chuyển sang cuộc khởi nghĩa ở Hi Lạp: 

"Phải gói ghém cuộc khởi nghĩa ở Hi Lạp lại", ông nói đúng 
như thế - "gói ghém". Rồi quay sang Kardeljj ông hỏi: "Đồng 
chí có tin vào thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ở Hi Lạp không?" 
Kardeljj trả lời: 

"Nếu nước ngoài không tăng cường can thiệp và nếu không 


có những sai lầm lớn về chính trị và quân sự..." 

Nhưng Stalin tiếp tục nói, không thèm để ý đến Kardeljj: 
"Nếu, nếu! Họ không có chút hi vọng nào. Các đồng chí nghĩ 
sao, chả lẽ Anh, Mỹ, nước giầu mạnh nhất thế giới lại để cho 
người ta cắt đứt đường vận tải quan trọng nhất ở Địa Trung 
Hải à? Nhảm nhí! Còn chúng ta thì lại không có hạm đội. 
Cuộc khởi nghĩa ở Hi Lạp phải gói ghém lại càng sớm càng 
tốt". 

Có ai đó nhắc đến những thắng lợi gần đây của những người 
cộng sản Trung Quốc. Nhưng Stalin vẫn giữ ý mình: 

"Đúng, các đồng chí Trung Quốc đã thành công. Nhưng ở Hi 
Lạp tình hình hoàn toàn khác. Hi Lạp nằm trên những tuyến 
đường vận tải sống còn của các nước phương Tây. Mỹ, nước 
mạnh nhất thế giới, sẽ trực tiếp can thiệp. Trung Quốc thì 
khác, Viễn Đông tình hình khác hẳn. Dĩ nhiên là chúng tôi có 
thể lầm! Khi chiến tranh với Nhật kết thúc, chúng tôi đề nghị 
các đồng chí Trung Quốc tìm biện pháp thoả hiệp với Tưởng 
Giới Thạch. Họ nói là đồng ý nhưng về nhà, họ lại làm theo ý 
mình: tập hợp lực lượng và tấn công. Hoá ra họ đúng chứ 
không phải chúng tôi. Nhưng Hi Lạp có hoàn cảnh khác, cần 
phải, không được trù trừ, gói ghém cuộc khởi nghĩa Hi Lạp 
lại". 

Đến nay, tôi cũng không hiểu Stalin phản đối cuộc khởi 
nghĩa ở Hi Lạp vì lí do gì. Trong tính toán của ông, không thể 
có chuyện thành lập một nhà nước cộng sản nữa, cụ thể là 
Hi Lạp, trên bán đảo Ban-căng một khi ông chưa nắm được 
các nước kia. Sự phức tạp của các quan hệ quốc tế, mà càng 
ngày càng có vẻ rắc rối hơn, có thể lôi kéo ông vào một 


cuộc chiến tranh hoặc có nguy cơ mất ngay những vùng đã 
chiếm được cũng không thể không nằm trong các tính toán 
của ông. 

Còn việc kiểm chế cách mạng Trung Quốc thì ở đây không 
nghỉ ngờ gì rằng đã xuất hiện chủ nghĩa cơ hội trong chính 
sách đối ngoại, mà cũng có thể ông ta cảm thấy mối nguy 
cho chính sự nghiệp cũng như đế chế của mình tại nước 
cộng sản có tầm vóc quốc tế này, hơn nữa, ông ta lại không 
thể nào khống chế được Trung Quốc từ bên trong. Dù sao 
mặc lòng, ông biết rằng mỗi cuộc cách mạng, nhất là những 
cuộc cách mạng mới, sẽ tạo ra một trung tâm độc lập, một 
chính quyền và một nhà nước của riêng mình. Trường hợp 
Trung Quốc còn đáng lo hơn vì đây sẽ là sự kiện trọng đại 
không khác gì Cách mạng tháng Mười. 

Cuộc thảo luận đã mất khí thế, Dimitrov chuyển sang nói về 
phát triển các quan hệ kinh tế với Liên Xô, nhưng Stalin lại 
ngắt lời: 

"Chúng ta sẽ thảo luận chuyện này với chính phủ liên hiệp 
Bulgaria - Nam TƯ”. 

Kostov phàn nàn về sự bất công trong hiệp định trợ giúp kĩ 
thuật, Stalin bảo ông ta viết "tờ giấy" cho Molotov. 

Kardeljj hỏi quan điểm về việc chính phủ Ý đòi chuyển cho 
họ quyền ủy trị Somalia. Nam Tư không muốn ủng hộ đòi hỏi 
đó, nhưng Stalin có quan điểm khác hẳn, ông hỏi Molotov đã 
trả lời như thế chưa. Stalin giải thích quan điểm của mình 
như sau: 

"Ngày xưa, khi các vua chúa không thoả thuận được với 
nhau thì họ giao vùng đất tranh chấp cho kẻ yếu nhất để rồi 


sau đó cướp lại khi có dịp". 

Stalin không quên, khi gần kết thúc buổi gặp, mang Lenin 
và chủ nghĩa Lenin ra làm tấm bình phong che đậy các yêu 
cầu và chỉ thị của mình: 

"Chúng tôi, những người học trò của Lenin, cũng thường bất 
đồng quan điểm với chính Lenin, có khi còn cãi nhau nữa, 
nhưng sau khi đã thảo luận, xác định được quan điểm thì lại 
tiếp tục hành động". 

Cuộc họp kéo dài chừng hai giờ đồng hồ. 

Nhưng lần này Stalin không mời chúng tôi tới nhà ăn tối như 
mọi khi. Phải công nhận rằng tôi cảm thấy buồn và cay đắng 
vì chuyện đó; trong tôi, tình người và sự gắn bó với con 
người này vẫn còn mạnh lắm. 

Lòng tôi buồn và trống rỗng, lạnh lùng quá. Tôi đã định nói 
với Kardeljj cảm tưởng của mình ngay trên ô tô, nhưng ông 
có vẻ chán nản và ra dấu bảo tôi im. 

Không phải chúng tôi bất đồng ý kiến, mà đơn giản là chúng 
tôi có cách phản ứng khác nhau. 

Sự bối rối của Kardeljj thể hiện rõ, khi ngày hôm sau ông 
được đưa vào Điện Kremli để kí hiệp định về việc tham khảo 
ý kiến giữa Liên Xô và Nam Tư mà không có bất kì lời giải 
thích hay giải thích nào; ông đã kí không đúng chỗ, phải kí 
lại lần thứ hai. 

Ngay hôm đó, theo thoả thuận ngay trong tiền sảnh văn 
phòng Stalin, chúng tôi đến nhà Dimitrov ăn trưa và bàn về 
liên bang. Chúng tôi làm việc đó như những cái máy, kỉ luật 
và uy tín còn sót lại của chính phủ Liên Xô đã phát huy tác 
dụng. Nhưng câu chuyện rất tẻ nhạt và chẳng kéo dài được 


bao lâu, chúng tôi thoả thuận là sẽ liên hệ lại sau khi về đến 
Sophia và Belgrad. 

Dĩ nhiên là mọi sự chẳng đi đến đâu vì sau đó khoảng một 
tháng thì Stalin và Molotov, được sự ủng hộ của Ban chấp 
hành trung ương Bulgaria, bắt đầu viết thư tấn công ban 
lãnh đạo Nam Tư. Câu chuyện về liên bang với Bulgaria hoá 
ra chỉ là một cái bẫy nhằm chia rễ những người cộng sản 
Nam Tư mà thôi, nó là một cái thòng lọng mà không một 
nhà tư tưởng nào dám đút đầu vào. 

Tôi nhớ nhất là thái độ thận trọng, gần như là dịu dàng, của 
Kotov đối với chúng tôi. Chuyện thật lạ bởi vì ban lãnh đạo 
Đảng cộng sản Nam Tư vẫn coi Kostov là một người chống 
đối Nam Tư, nghĩa là một người "thân" Liên Xô. Đồng thời vì 
muốn cho Bulgaria giữ được độc lập nên ông ta ghét người 
Nam Tư vì cho rằng Nam Tư là trợ thủ đắc lực của Liên Xô, 
mà cũng có thể chính họ cũng muốn khuất phục Bulgaria. 
Kostov sau này bị bắn vì bị gán cho là cộng tác với Nam Tư. 
Trong khi đó, báo chí Nam Tư lại tấn công ông ta cho đến 
tận ngày cuối cùng. Dưới cái bóng của Stalin, sự ngờ vực và 
ngộ nhận đã lớn đến mức nào! 

Chính tại cuộc gặp này, Dimitrov đã kể về quả bom nguyên 
tử, còn trước khi chia tay, dường như vô tình, ông đã nói: 
"Vấn đề không phải là việc phê bình những lời tuyên bố của 
tôi, mà là việc gì đó khác cơ". 

Tất nhiên, Dimitrov cũng biết những chuyện mà chúng tôi 
đã biết. Nhưng ông không còn sức, cũng có thể ông không 
có uy thế như những người lãnh đạo Nam Tư. 

Tôi không sợ có chuyện không hay ở Moskva, vì dù sao 


chúng tôi cũng là đại diện của một nhà nước độc lập. Mặc 
dù vậy, tôi thường tưởng tượng ra những khu rừng ở Bosnia, 
ở đấy, trong những cuộc tấn công điên cuồng nhất của quân 
Đức, chúng tôi vẫn có thể tìm được những giây phút nghỉ 
ngơi và thư giãn bên cạnh những dòng suối mát mẻ trong 
lành. 

"Tôi chỉ muốn về thật nhanh, mau chóng trở lại rừng núi của 
chúng ta". 

Ai cũng cho là tôi cường điệu. 

Ba hay bốn hôm sau, chúng tôi được đưa ra sân bay 
Vnukovskii vào sáng sớm, rồi bị đẩy lên máy bay mà chẳng 
có một lời chia tay nào. Trong khi bay, càng lúc tôi càng cảm 
thấy một niềm vui vừa nghiêm túc vừa trẻ thơ và ít khi nghĩ 
tới câu chuyện của Stalin về số phận của tướng Sikorski. 

Có phải chính là tôi, người trước đây chưa đến bốn năm, đã 
ước ao bay đến Liên Xô, với tất cả lòng trung thành và tâm 
hồn rộng mở? 

Một ước mơ nữa đã tắt khi tiếp xúc với thực tế. 

Có phải là để cho một giấc mơ mới ra đời hay không? 


Milovan Djilas 
Nói chuyện với Stalin 
Dịch giả: Phạm Minh Ngọc 
Kết luận 


Nhiều người, trong đó dĩ nhiên là có Trotsky, đặc biệt nhấn 
mạnh những bản năng tội phạm, bản năng khát máu của 
Stalin. Tôi không muốn phủ nhận cũng như khẳng định vì 
không có đủ dữ kiện. Gần đây, ở Moskva, người ta đã tuyên 
bố rằng có thể ông ta đã giết Kirov để lấy cớ đàn áp phong 
trào đối lập trong Đảng. Bàn tay ông ta cũng có thể đã 
nhúng cả vào cái chết của Gorky. Trotsky còn nghi rằng ông 
ta đã cho giết Lenin dường như để ông khỏi bị đau đớn 
thêm. Có người khẳng định rằng ông ta đã giết vợ hoặc là 
đối xử một cách thô bạo quá đến nỗi bà phải tự sát. Vì cái 
giai thoại bà đã bị ngộ độc khi nếm món ăn mà người ta 
chuẩn bị cho chồng do bộ máy tuyên truyền của Stalin tạo 
ra nghe có vẻ vừa thơ mộng vừa ngây ngô quá. 

Stalin có thể thực hiện mọi tội ác, chưa có tội ác nào mà ông 
ta không phạm. Dù dùng tiêu chuẩn nào thì ông ta cũng là 
một kẻ tội đồ vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, chúng ta 
hãy hi vọng như thế. Vì ông ta là sự kết hợp của sự tàn ác 
của Caligula, sự câu kì của Borgia và sự man rợ của lvan 
Bạo chúa. 

Nhưng tôi đã và vẫn suy nghĩ mãi về câu hỏi: làm sao mà 
một con người nham hiểm và độc ác như thế lại có thể lãnh 
đạo một trong những nước vĩ đại và mạnh mẽ nhất thế giới, 


không phải một, không phải hai năm mà những ba mươi 
năm chẵn? Đấy chính là điều những người phê phán, những 
hậu duệ của Stalin phải lí giải. Khi họ chưa làm điều đó thì 
có thể khẳng định rằng họ đang tiếp tục công việc của ông 
ta, đang sử dụng những ý tưởng, hình thức và phương tiện 
mà ông ta đã dùng. 

Đúng là Stalin đã lợi dụng cơ hội của một nước Nga sau cách 
mạng đã bị kiệt sức và rơi vào tình trạng tuyệt vọng để nô 
dịch toàn bộ xã hội. Nhưng cũng đúng là một người như thế, 
một người cuồng tín, quyết đoán, trắng trợn và rất thực tế 
lại rất cần cho một số tầng lớp nhất định, đúng hơn là cần 
cho tầng lớp đảng viên quan liêu đã nắm được quyền lực. 
Đảng cầm quyền đã kiên trì và ngoan ngoãn đi theo ông ta. 
Ông ta đã dẫn Đảng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, 
cho đến khi ông ta say mê quyền lực đến độ phạm tội chống 
lại chính cái Đảng ấy. Hiện nay, Đảng mới chỉ kết án ông ta 
về một tội ấy mà thôi, nó chưa nói đến những tội lỗi lớn hơn, 
hay ít nhất cũng dã man không kém, đấy là tội ác chống lại 
"kẻ thù giai cấp", đúng hơn là chống lại tâng lớp nông dân 
và trí thức, cũng như những trào lưu tả và hữu khuynh trong 
Đảng. Khi cái Đảng ấy, trên lí thuyết và đặc biệt là trong 
thực tế, chưa đoạn tuyệt với bản chất của chủ nghĩa Stalin, 
mà cụ thể là sự thống nhất về tư tưởng và sự đoàn kết nhất 
trí trong toàn Đảng, thì đấy chính là dấu hiệu tỏ ra rằng nó 
vẫn chưa thoát khỏi bóng ma của Stalin. Vì vậy, tôi cho rằng 
niềm vui vì đã loại bỏ được cái gọi là nhóm chống đảng 
Molotov, dù ông ta có là kẻ nhơ nhuốc và quan điểm của 
ông ta có tàn bạo đến đâu, cũng là những niềm vui nhỏ và 


quá sớm. Vấn đề không phải là nhóm này hay nhóm kia, vấn 
đề là khả năng tồn tại của các nhóm như vậy nói chung, vấn 
đề là người ta đã từ bỏ, ít nhất trong giai đoạn đầu, sự độc 
quyền về tư tưởng và chính trị rồi sau đó sẽ từ bỏ cả những 
sự độc quyền khác của một nhóm ở Liên Xô hay chưa. Bóng 
ma của Stalin vẫn còn đó, sợ rằng nó sẽ còn tồn tại ở Liên 
Xô trong một thời gian dài nữa, đấy là giả sử không xảy ra 
chiến tranh. Dù bị nguyền rủa, Stalin vẫn còn sống trong 
nền tảng tinh thần và xã hội Liên Xô. 

Trở lại với Lenin trên lời nói và trong các bài diễn văn không 
thay đổi được bản chất của vấn đề, tố cáo một tội ác nào đó 
của Stalin dễ hơn là lờ đi rằng con người này "đã xây dựng 
chủ nghĩa xã hội", tức là đã đặt nền móng cho xã hội Xô viết 
và đế chế Liên Xô ngày nay. Điều đó nói lên rằng xã hội Liên 
Xô, dù đã đạt được những thành tựu to lớn về kĩ thuật, mà 
cũng có thể do những thành tựu ấy, nếu đã bắt đầu thay đổi 
thì cũng còn là tù binh của những luật lệ giáo điều do Stalin 
đặt ra. 

Dù có hoài nghi như thế, ta vẫn có quyền hi vọng rằng trong 
một tương lai không xa có thể sẽ xuất hiện những tư tưởng 
mới và các hiện tượng mới nếu chưa làm lung lay "tinh thần 
đoàn kết nhất trí" của Khushchev thì ít nhất cũng có thể 
vạch ra được bản chất và những mâu thuẫn của nó. Hiện 
nay thì chưa có điều kiện như thế: những người cầm quyền 
còn nghèo đến nỗi chủ nghĩa giáo điều cũng như độc chiếm 
quyền lực không cản trở họ, cũng như chưa phải là thừa đối 
với họ, còn nền kinh tế Liên Xô thì có thể sống trong tình 
trạng cách li như thế trong đế chế của mình, mặc dù tách rời 


khỏi thị trường thế giới nghĩa là phải chịu nhiều thiệt thòi. 
Mỗi sự vật, hiện tượng đều có kích thước và giá trị khác 
nhau, tùy vào cách nhìn. 

Stalin cũng vậy. 

Nếu nhìn từ quan điểm nhân bản và tự do thì lịch sử chưa 
từng biết đến một kẻ độc tài nào lại dã man và vô liêm sỉ 
bằng Stalin. Ông ta là một tội phạm có phương pháp hơn, 
toàn triệt hơn Hitler. Ông ta là một trong rất ít những kẻ giáo 
điều khủng khiếp có thể giết đến chín phần mười nhân loại 
để tạo "hạnh phúc" cho một phần mười còn lại. 

Nhưng nếu phân tích vai trò thực sự của Stalin đối với lịch sử 
phong trào cộng sản thì bên cạnh Lenin, cho đến nay, ông 
ta vẫn là một nhân vật vĩ đại nhất. Đóng góp của ông vào tư 
tưởng cộng sản không nhiều nhưng ông đã bảo vệ và biến 
chúng thành xã hội, thành nhà nước. Ông không tạo ra được 
một xã hội lí tưởng, điều đó là bất khả vì bản chất của con 
người là thế, nhưng ông đã biến nước Nga lạc hậu thành 
một nước công nghiệp và một đế chế đang quyết tâm đòi 
quyền bá chủ thế giới. Nếu phân tích như thế, ta sẽ phát 
hiện ra rằng ông ta đã xây dựng được một xã hội bất công 
nhất thời nay, nếu không phải là bất công nhất trong toàn 
bộ lịch sử, hoặc ít nhất đấy cũng là một xã hội bất công, bất 
bình đẳng và không có tự do. 

Song nếu nhìn từ quan điểm thành công và sự nhạy bén 
chính trị thì có thể nói, không một nhà hoạt động chính trị 
nào thời đó có thể vượt qua được Stalin. 

Đương nhiên, tôi không coi thành công trong đấu tranh 
chính trị là giá trị tuyệt đối cao nhất. Tôi cũng hoàn toàn xa 


lạ với quan niệm coi chính trị là vô luân, mặc dù chính trị là 
cuộc đấu tranh cho sự tồn tại của những cộng đồng người 
nhất định nên có thể bỏ qua các tiêu chuẩn đạo đức. Một 
nhà hoạt động chính trị lớn, theo tôi, là người biết dung hợp 
tư tưởng với hiện thực, người biết và có thể kiên trì đi tới 
mục đích của mình, đồng thời vẫn giữ được những giá trị 
đạo đức chủ yếu. 

Xét đến cùng, Stalin đúng là một kẻ quái đản, một người 
theo đuổi những tư tưởng trừu tượng, tuyệt đối và về bản 
chất là các tư tưởng không tưởng, việc thực hiện thành công 
nó trên thực tế đồng nghĩa với đàn áp, tiêu diệt cả về thể 
xác lẫn tinh thần của con người. 

Nhưng chúng ta không được tỏ ra bất công với Stalin! 

Điều ông định làm và cái ông đã làm được không thể có 
cách làm nào khác. Những kẻ đã ca ngợi ông và những kẻ 
đã được ông lãnh đạo, với những lí tưởng tuyệt đối, với 
những hình thức sở hữu và chính quyền biệt lập của họ, với 
tầm vóc phát triển các mối quan hệ quốc tế của nước Nga 
lúc đó, cũng không thể đưa ra một lãnh tụ nào khác, không 
thể áp dụng những biện pháp khác. Stalin là người tạo ra hệ 
thống biệt lập ấy, đồng thời là công cụ của nó và khi hoàn 
cảnh thay đổi thì ông trở thành nạn nhân của nó, tuy quá 
muộn. Stalin là người không ai có thể vượt qua, nếu xét ông 
như một lãnh tụ và nhà tổ chức của một hệ thống xã hội 
nhất định. "Các sai lâm" của ông rõ hơn của những người 
khác, vì vậy, hi sinh Stalin là cái giá rẻ nhất mà các lãnh tụ 
của hệ thống này có thể trả để cứu mình và cứu cả hệ thống 
với những tội lỗi còn quan trọng hơn và lớn hơn rất nhiều. 


Và việc lật đổ Stalin, dù nó có khôi hài và không triệt để đến 
đâu đi chăng nữa, là sự khẳng định rằng sự thật đã chiến 
thắng, tuy rằng một số người đấu tranh cho nó có thể đã 
chết, nhưng lương tâm con người thì không ai có thể nào 
tiêu diệt được. 

Nhưng đáng tiếc là, hôm nay, sau cái gọi là quá trình phi 
Stalin hoá, vẫn có thể nói như trước khi quá trình ấy chưa 
diễn ra, xã hội do Stalin xây dựng, tạo lập vẫn tồn tại hệt 
như trước và những ai muốn sống trong một thế giới khác 
cái thế giới của Stalin vẫn còn phải tiếp tục đấu tranh. 
Belgrad 

Tháng 9 - tháng 11 năm 1961. 


Milovan Djilas 
Nói chuyện với Stalin 
Dịch giả: Phạm Minh Ngọc 
1. 
Lại nói về Stalin, có thể là lần sau chót 


Tôi cho rằng những "cuộc nói chuyện" của tôi với Stalin đã 
chấm dứt. Nhưng cũng như những lần trước, tôi đã lầm, 
cũng như tôi đã lầm khi cho rằng sau "Xã hội bất toàn" thì 
tôi sẽ không còn phải viết về "vấn đề tư tưởng" nữa. 

Nhưng Stalin là một con quỉ hút máu người đang lởn vởn và 
sẽ còn phiêu du trên thế gian này một thời gian dài nữa. Mọi 
người đều đã chối bỏ di sản của ông ta nhưng nhiều người 
sẽ còn tiếp tục coi di sản đó là nguồn sinh lực của mình. 
Nhiều kẻ vô tình đã bắt chước ông. Khrushchev bài xích ông 
nhưng đồng thời lại khâm phục ông. Các lãnh tụ Liên Xô 
hiện nay không còn khâm phục ông nữa nhưng lại đang tìm 
hơi ấm trong luồng hào quang của ông. Và Tito, sau mười 
lãm năm đoạn tuyệt, lại tỏ lòng kính trọng ông. Và tôi 
thường tự hỏi, nếu tôi còn tiếp tục suy nghĩ về Stalin thì phải 
chăng đấy chính là chỉ dấu rằng ông vẫn sống trong tôi. 

Vậy Stalin là ai? Một nhà hoạt động xã hội vĩ đại? "Một thiên 
tài quỉ ám"? Một nạn nhân của giáo lí? Hay một kẻ điên rồ, 
một tên tội phạm đã giành được quyền lực? Tư tưởng mác- 
xít có ý nghĩa gì đối với ông ta và ông ta đã sử dụng các tư 
tưởng đó như thế nào? Ông ta nghĩ như thế nào về mình, về 


sự nghiệp của mình và vị trí của mình trong lịch sử? 

Đây chỉ là một vài câu hỏi liên quan đến nhân cách của ông 
ta mà thôi. Tôi đặt ra các câu hỏi đó vì chúng liên quan đến 
số phận của thế giới hiện đại, đặc biệt là thế giới cộng sản 
và vì vậy, tôi có thể nói rằng, chúng có ý nghĩa sâu sắc, phi 
thời gian. 

Từ những câu chuyện với Stalin, tôi nhớ rõ hai điều khẳng 
định của ông. Điều thứ nhất, nếu tôi không nhầm, thì ông 
nói vào năm 1945, còn điều thứ hai, tôi nhớ chính xác, được 
ông nói vào đầu năm 1948. 

Điều khẳng định thứ nhất có nội dung như sau: nếu những 
tiền đề tư tưởng của chúng ta là đúng thì mọi kết luận rút ra 
từ đó cũng phải đúng. Điều khẳng định thứ hai liên quan đến 
Marx và Engels. Trong khi nói chuyện, một người nào đó, tôi 
nghĩ là chính tôi, đã nhấn mạnh rằng thế giới quan của Marx 
và Engels vẫn sống động và có ý nghĩa thời đại thì Stalin, với 
dáng điệu của một người đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề đó 
và đi đến kết luận không thể tranh cãi, đã nhận xét: 

"Không nghi ngờ gì rằng các vị là những người sáng lập. 
Nhưng họ vẫn có những thiếu sót. Không được quên rằng 
Marx và Engels chịu ảnh hưởng rất mạnh của nền triết học 
cổ điển Đức, đặc biệt là Kant và Hegel. Trong khi Lenin lại 
hoàn toàn không chịu những ảnh hưởng như thế..." 

Mới nhìn thì những ý kiến như vậy cũng không có gì đặc 
biệt: ai cũng biết thói quen của những người cộng sản là 
chia các quan điểm, các hành vi thành "đúng" hay "không 
đúng”, tùy thuộc vào sự trung thành với giáo lí và khả năng 
thực hiện của chúng. Lenin được người ta tìm mọi cách để 


biến thành người bảo vệ và kế tục duy nhất sự nghiệp của 
Marx thì cũng rõ rồi. Nhưng trong những điều khẳng định 
trên đây của Stalin, có một vài ý không chỉ độc đáo mà còn 
vô cùng quan trọng cho những cuộc thảo luận của chúng ta. 
Khẳng định rằng tiền đề tư tưởng là cơ sở và sự bảo đảm 
của chiến thắng có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ quan điểm này 
không mâu thuẫn với luận điểm chủ yếu của chủ nghĩa 
Marx, theo đó, cơ sở của mọi tư tưởng nằm trong "cấu trúc 
kinh tế của xã hội"? Chẳng lễ quan điểm như thế, dù là vô 
tình, không gần với chủ nghĩa duy tâm, một chủ nghĩa dạy 
rằng trước hết và quan trọng nhất là trí tuệ và tư tưởng? Rõ 
ràng là trong khi nói như thế, Stalin không có ý nhắc lại tư 
tưởng của Marx, theo đó, "lí thuyết sẽ trở thành lực lượng 
vật chất một khi nó lôi cuốn được quần chúng", mà ông nói 
đến lí luận và tư tưởng trước khi chúng "lôi cuốn được quần 
chúng". Câu đó có liên hệ gì với ý nghĩ về chính Stalin mà 
Bukharin đã nói với Kamenev ngay từ tháng 6 năm 1928: 
"Nếu cần loại bỏ một người nào đó thì ông ta sẵn sàng thay 
đổi lí luận của mình ngay lập tức" và từ đâu ra cái thái độ 
phê phán, trước đây chưa ai thấy, đối với Marx và Engels 
như thế? 

Mặc dù có một vài vấn đề như thế, trong các tư tưởng đã 
dẫn ở trên của Stalin, không có sự thiếu nhất quán. Hơn thế 
nữa, câu nói của Bukharin, ngay cả nếu không coi đấy là 
những phát biểu có tính cố chấp bè phái thì theo tôi, cũng 
không mâu thuẫn với tư tưởng của Stalin về ý nghĩa quyết 
định của lí luận. 

Một trong những lí do, nếu không nói là lí do quan trọng 


nhất, làm cho những người chống đối Stalin trong Đảng như 
Trotsky, Bukharin, Zinoviev... đã thua ông ta là vì ông ta là 
một người mác-xít độc đáo và sáng tạo hơn tất cả bọn họ. 
Tất nhiên là văn phong của ông ta không bóng bẩy như 
Trotsky, phân tích không sâu sắc bằng Bukharin. Các trước 
tác của Stalin trình bày một nhận thức hợp lí về hiện trạng 
xã hội, là kim chỉ nam cho lực lượng mới. Đưa ra khỏi hiện 
thực đó, bên ngoài các điều kiện và môi trường đó, tư tưởng 
của ông ta sẽ trở thành nhạt nhẽo, vô nghĩa. Nhưng đấy chỉ 
là bên ngoài. 

Bản chất của chủ nghĩa Marx là sự gắn bó giữa lí luận và 
thực tiễn: 

"Các nhà triết học chỉ giải thích thế giới, nhưng vấn đề là cải 
tạo nó." 

Chủ nghĩa cộng sản và những người cộng sản đã giành được 
thắng lợi khi họ gắn được lí luận với thực tiễn. Stalin lại kiên 
trì và khéo léo liên kết học thuyết Marx-Lenin với quyền lực, 
với sức mạnh của nhà nước. Stalin không phải là một lí 
thuyết gia chính trị học theo đúng ý nghĩa của từ này: ông ta 
chỉ nói hay viết khi cuộc đấu tranh trong Đảng hay trong xã 
hội, mà nhiều khi hai cuộc đấu tranh này diễn ra đồng thời, 
đòi hỏi như thế. Sức mạnh và sự độc đáo của các quan điểm 
của Stalin thể hiện rõ trong sự kết hợp giữa tư tưởng và thực 
tiễn, thể hiện rõ trong chủ nghĩa thực dụng ấy. 

Cần phải nói thêm rằng: bỏ qua hay đánh giá không đúng 
các quan điểm của ông hoặc chỉ xem xét các tác phẩm của 
ông một cách hính thức, những kẻ giáo điều ở phương Đông 
cũng như nhiều nhà nghiên cứu Stalin ở phương Tây không 


thể nhận chân được bản chất của ông ta cũng như các điều 
kiện đã đưa ông ta đến quyền lực. 

Cần phải nhấn mạnh một lần nữa, chủ nghĩa cộng sản kiểu 
Stalin, các quan điểm của Stalin không bao giờ xuất hiện - 
dường như chúng hoàn toàn không tồn tại - một cách tách 
biệt với các nhu cầu của xã hội Liên Xô, của nhà nước Liên 
Xô sau cách mạng. Đấy là chủ nghĩa Marx của một đảng có 
nhu cầu sống còn là phải trở thành quyền lực, thành lực 
lượng "lãnh đạo" quốc gia. Trotsky gọi Stalin kẻ bất tài vĩ đại 
nhất của Đảng. Bukharin chế giễu Stalin và nói rằng ông ta 
bị ám ảnh bởi dục vọng viển vông là trở thành một nhà lí 
luận. Nhưng đấy chỉ là những câu nói bóng bẩy, những ý 
kiến mang tính phe phái không phù hợp với thực tế. Đúng là 
Stalin không tư duy lí luận theo đúng nghĩa của từ này. Đấy 
chỉ là những bài phân tích, không phải là những luận thuyết 
khoa học. Nhưng để gắn kết tư tưởng với nhu cầu của Đảng, 
đúng hơn là nhu cầu của bộ máy quan liêu của Đảng, thì 
những suy luận của Stalin lại có giá trị hơn tất cả những 
người chống đối ông. Không phải vô tình mà bộ máy quan 
liêu của Đảng đứng về phía Stalin, cũng như không phải vô 
tình mà những màn độc thoại tràng giang đại hải, ngày nay 
có thể coi là điên rồ, của Hitler lại có thể lôi cuốn và ném 
hàng triệu người Đức "có lí trí" vào cuộc chiến tranh, vào 
chỗ chết. Stalin chiến thắng không phải vì ông ta "xuyên 
tạc" chủ nghĩa Marx mà chính vì ông ta biến chủ nghĩa Marx 
thành hiện thực... Trong khi Trotsky đưa ra hết dự án này 
đến dự án khác về cách mạng thế giới, còn Bukharin lại đi 
sâu vào những tiểu tiết và khả năng mang tính giáo điều 


của việc tư bản hoá các nước thuộc địa, thì Stalin, trong các 
tài liệu giải thích những "nhiệm vụ cấp bách" lại đồng nhất 
sự tồn tại và đặc quyền đặc lợi của bộ máy quan liêu vừa 
xuất hiện và đã thoái hoá của đảng với quá trình công 
nghiệp hoá và tăng cường sức mạnh của nước Nga. 

Trong khi làm như thế, Stalin, một chính khách bẩm sinh và 
một nhà quản lí khéo léo đã chiếm đoạt những tư tưởng của 
người khác và khoác cho chúng hình thức thực tiễn. Thí dụ, 
bước đột phá nổi tiếng nhất của Stalin là "xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trong một nước" (Liên Xô) được Bukharin khơi 
mào và phát triển từ trước, mà lại phát triển trong cuộc đấu 
tranh chống Trotsky... Trong văn chương, người ta gọi đấy là 
đạo văn, nhưng trong chính trị thì lại được coi là lợi dụng 
hoàn cảnh. 

Khi Stalin còn sống không ai nói rằng ông ta không phải 
người mác-xít. Không một người có lí trí nào làm thế hôm 
nay. Bất đồng chỉ xảy ra khi người ta đánh giá trình độ lí 
luận của ông cũng như sự nhất quán của ông với tư cách là 
người kế tục sự nghiệp của Lenin mà thôi. 


Milovan Djilas 
Nói chuyện với Stalin 
Dịch giả: Phạm Minh Ngọc 
2. 


Trên đây, khi bàn về giá trị của Stalin, tôi đã trình bày những 
gì tôi cho là quan trọng nhất. 

Nhưng tôi cho rằng mọi cuộc tranh luận xem ai là người kế 
tục của ai và kế tục đến mức độ nào đều là những cuộc 
tranh luận hời hợt và không có ý nghĩa. Người kế tục nhất 
quán và trung thành nhất chỉ có thể là kẻ không có tài quan 
sát và không có sức sáng tạo. Ở đây ta đang nói về chính 
trị, nơi mà huyền thoại là hiện tượng bình thường và luôn 
luôn hiện diện, trong trường hợp cụ thể này là bàn về việc 
bác bỏ quan điểm giáo điều, mị dân đối với di sản của Lenin. 
Vì chỉ căn cứ trên những lời trích dẫn thì ta có thể chứng 
minh tất cả những người có thể kế tục sự nghiệp của Lenin 
đều trung thành với ông và cũng đều không trung thành với 
ông. Chúng ta chỉ có thể tiệm cận với chân lí bằng cách so 
sánh những khát vọng của Lenin với những điều Stalin đã 
làm và những điều mà những người chống đối Stalin định 
làm. 

Chúng ta cũng không thể không phân tích cái gọi là di chúc 
của Lenin vì nó đã và sẽ còn đóng vai trò quan trọng không 
chỉ trong các cuộc thảo luận mang tính giáo điều mà đặc 
biệt là trong các cuộc thảo luận mang tính bài Xô nữa. 

"Di chúc" của Lenin thực ra là một bức thư do ông đọc sau 


khi bị đột quị dẫn đến liệt chân phải và tay phải vào đêm 
ngày 22 tháng 12 năm 1922. Ngày hôm sau, 23 tháng 12, 
bác sĩ cho phép ông đọc bốn phút mỗi ngày, ông tiếp tục 
đọc vào ngày 25 và kết thúc vào ngày 26 tháng 12 năm đó. 
Một phần bức thư, trong đó, Lenin đề nghị đại hội nâng số 
ủy viên Ban chấp hành trung ương lên từ 50 đến 100 người 
và ủng hộ Trotsky về vấn đề Kế hoạch nhà nước, đã được 
chuyển ngay cho Stalin vì lúc đó, Stalin là Tổng bí thư của 
Đảng. Có lẽ Stalin ngờ rằng Lenin đang xích gần lại với 
Trotsky nên đã gọi điện và mắng mỏ vợ Lenin là Krupskaya 
một cách thậm tệ, lấy cớ rằng bà đã không làm theo khuyến 
cáo của các bác sĩ, lại còn cho phép thảo luận các vấn đề 
chính trị, đe doạ tính mạng của đồng chí Lenin. Không biết 
Krupskaya có phàn nàn với Lenin không, chuyện này có thể 
đã xảy ra: thư ghi ngày 25 tháng 12 có đoạn: "Đồng chí 
Stalin, sau khi trở thành Tổng bí thư, đã tập trung vào tay 
mình quyền lực vô cùng to lớn", và sau đó 10 ngày, ngày 4 
tháng giêng năm 1923 đã có thêm nhận xét sau: 

"Stalin là người quá thô lỗ, nhược điểm này có thể chấp 
nhận được trong môi trường và giao tiếp giữa những người 
cộng sản chúng ta, sẽ trở thành không chấp nhận được 
trong chức vụ Tổng bí thư. Vì vậy tôi đề nghị các đồng chí 
nghĩ cách đưa Stalin khỏi vị trí đó và cử người khác lên thay, 
người này về mọi mặt chỉ cần trội hơn Stalin ở một điểm (tôi 
nghĩ đoạn này nên được viết như sau: "không khác gì Stalin 
ngoài việc trội hơn một điểm" - M. Dj.), mà cụ thể là khoan 
dung hơn, trung thành hơn, nhã nhặn và chu đáo hơn đối với 
đồng chí, ít thất thường hơn v.v. Điều này có thể được coi là 


nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng tôi nghĩ rằng để tránh việc 
chia rễ và từ quan điểm tôi đã viết về quan hệ giữa Stalin và 
Trotsky ở trên thì đây không phải là nhỏ nhặt hay điều nhỏ 
nhặt này có thể có ý ngĩa quyết định" 

Điều đập ngay vào mắt là "di chúc" thiếu sự sắc sảo và 
chính xác vốn có của Lenin: nó vừa không dứt khoát vừa 
nước đôi, đặc biệt là ở những chỗ cực kì quan trọng. Rõ ràng 
là Lenin biết vụ va chạm giữa Stalin và Trotsky và đã dự 
đoán được ý nghĩa của nó. Nhưng trong lần đọc đầu tiên, 
ông đã tránh nói thẳng như thế và chỉ đề nghị sửa chữa 
bằng cách tăng số lượng ủy viên Ban chấp hành trung ương 
lên từ 50 đến 100 người (lúc đó chỉ có 27 người) "... để tăng 
thêm uy tín cho Ban chấp hành trung ương và để cải thiện 
công tác của bộ máy của chúng ta và vì... tương lai của 
Đảng" (có lẽ nên viết: "vì vận mệnh của chính Đảng ta" - M. 
DJ.) 

Thật không thể nào hiểu nổi một người sáng suốt và có kinh 
nghiệm chính trị như thế, một người đã xoay vần Đảng cho 
đến khi nó có diện mạo theo đúng ý mình như thế, một 
người đã từng dẫn dắt cuộc cách mạng vĩ đại nhất và đứng 
đầu một nhà nước khổng lồ như thế, một người đã nếm trải 
cảm giác say sưa "với lịch sử" và quyền lực, lại có thể coi 
việc tăng số lượng ủy viên Ban chấp hành trung ương gần 
như một mặc khải, một thần dược có thể cứu được "tương lai 
của Đảng"! Chuyện gì đã xảy ra với Lenin vậy? Chẳng lẽ trí 
tuệ của ông lại suy giảm đến mức như thế, bởi vì trước đây, 
ông luôn coi nguyên tắc và lực lượng là vấn đế chủ yếu thì 
nay lại quay ra coi các con số là có giá trị? Chẳng lẽ ông đã 


quên phép biện chứng, đã quên tính tất yếu của các mâu 
thuẫn trong mỗi hiện tượng? Lenin có hiểu bản chất cuộc 
tranh luận giữa Stalin và Trotsky hay không? Có vẻ như đây 
là lần đầu tiên Lenin cảm thấy sợ sự tan rã của cái Đảng mà 
ông đã tạo ra hình thức và chỉ ra mục đích của nó. 

Cũng không thể hiểu tại sao trong lần đọc vào ngày 24 
tháng 12, Lenin mới nhắc đến Stalin và Trotsky cũng như 
khả năng xảy ra bất đồng giữa họ với nhau. Dường như đêm 
đó, ông đã nghĩ lại và đánh bạo thú nhận một việc quan 
trọng: 

"Đảng ta", ông đọc ngày 24 tháng 12, "dựa vào hai giai cấp 
vì vậy có khả năng xảy ra bất ổn và nhất định dẫn đến suy 
sụp nếu giữa hai giai cấp này không có sự đồng thuận". 

Chỗ này được trình bày rất không rành mạch, bỏ qua 
"chuyên chính vô sản", Lenin dường như sợ rằng "liên minh" 
công nông sẽ tan vỡ. Nhưng điều này chẳng có liên hệ gì với 
phần tiếp theo: 

"Tôi muốn nói đến sự ổn định như là sự đảm bảo để không 
rơi vào phân liệt trong thời gian trước mắt và có ý định phân 
tích một số ý kiến về phẩm chất cá nhân. Tôi nghĩ rằng vấn 
đề quan trọng nhất của sự ổn định là những ủy viên trung 
ương như Stalin và Trotsky. Quan hệ giữa họ với nhau, theo 
tôi, đóng góp đến quá nửa nguy cơ phân liệt, một sự phân 
liệt có thể tránh được và cách tránh, theo tôi, là nâng số ủy 
viên Ban chấp hành trung ương lên 50, lên 100 người (sức 
quyến rũ của các con số vẫn chưa rời bỏ Lenin! - M. Dj.). 
Đồng chí Stalin, sau khi trở thành Tổng bí thư, đã tập trung 
vào tay mình quyền lực vô cùng to lớn và tôi không tin là 


đồng chí ấy luôn biết sử dụng quyền này một cách thận 
trọng đúng mức. Mặt khác, cuộc đấu tranh chống lại Ban 
chấp hành trung ương liên quan đến vấn đề về Dân ủy giao 
thông vận tải đã chứng tỏ đồng chí Trotsky là người có khả 
năng xuất chúng. Đồng chí là người có năng lực nhất trong 
Ban chấp hành trung ương hiện nay, nhưng lại quá tự tin và 
quá say sưa với khía cạnh hành chính của vấn đề" 

Lenin, trước lúc lâm chung không hề nghĩ đến việc tìm hiểu 
xem tại sao lại có thể xảy ra cái chuyện là dưới chính quyền 
Xô viết, một chính quyền "triệu lần dân chủ hơn nước cộng 
hoà tư bản dân chủ nhất" , mà một người lại có thể "tập 
trung vào tay mình quyền lực vô cùng to lớn". Rõ ràng là 
ông không chỉ lo cho Đảng, mà còn lo cho quyền lực của 
chính mình, một quyền lực còn to lớn hơn nhiều lần quyền 
lực của Tổng bí thư Stalin. Như vậy, ở Lenin cũng có cái 
"nhược điểm rất con người" mà ai cũng biết, nhược điểm 
này càng rõ khi "vai trò lịch sử" của người ấy càng cao, đấy 
là sự đánh đồng tư tưởng với quyền lực, và đánh đồng 
quyền lực với cá nhân mình. 

Nhưng điều đó có thể đưa chúng ta đi quá xa câu hỏi: Lenin 
coi ai là người kế tục sự nghiệp của mình? Rõ ràng là không 
phải Stalin, cũng chẳng phải Trotsky; Stalin thì quá thô lỗ, 
còn Trotsky thì chỉ là một nhà quản lí tự cao tự đại. Không ai 
trong số các ủy viên lỗi lạc khác của Ban chấp hành trung 
ương được Lenin coi là người kế tục sự nghiệp của mình. 

"Tôi sẽ không đi sâu phân tích phẩm chất cá nhân của các 
đồng chí khác trong Ban chấp hành trung ương nữa. Chỉ xin 
nhắc lại rằng sự kiện tháng mười của Dinoviev và Kamenev 


không phải là vô tình (đây là nói về việc họ chống lại cuộc 
đảo chính hay vẫn thường gọi là Cách mạng tháng Mười - M. 
Dj.), nhưng sự kiện này cũng khó có thể coi là lỗi của cá 
nhân "họ", so với tỉnh thần phi-bolshevik của Trotsky". 
(Trotsky cho đến tận năm 1917 vẫn thuộc phái chống lại 
phái bolshevik của Lenin - M. DJ.) 

Xin lưu ý đến cách đặt vấn đề và thái độ: Vì sao Lenin lại nói 
đến "sự kiện tháng Mười của Zinoviev và Kamenev", nhấn 
mạnh rằng đấy "không phải là vô tình", mặc dù không nên 
kết án họ? Tại sao ông lại nhấn mạnh "tinh thần phi- 
bolshevik của Trotsky"? Khi vấn đề liên quan đến quyền lực 
thì nhắc lại "khuyết điểm đã được tha thứ" dù sao cũng 
không thừa... 

Lenin còn nhắc đến hai ủy viên trẻ hơn của Ban chấp hành 
trung ương, cũng theo cách đó, ca ngợi ở nửa câu đầu để rồi 
phê phán ở nửa câu sau: 

"..., Bukharin không chỉ là nhà lí luận có giá trị nhất và lớn 
nhất của Đảng, đồng chí còn được coi là người con tin yêu 
nhất của Đảng nữa, nhưng những quan điểm lí thuyết của 
đồng chí có thể được coi là không hoàn toàn mác-xít vì có 
cái gì đó xa rời thực tế (đồng chí không bao giờ học và tôi 
nghĩ không bao giờ hiểu được hoàn toàn biện chứng pháp). 
... Piatakov là một người có ý chí xuất chúng và có khả năng 
xuất chúng nhưng cũng quá ham mê quản lí và khía cạnh 
quản lí nên khó có thể tin cậy trong những công việc chính 
trị quan trọng." 

Ngoài ra, cần phải nói thêm rằng đại hội XII diễn ra vào 
tháng 4 năm 1923 đã tăng số lượng uỷ viên trung ương lên 


thành 40, còn đại hội XII vào tháng 5 năm 1924, nghĩa là 
sau khi Lenin chết, tăng lên thành 53. Tại đại hội XII, người 
ta đã mang "di chúc" của Lenin ra đọc nhưng thống nhất là 
không công bố. Hơn nữa, Trotsky hoàn toàn phủ nhận việc 
tồn tại một "di chúc" như thế, đấy là nói khi ông ta còn là 
đảng viên, còn Stalin không giấu giếm việc "di chúc" có nói 
đến ông, dĩ nhiên là cho đến khi ông ta có quyền kiểm duyệt 
cả Lenin nữa. 

"Di chúc" của Lenin đáng được phân tích một cách toàn diện 
trên tất cả các khía cạnh. Nhưng từ những đoạn vừa dẫn, đã 
có thể thấy rằng Lenin không chuyển giao quyền lực cho ai 
và chỉ có Stalin là không có khuyết điểm về chính trị mà chỉ 
có khuyết điểm mang tính cách cá nhân. Điều đó hoàn toàn 
phù hợp với các sự kiện lịch sử: chỉ một mình Stalin là luôn 
đứng về phía bolshevik, đứng về phía Lenin mà thôi. Stalin 
có đây đủ lí do để khoe tại Hội nghị trung ương ngày 23 
tháng 12 năm 1927: "Điều đặc biệt là trong "di chúc" không 
có nhận xét nào về sai lầm của Stalin cả. "Di chúc" chỉ nói 
đến sự thô lỗ của Stalin mà thôi. Nhưng thô lỗ không phải và 
không thể là khuyết điểm của đường lối chính trị hay quan 
điểm của Stalin." 

Sự nghiệp của Lenin trên thực tế đã được tiếp tục như thế 
nào? Ai là người tiếp tục sự nghiệp đó? 

Trong tác phẩm Cuộc đời Lenin, Luis Fisher đã đi đến kết 
luận rằng cuộc tranh chấp giữa Trotsky và Stalin sẽ không có 
kết cục đen tối như thế và Liên Xô không rơi vào một cuộc 
đàn áp toàn triệt như thế nếu Lenin sống thêm được chứng 
mười năm nữa. Có thể bênh vực quan điểm này một cách 


đầy thuyết phục, nó có ý nghĩa lí luận to lớn. Nhưng Lenin 
đã chết và sự nghiệp của Lenin phải được xem xét trên cơ sở 
thực tiễn, trên cơ sở cuộc xung đột giữa Stalin và Trotsky, 
xung đột giữa Stalin và phe đối lập, trên cơ sở cuộc đàn áp 
của Stalin, trên cơ sở của cơ cấu chính trị và xã hội hình 
thành dưới thời Stalin. 

Ở đây, dĩ nhiên cũng không tránh khỏi những cách giải thích 
khác nhau đơn giản là vì thời Stalin của Liên Xô và của 
phong trào cộng sản quốc tế vẫn còn là hiện tượng sống 
động cho đến tận hôm nay, biết bao thế lực và tư tưởng thù 
địch vẫn đang tranh chấp xung quanh hiện tượng đó. 

Nhưng ngay cả có bỏ đi cái quan niệm rằng nước Nga lạc 
hậu như thế và hệ tư tưởng toàn trị như thế chỉ có thể khởi 
động bằng một sự ép buộc hành chính mang tính toàn trị thì 
tôi nghĩ rằng người kế tục sự nghiệp của Lenin nhất quán 
nhất vẫn là Stalin. Kết luận này không mâu thuẫn với ngay 
cả giả thuyết rằng Stalin có thể đã giết chính Lenin. Bản 
chất của học thuyết của Lenin đưa ta đến kết luận như thế: 
khác với tất cả những người cổ súy cho một xã hội lí tưởng, 
kể cả Marx, Lenin đã tranh đấu cho một chính quyền toàn 
trị, chính quyền này sẽ xây dựng xã hội lí tưởng đó, ông đã 
thiết lập được chính quyền như vậy rồi. Giống như Marx, 
Lenin gọi đó là chuyên chính vô sản. Nhưng Marx nghĩ rằng 
chuyên chính vô sản là sự kiểm soát và áp lực của quần 
chúng công nhân thì đối với Lenin chuyên chính vô sản lại 
được thực hiện thông qua "đội tiên phong của giai cấp vô 
sản”, nghĩa là thông qua đảng. 

Có thể lên án Stalin về mọi việc ông ta đã làm, trừ một việc 


sau đây: ông ta đã không phản bội lại chính quyền do Lenin 
xây dựng lên. Khrushchev đã không hiểu điều đó, ông ta 
không thể hiểu và không dám hiểu. Ông ta tuyên bố chính 
quyền của Stalin là "sai lầm", là xa rời quan điểm của Lenin, 
xa rời chủ nghĩa Lenin. Chính vì thế, ông không được lòng 
giới trí thức và nhân dân nhưng lại phá hỏng quan hệ với bộ 
máy quan liêu của Đảng, đối với nó, cũng như đối với mọi tổ 
chức xã hội, lịch sử của nó chính là một phần cuộc sống của 
nó. George Kennan nhận xét: sau năm 1945, chính quyền 
Đức không phủ nhận các tội ác của bè lũ phát xít, mặc dù 
các biện pháp trừng phạt không tương xứng với tội ác do 
chúng gây ra. Ở đấy có sự gián đoạn của quyền lực. Trong 
khi đó, ở Liên Xô, Khrushchev nói rằng ông ta đang tiếp tục 
sự nghiệp của cái Đảng ấy, viết tiếp chính cái lịch sử ấy. 
Chính quyền do Lenin sáng lập, với một số thay đổi không 
đáng kể về phương tiện, tiếp tục tồn tại dưới trào Stalin. Và 
không chỉ chính quyền. Nhưng cốt yếu nhất chính là chính 
quyền. Cái chính quyền đó, với một chút thay đổi về diện 
mạo, tiếp tục tồn tại cho đến tận hôm nay 


Milovan Djilas 
Nói chuyện với Stalin 
Dịch giả: Phạm Minh Ngọc 
3. 


Tất cả những đảng viên đối lập với Stalin, dù ít dù nhiều, 
đều hoạt động một cách thiếu thực tế. Trotsky thì bị ám ảnh 
bởi cuộc cách mạng, mà nhất định phải là cách mạng thế 
giới mới nghe. Bukharin thì chỉ nghĩ đến kinh tế, cơ sở của 
tất cả mọi thứ trên thế gian này. Họ nuối tiếc "tình đồng chí" 
của một thời quá vãng và tiếp tục thiết kế tương lai "lí 
tưởng". Trong khi đó, Stalin, đi theo Lenin, dần dần hiểu ra 
rằng nếu không thay đổi ý nghĩa và vai trò của Đảng thì sẽ 
không thể nào bảo vệ được chế độ mới. Trong giai đoạn cách 
mạng, Đảng giữ thế thượng phong so với chính quyền. Sự 
thay đổi đã diễn ra theo đúng lí luận của Lenin, nhà nước là 
công cụ đàn áp của giai cấp này đối với giai cấp khác, bây 
giờ, chính quyền, nghĩa là cảnh sát mật và các cơ quan của 
nó, đã giành được thế thượng phong. 

Tất nhiên, mọi sự đều diễn ra một cách chậm chạp, bề ngoài 
"Đảng vẫn giữ vai trò chủ đạo", nghĩa là diễn ra dưới những 
khẩu hiệu và nhận thức tư tưởng cũ. Nếu ta nhớ rằng chính 
quyền bao giờ cũng mang trong mình nó đặc quyền đặc lợi 
và "vai trò trong lịch sử" thì ra sẽ thấy rằng ngay từ khi 
Đảng vừa giành được chính quyền đã xuất hiện những kẻ 
tham quyền cố vị: không phải Stalin phát minh ra bộ máy 
quan liêu Đảng trị mà chính bộ máy này đã phát hiện ra 


ông, người có đủ bản lĩnh để làm lãnh tụ cho nó. 

Chính vì hiểu rõ được thực tế lúc đó và triển vọng phát triển 
của tình hình nên Stalin đã gây được bất ngờ và đánh bại 
các đối thủ. Lòng trung thành của họ đối với Đảng đã trở 
thành sở đoản, còn đối với Stalin lại là phương tiện chủ yếu: 
"việc giải giáp hoàn toàn vũ khí" trước Đảng phải được 
khẳng định bằng những lời thú nhận tội lỗi kinh tởm nhất 
như phản bội, phá hoại, giết người. Hiện nay, người ta đã 
biết rằng các huấn luyện viên Liên Xô tại các phiên toà xét 
xử Slansky ở Tiệp Khắc và Rajk ở Hungaria, và có thể cả 
những vụ khác, đã chia sẻ kinh nghiệm cho đàn em ở các 
nước Đông Âu cả "kinh nghiệm tư tưởng" này. Tất nhiên, 
không thể làm việc này mà không có các phòng tra tấn và 
những tên đao phủ, giống như các phiên toà thời trung cổ 
xét xử những kẻ ngoại đạo và phù thuỷ, chỉ có phương tiện 
và lí do là mới mà thôi. 

Stalin không tiêu diệt Đảng; ông ta chỉ cải tạo nó, "làm trong 
sạch nó" và biến nó thành công cụ của những điều kiện thực 
tiễn. Giống như viên đại pháp quan trong tác phẩm Anh em 
nhà Karamazoyv, Stalin hiểu rằng muốn cứu thể chế, cứu chế 
độ Xô viết và các tổ chức cộng sản thì phải giết Chúa, nghĩa 
là giết tình đồng chí và làm cho Đảng không còn là tổ chức 
của những người bình đẳng, bình quyền nữa. Không chỉ bộ 
máy chính trị quan liêu mà hầu hết những người cộng sản 
toàn thế giới đã ngoan ngoãn đi theo ông ta vì hoàn cảnh đã 
buộc họ phải gắn kết sự tồn tại của mình với nhà nước Liên 
Xô, đồng nhất mình với nhà nước đó... Làm sao có thể giải 
thích khác được khi ta thấy những đầu óc thông tuệ như 


Toliatty hay những nhân vật anh hùng như Dimitrov không 
những "không nhận ra" sự lừa dối vụng về của Stalin mà còn 
nghiêng mình trước những vụ đàn áp tàn bạo của ông ta? 
Các "chiến công" không chỉ nâng cao uy tín của Stalin mà 
chính ông ta cũng đã say men của nó: quyền lực, tư tưởng 
và Stalin đã hoà làm một... Dường như tinh thần tuyệt đối 
của Hegel, khi biến thành hiện thực, đã tìm được hai khuôn 
mặt của chính mình: duy vật - thần bí ở Stalin và thần bí - 
trực giác ở Hitler. 


Milovan Djilas 
Nói chuyện với Stalin 
Dịch giả: Phạm Minh Ngọc 
A. 


Ngay sau khi Lenin mất được ba tháng, Stalin đã đưa ra tác 
phẩm viết về "chủ nghĩa Lenin" (trong bài giảng "Về những 
nguyên lí của chủ nghĩa Lenin" vào tháng 4 năm 1924). Đây 
là sự thô thiển hoá nhưng đồng thời cũng là sự xác lập một 
giáo điều, giống như Engels đã hệ thống hoá một cách giáo 
điều tư tưởng của Marx trong tác phẩm Chống Dủhring. Dĩ 
nhiên là Stalin làm việc đó một cách vội vã hay vô tình. Từ 
lâu, ông ta đã hiểu rõ bản chất của chủ nghĩa Lenin và biến 
nó thành ngọn cờ của mình. Các quan điểm và hành động 
của ông đã giữ thế thượng phong ở Liên Xô và các phong 
trào cộng sản quốc tế. Đối với ông ta, một loạt chiến thắng 
vừa giành được chính là điều "khẳng định" tính ưu việt của 
các phương châm “của chúng ta", thực ra là của chính ông. 

Tôi nghĩ rằng chính vì thế mà trong mắt ông ta, học thuyết 
của Marx đã mất dần ý nghĩa, mặc dù ông vẫn trung thành 
với bản chất của nó, nghĩa là vẫn trung thành với chủ nghĩa 
duy vật, như là "cơ sở" để nghiên cứu thế giới và xây dựng 
xã hội lí tưởng, xã hội cộng sản chủ nghĩa. Những cơn thịnh 
nộ bất ngờ và tàn bạo đối với địch thủ không làm cho ông 
mất khả năng nghiên cứu một vấn đề hay nghiên cứu đối 
thủ một cách thận trọng và tỉnh táo, trong nhiều tháng, 
thậm chí nhiều năm. Ông đã tiếp cận với các hệ tư tưởng 


cũng theo cách như thế: có thể ông đã nhận ra những khiếm 
khuyết của Marx và Engels ngay từ khi trình bày "chủ nghĩa 
Lenin", nghĩa là ngay sau khi Lenin mất. Cuộc chiến tranh 
chống phát xít có thể là giai đoạn bước ngoặt: cuộc tấn công 
của dân tộc đã sinh ra Marx và Engels vào đất nước duy 
nhất mà tư tưởng của họ đã giành được thắng lợi hoàn toàn 
chắc chắn phải làm Stalin choáng váng. 

Stalin đã làm cho hoạt động của phong trào cộng sản quốc 
tế phụ thuộc vào Đảng cộng sản Liên Xô. Chiến tranh và kết 
quả của nó dường như càng khẳng định một điều rằng chính 
quyền cộng sản chỉ có thể tồn tại ở những vùng ảnh hưởng 
của nhà nước Liên Xô mà thôi. Ông đã tạo ra bộ máy quan 
liêu chính trị và khuyến khích chủ nghĩa dân tộc Nga và cho 
rằng chỉ có làm như thế mới có thể bảo tồn được cuộc cách 
mạng Nga và chủ nghĩa cộng sản. Ông bắt đầu phủ nhận ý 
nghĩa của học thuyết của von Clausewitz, một lí thuyết gia 
quân sự nổi tiếng, ngay sau khi chiến tranh vừa kết thúc, 
mặc dù Lenin đánh giá rất cao ông này. Stalin làm như thế 
không phải vì đã có một lí thuyết gia tốt hơn mà chỉ vì von 
Clausewitz là người Đức, đại diện của một dân tộc mà quân 
đội của họ vừa bị Hồng quân đánh tan trong một cuộc chiến 
tranh có thể là vĩ đại nhất trong lịch sử của nước Nga. 

Dĩ nhiên là Stalin không bao giờ phát biểu công khai thái độ 
của mình về Marx và Engels. Điều đó sẽ làm cho những kẻ 
trung thành hoang mang, sự nghiệp và quyền lực của ông 
có thể bị đe doạ. Ông nhận thức rõ rằng ông đã chiến thắng 
vì ông là người phát triển một cách kiên định nhất các hình 
thức tổ chức, có thể kết hợp lí luận và hành động, nhận thức 


với thực tiễn. 

Stalin chẳng hề bận tâm liệu ông ta có xuyên tạc một 
nguyên lí nào đó của chủ nghĩa Marx hay không. Chẳng phải 
chính những nhà mác-xít vĩ đại, mà trước hết là Lenin, từng 
nhấn mạnh rằng chủ nghĩa Marx là "kim chỉ nam cho hành 
động" chứ không phải là một tập hợp các giáo lí và thực tiễn 
là tiêu chuẩn của chân lí đấy ư? 

Nhưng vấn đề ở đây vừa rộng, vừa phức tạp hơn nhiều. Mọi 
chế độ, đặc biệt là chế độ chuyên chế, đều cố gắng đạt đến 
tình trạng ổn định. Học thuyết mác-xít, vốn đã mang tính 
giáo điều, không thể không đông cứng trong tình trạng giáo 
điều một khi nó được tuyên xưng là hệ tư tưởng chính thống, 
hệ tư tưởng của quốc gia và và của toàn xã hội. Vì nhà nước 
và tầng lớp cầm quyền sẽ tan rã nếu họ thay đổi diện mạo 
mỗi ngày, chưa nói đến thay đổi lí tưởng. Họ phải sống, 
trong khi tranh đấu và lao động, họ phải thích nghi với hoàn 
cảnh cả trong nước và quốc tế đang thay đổi từng ngày. 
Điều đó buộc các lãnh tụ phải "xa rời" lí tưởng, nhưng phải 
làm sao vẫn giữ được, và nếu có điều kiện thì thổi phồng 
thêm vai trò của mình trước mắt các đồ đệ và toàn thể nhân 
dân. Tính hoàn chỉnh, nghĩa là "tính khoa học" của chủ 
nghĩa Marx, việc bế quan toả cảng của xã hội và tính toàn 
triệt của chính quyền đã buộc Stalin phải tiêu diệt một cách 
không khoan nhượng tất cả những kẻ dị giáo về tư tưởng 
bằng những biện pháp dã man nhất, còn cuộc sống đã buộc 
ông ta phải "phản bội", tức là thay đổi những nguyên lí 
"thiêng liêng" nhất của hệ tư tưởng. Stalin luôn luôn bảo vệ 
hệ tư tưởng với tỉnh thần cảnh giác cao, nhưng đấy chỉ là 


phương tiện của quyền lực, phương tiện củng cố nước Nga 
và uy tín của mình mà thôi. Dĩ nhiên là vì vậy mà các viên 
chức quan liêu, những kẻ tự coi họ là nước Nga và nhân dân 
Nga, đến tận hôm nay, vẫn còn tiếp tục bài ca muôn thuở 
rằng mặc dù có những "sai lầm" nhưng Stalin đã "có nhiều 
công trạng đối với nước Nga". Cũng dễ hiểu là dưới thời 
Stalin, dối trá và bạo lực đã được đưa vào hàng những 
nguyên lí cao cả nhất... Có thể chính Stalin cũng cho rằng 
dối trá và bạo lực chính là sự phủ định mang tính biện 
chứng, nhờ đó, nước Nga và toàn thể loài người cuối cùng sẽ 
đi đến chân lí tuyệt đối, hạnh phúc tuyệt đối? 

Stalin đã đưa tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản đến những 
giới hạn cuối cùng, từ đây, tư tưởng ấy và xã hội "của nó" 
bắt đầu quá trình thoái hoá. Ông ta còn chưa kịp tiêu diệt 
hết những kẻ thù trong nước để có thể tuyên bố rằng đã xây 
dựng xong chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, chiến tranh còn chưa 
chấm dứt thì ở Liên Xô, cũng như trong phong trào cộng sản 
quốc tế, đã bắt đầu xuất hiện những trào lưu mới. Dù sao 
chăng nữa, khi Stalin nói đến ý nghĩa quyết định của "tư 
tưởng", thì ông cũng nói như các nhà chính trị khác: nếu tư 
tưởng của chúng ta phản ánh được xu hướng vận động của 
xã hội, nếu chúng ta có thể dùng nó để tuyên truyền sao 
cho quần chúng biết tự tổ chức một cách phù hợp thì nghĩa 
là chúng ta đã đi đúng hướng và sẽ chiến thắng. 

Stalin có một trí tuệ mẫn tiệp và kiên định hiếm có. Tôi vẫn 
nhớ là người ta không thể nào nói gì hoặc ngụ ý điều gì 
trước mặt ông mà ông không nhận ra ngay lập tức. Nếu nhớ 
thêm rằng ông đã gán cho tư tưởng ý nghĩa như thế nào, 


mặc dù đối với ông đấy chỉ là phương tiện, thì ta có thể rút 
ra kết luận rằng chính ông đã nhìn thấy sự bất toàn của chế 
độ xã hội được xây dựng dưới thời ông. Hiện nay, đã có thể 
tìm thấy nhiều bằng chứng như thế, đặc biệt là trong các tác 
phẩm của Svetlana, con gái của ông. Thí dụ, cô viết rằng khi 
biết người ta đã thành lập ở thành phố Kuibưshev một 
trường học đặc biệt dành riêng cho con em các cán bộ Đảng 
sơ tán từ Moskva tới, ông đã kêu lên: 

"Ối, chà chà!.. Ối, chà chà, thật là một đẳng cấp thối tha!" . 
Chính Trotsky, kẻ thù không đội trời chung với Stalin, cũng 
khẳng định rằng tại Liên Xô, dưới thời Stalin, đã hình thành 
đẳng cấp quan liêu. Những cuộc thanh trừng khủng khiếp, 
hàng triệu người bị bắn, bị giết chỉ khoét sâu thêm sự bất 
công và đòi hỏi những cuộc đàn áp, những vụ hành hạ và 
thanh toán mới. Những cuộc thanh trừng và trái tim sắt đá 
của Stalin đã phá tan chính gia đình ông ta. Cuối cùng, xung 
quanh ông ta, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và sự hoang vắng lạnh 
lùng: trước khi chết, ông ta đã dán lên các bức tường căn 
buồng của mình ảnh những đứa trẻ được cắt ra từ những tạp 
chí, còn cháu ruột mình thì ông ta không thèm nhìn nhận... 
Đây có thể là một bài học quan trọng cho những kẻ đầu óc 
giáo điều, những kẻ đặt "tất yếu của lịch sử" lên trên cuộc 
sống của con người, lên trên khát vọng của con người. Vì 
vậy, Stalin là một trong những người chiến thắng vĩ đại nhất 
trong lịch sử nhưng trên thực tế, lại là một cá nhân đã thua 
một trong những trận chiến tàn khốc nhất. Sau ông ta, 
không còn một giá trị vĩnh hằng, hiển nhiên nào có thể tồn 
tại được nữa. Chiến thắng của ông ta đã biến thành sự thất 


bại, cả trên bình diện cá nhân lẫn bình diện tư tưởng. 

Stalin là người như thế nào? Tại sao lại có thể diễn ra những 
việc như thế? 

Ở Stalin ta có thể tìm thấy những nét tính cách của tất cả 
những hôn quân bạo chúa trước ông như Neron, Caligula 
cho đến Ivan Bạo chúa, Robespierre và Hitler. Nhưng cũng 
như tất cả những người kia, Stalin là hiện tượng mới và độc 
đáo. Ông ta là người lão luyện nhất và cũng thành công 
nhất. Và mặc dù sự bạo ngược của ông ta mang tính toàn 
diện nhất và phản phúc nhất nhưng tôi cho rằng coi ông ta 
là một kẻ bạo ngược hoặc một tên tội phạm chẳng những là 
một sự đơn giản hoá mà còn là một sai lầm. Trong cuốn tiểu 
sử Stalin, Trotsky kể ông ta thích quan sát cảnh giết súc vật, 
còn Khrushchev thì nói rằng "những năm cuối đời, ông ta bị 
ám ảnh bởi cảm giác bị săn đuổi". Tôi không nắm được các 
dữ kiện để có thể khẳng định hay bác bỏ những thông tin 
trên. Căn cứ vào những điều đã biết, có thể nói, Stalin thích 
thú với việc ra lệnh tử hình những người chống đối mình. Tôi 
còn nhớ như in những biểu hiện bất ngờ xuất hiện trên nét 
mặt Stalin trong buổi thảo luận của đoàn đại biểu Bulgaria 
và Nam Tư với Stalin và các cộng sự của ông ta ngày 10 
tháng 2 năm 1948 ở Điện Kremli: đấy là một sự khoái cảm 
lạnh lùng và đen tối khi nhìn thấy các nạn nhân mà số phận 
đã bị định đoạt rồi. Tôi cũng đã từng thấy những biểu hiện 
như thế ở những nhà chính trị khác vào lúc họ đã "bẻ gãy 
kiếm" của những người đồng chí và chiến hữu "lâm lạc". 
Nhưng tất cả những điều đó, dù chúng có phù hợp với thực 
tế, cũng chưa đủ để nói rằng Stalin là một hiện tượng đặc 


biệt. Các tài liệu rất đáng ngờ do tờ Life công bố mấy năm 
trước, cho rằng Stalin là chỉ điểm của cảnh sát Sa hoàng, 
cũng như lời khẳng định của một nhà sử học Mỹ rằng Stalin 
đã không tiết lộ danh tính của chính mình, báo cho cảnh sát 
Sa hoàng tên tuổi những đảng viên melshevik hoặc những 
nhà hoạt động chính trị không phải bolshevik khác khiến 
cho những nhân vật này bắt giam.,cũng không giúp làm rõ 
được bản chất con người Stalin. 

Stalin là hiện tượng cực kì phức tạp, có quan hệ không chỉ 
với phong trào cộng sản mà với cả sức mạnh bên trong và 
bên ngoài của nhà nước Liên Xô lúc đó. Ở đây nảy sinh 
những vấn đề như quan hệ giữa tư tưởng và con người, quan 
hệ giữa lãnh tụ và phong trào, vai trò của bạo lực trong xã 
hội, ý nghĩa của những huyền thoại trong đời sống con 
người, điều kiện để con người và các dân tộc xích gần lại 
gần nhau. Stalin đã thuộc về quá khứ, còn việc thảo luận về 
những vấn đề nêu trên chỉ mới bắt đầu trong thời gian gần 
đây mà thôi. 

Xin nói thêm, theo tôi, Stalin là một người năng động, hăng 
say, bồng bột nhưng cũng rất có tổ chức và tự kiềm chế. 
Nếu không thế, liệu ông có thể chỉ huy một nhà nước hiện 
đại to lớn đến như thế và có thể lãnh đạo những chiến dịch 
phức tạp và khủng khiếp như thế hay không? 

Vì vậy, tôi nghĩ rằng những khái niệm như tên tội phạm, 
thằng điên và những điều tương tự khác chỉ là những khái 
niệm hão huyền và có ít ý nghĩa khi tranh luận về một chính 
khách nào đó. Cũng cần tránh sai lầm sau: trong đời sống 
thực tế, không thể có một nền chính trị hoàn toàn thoát khỏi 


được cái gọi là những dục vọng và động cơ thấp hèn. Chính 
trị là toàn bộ các hoài bão của con người, nó cũng không thể 
thoát khỏi được những phần tử tội phạm và điên rồ. Vì vậy, 
thật khó, nếu không nói là không thể, xác định được ranh 
giới giữa tội ác và bạo lực chính trị. Mỗi khi xuất hiện một 
hôn quân bạo chúa mới là các nhà tư tưởng lại buộc phải 
tiến hành những cuộc nghiên cứu, phân tích và rút ra những 
khái quát mới. 

Nhưng nếu ta nhận rằng ranh giới này nằm giữa lí trí và tình 
cảm, giữa chủ quan và tất yếu thì Stalin là một trong những 
kẻ cưỡng bức lịch sử tàn bạo nhất, ngay cả khi ta không coi 
ông ta là một kẻ tội đồ và một người điên. Vì ngay cả khi 
cho rằng, thí dụ, tập thể hoá là cần thiết trong những điều 
kiện nào đó, thì rõ ràng là vẫn có thể thực hiện việc ấy mà 
không cần giết nhiều "địa chủ" đến như vậy. Thế mà hiện 
nay, vẫn có những kẻ giáo điều phản đối rằng: Stalin say 
sưa với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, việc Trotsky 
kết án ông ta là cơ hội chủ nghĩa đã có ảnh hưởng, đất nước 
bị đe doạ bởi hoạ phát xít xâm lăng và chúng có thể được 
"kẻ thù giai cấp" ủng hộ. Nhưng họ sẽ nói gì về những phiên 
toà bịa đặt và những vụ thanh trừng đẫm máu chống lại 
phong trào "đối lập" trong đảng, một phong trào không hề 
đe doạ gì sự tồn vong của chế độ ? Ngược lại, sự yếu đuối và 
tình trạng lúng túng của phong trào này lại có nguồn gốc từ 
chính sự trung thành một cách giáo điều đối với hệ tư tưởng 
của chế độ và với chính chế độ đó. 

Sự đàn áp của Stalin không chỉ giới hạn trong các cuộc 
thanh trừng, nhưng thanh trừng là đặc điểm cơ bản của nó. 


Tất cả những người đối lập trong đảng đều ủng hộ, tuy mức 
độ có khác nhau, việc đàn áp "địa chủ" và những "kẻ thù 
giai cấp" khác. Tất cả bọn họ đều tự tròng lên cổ cái ách của 
hệ tư tưởng, mục đích của họ và của Stalin là một. Khi lên 
án Stalin là ông ta không làm một việc gì cụ thể cả thì chính 
Bukharin lại ảo tưởng rằng ông ta đang nghiên cứu kinh tế 
học và triết học. Tất cả bọn họ đều thiếu một tầm nhìn, một 
lí tưởng mới. Tất cả bọn họ đều bị bất ngờ trước các vụ 
thanh trừng của Stalin. Stalin đã nổi lên nhờ những vụ thanh 
trừng, nhờ những vụ thanh trừng mà ông ta đã trở thành 
người như chúng ta đã thấy, ông ta đã đặt nền móng cho sự 
nghiệp của mình như thế đấy. 

Bằng những vụ thanh trừng rộng khắp và dã man trong 
những năm ba mươi, Stalin đã tạo ra sự đồng nhất giữa tư 
tưởng và quyền lực của chính mình, đã đồng nhất giữa nhà 
nước với cá nhân mình. Không thể nào khác được, đấy là kết 
quả của cái thế giới với những chân lí không thể tranh cãi và 
niềm tin vào một xã hội hoản hảo phi giai cấp. Mục đích đã 
biện minh cho phương tiện. Sự nghiệp của Stalin là sự 
nghiệp phi đạo đức và vì vậy, cũng không thể có nền tảng 
vững chắc. Đấy chính là bí ẩn của con người ông ta, đấy 
cũng là giá trị thật của sự nghiệp của ông ta. 


Milovan Djilas 
Nói chuyện với Stalin 
Dịch giả: Phạm Minh Ngọc 
5. Con người Stalin 
Phụ lục tác phẩm: Nói chuyện với Stalin 


Tôi đã cố gắng nhớ lại xem có nhân vật lịch sử nào, ngoài 
Stalin, lại có một đời sống thực tế khác biệt với huyền thoại 
được dựng lên xung quanh ông ta đến như thế, nhưng vô 
ích. Vừa nghe ông ta nói những lời đầu tiên là hình ảnh một 
triết gia nhiệt tình và quả cảm hay một người tốt bụng đến 
tức cười mà các bức ảnh, các bức chân dung hay các cuốn 
phim tài liệu dựng lên quanh ông bấy lâu nay lập tức biến 
mất. Bạn sẽ thấy đấy không phải là nhân vật đã được bộ 
máy tuyên truyền của ông ta dựng lên bấy lâu nay mà là 
một người hoàn toàn khác, một Stalin hoạt động giữa đời 
thường, nóng nảy, thông minh, một người nhận thức được rõ 
sự vĩ đại của mình nhưng cũng rất giản dị trong đời sống... 
Stalin tiếp tôi lần đầu tiên vào năm 1941, khi ông vừa khoác 
lên mình bộ quân phục dành cho nguyên soái, cũng là bộ y 
phục ông mặc hàng ngày về sau. Tác phong năng động, 
hoàn toàn không kiểu cách và cứng nhắc theo lối nhà binh 
đã lập tức biến bộ quân phục ấy thành bộ quần áo mặc 
hàng ngày. Tương tự như thế, những vấn đề phức tạp nhất 
đều được Stalin biến thành những đề tài thường nhật, dễ 
hiểu khi thảo luận... 


Khi tiếp xúc trực tiếp, ta bỗng quên ngay rằng đấy là một 
người kín đáo, nham hiểm, mặc dù, theo ông ta, đấy là 
những phẩm chất bắt buộc của một nhà chính trị, chính ông 
không hề che giấu và còn khoe khoang, đôi khi đến độ khôi 
hài nữa. Thí dụ, trước khi chiến tranh kết thúc, trong khi 
nhắc nhở những người cộng sản Nam Tư nên tìm cách thoả 
hiệp với hoàng đế Peter II, Stalin đã nói: "Sau này, khi có đủ 
lực rồi thì cho hắn ta một nhát dao vào lưng!...". Những 
người cộng sản nổi tiếng, kể cả của các đảng ngoại quốc 
đều biết "thói quen" đó của Stalin, nhưng họ lại tỏ ra khâm 
phục chứ không lên án vì đây là vấn đề củng cố nhà nước 
Liên Xô, trung tâm của phong trào cộng sản thế giới. 

Sự kín đáo và nham hiểm của Stalin tạo cho người ta cảm 
giác đây là một người lạnh lùng và khô khan. Nhưng thực ra, 
ông ta lại là một người rất dễ nổi xung, mặc dù điều đó dĩ 
nhiên là để phục vụ cho một mục đích đã được xác định nào 
đó. Stalin thường phản ứng một cách cuồng nhiệt, nhưng tôi 
nghĩ ông ta sẽ chẳng bao giờ "nộ khí xung thiên" khi không 
cần thiết. 

Stalin có một trí nhớ siêu đẳng: ông nắm rất chắc bản chất 
của các nhân vật cả trong văn học lẫn trong cuộc đời thực 
dù đôi khi đã quên hẳn tên thật của họ, ông nhớ rất nhiều 
sự kiện, không hề lầm lẫn khi bình luận về mặt mạnh và mặt 
yếu của các chính phủ cũng như các nhà hoạt động nhà 
nước. Ông thường bám vào các vấn đề tưởng như nhỏ nhặt 
nhưng sau đó lại hoá ra là những vấn đề quan trọng. Trong 
thế giới xung quanh ông, cũng như trong nhận thức của ông, 
không có điều gì là quan trọng cả... Theo nhận xét của tôi 


thì ông nhớ những việc ác nhiều hơn việc thiện vì có thể 
trong thâm tâm, ông hiểu rằng chế độ mà ông tạo ra chỉ có 
thể sống còn trong trạng thái thù nghịch... 

Thực ra, kiến thức của ông là do tự học mà có, nhưng ông 
khác hẳn những người tài năng khác, kể cả về những kiến 
thức cụ thể. Stalin nắm vững các vấn đề về lịch sử, về văn 
học cổ điển và dĩ nhiên là các sự kiện đương thời nữa. Không 
bao giờ thấy ông che giấu hay tỏ xa xấu hổ vì sự ít học của 
mình. Nếu khi nào đó, ông không nắm được bản chất câu 
chuyện đang được thảo luận thì bao giờ ông cũng tỏ ra sốt 
ruột và thận trọng chờ cho đến khi thay đổi đề tài. 

Thái độ giáo điều không khoan nhượng của Stalin chính là 
cách ông ta tạo ấn tượng. Hệ tư tưởng, nghĩa là chủ nghĩa 
Marx, một hệ thống các quan điểm khép kín, thậm chí có 
thể coi là hệ thống các qui định, được ông ta coi là nền tảng 
tinh thần của chính quyền toàn trị; hệ thống các quan điểm 
đó làm cho quyền lực trở thành công cụ của xã hội phi giai 
cấp. Tuy tuân theo một cách kiên trì và không khoan nhượng 
lời văn của học thuyết nhưng Stalin không phải là nô lệ của 
lí thuyết: hệ tư tưởng là để phục vụ quốc gia và bộ máy 
quan liêu của đảng, mà đảng và nhà nước là để phục vụ ông 
ta. Stalin cho phép mình công khai phá bỏ huyền thoại von 
Clausewitz, người được Lenin coi là một lí thuyết gia quân sự 
lỗi lạc nhất, còn khi nói chuyện với những người thân cận, 
(dĩ nhiên là sau khi đã chến thắng nước Đức phát xít) ông ta 
còn chê bai cả Marx và Engels, cho rằng các vị này quá lệ 
thuộc vào nền triết học cổ điển duy tâm Đức... Tuy không 
thú nhận công khai nhưng ông có khả năng cảm nhận được 


những sai lầm của mình. Thí dụ, ta có thể nghe ông nhắc 
đến vụ này vụ nọ "ta đã bị lừa" ; trong Lễ kỉ niệm Chiến 
thắng, ông đã nói đến cả các sai lầm trong thời gian chiến 
tranh, còn đầu năm 1948, ông từng nhắc lại rằng những 
người cộng sản Trung Quốc đã đánh giá khả năng của mình 
chính xác hơn ông. 

Khi nói chuyện với Stalin, ấn tượng ban đầu rằng đây là một 
con người thông tuệ và quả cảm không những không mất đi, 
mà ngược lại, càng sâu sắc thêm. Thái độ cảnh giác thường 
trực, đầy vẻ đe doạ của ông ta cũng làm gia tăng cảm tưởng 
như thế. Trong khi nói chuyện, ông không bỏ qua bất cứ một 
nhận xét nhỏ nào, ngay cả sự thay đổi ánh mắt của bất kì 
người tham gia nào cũng được ông chú ý tức thì. 

Hiện nay, giới học giả phương Tây cho rằng Stalin có biểu 
hiện của một kẻ tâm thần, hơn nữa, của một tội phạm. Chỉ 
dựa vào những buổi gặp gỡ, tôi không thể khẳng định điều 
đó, nhưng cho phép tôi nhận xét rằng bất cứ một kẻ phá 
hoại hoặc tạo dựng đế chế nào cũng cực kì năng động 
nhưng đồng thời cũng dễ dàng rơi vào trạng thái tuyệt vọng 
khôn cùng. Những cơn giận dữ và những giây phút vui vẻ 
đổi chỗ cho nhau như những đợt sóng. Quả vậy, một kẻ khi 
đã tiêu diệt mấy thế hệ các chiến hữu, không tha ngay cả 
họ mạc của mình, mà vẫn có thể là một người bình thường, 
một người điểm đạm, không hề ngờ vực thì thật là chuyện 
lạ... Tôi cho rằng cội nguồn của sự "điên rồ" và "tội lỗi" của 
Stalin nằm ngay trong hệ tư tưởng và chế độ của ông ta: tư 
tưởng xây dựng một xã hội bất kì, chưa nói đến một xã hội 
không còn xung đột, xét cho cùng, chỉ là một huyền thoại 


thật xa lạ với lí trí bình thường, còn một chế độ dựa trên sự 
vô luật pháp thì bản thân nó đã là một tội phạm rồi. 

Stalin là một người nhỏ bé, đôi tay rất dài, trong khi thân 
hình lại quá ngắn, chắc chắn ông ta phải cảm thấy đau khổ 
vì chuyện đó. Chỉ có khuôn mặt ông, một khuôn mặt hiền 
lành, "nhà quê", có thể được coi là hấp dẫn, thậm chí đẹp 
nữa. Đôi mắt sáng quắc, linh lợi, chứng tỏ ông có một trí tuệ 
rất năng động. Sau khi đã giết hàng triệu người và đưa hàng 
triệu người khác đến chỗ chết mà miệng còn hô tên mình, 
Stalin cho rằng cả hai việc đó đều là cần thiết, họ không để 
lại một dấu ấn nào, mặc dù ông căm thù đến tận xương tủy 
nhóm thứ nhất và ca tụng hết lời nhóm thứ hai... Bộ máy 
quan liêu đảng trị, tuy bị chèn ép và giết chóc, vẫn công 
nhận ông là lãnh tụ của họ. Những khi ở cạnh ông ta, tôi 
chưa bao giờ, dù chỉ trong giây lát, thấy ông ta có biểu hiện 
của một niềm vui trong sáng, một niềm hạnh phúc tự nhiên, 
không vướng bận bời tính ích kỉ: đấy là những tình cảm nằm 
bên ngoài thế giới của ông ta, ông không cần những tình 
cảm như thế vì đã tự coi mình là hiện thân của tư tưởng và 
chế độ rồi... 

Khi coi tác phẩm Nói chuyện với Stalin là đã hoàn thành, tôi, 
cũng như đã từng xảy ra nhiều lần trước đây, đã tự dối 
mình. Tôi đã từng hi vọng như thế khi viết xong tác phẩm Xã 
hội không hoàn hảo: từ nay trở đi, ta sẽ không còn bận tâm 
đến "các vấn đề tư tưởng" nữa. 

Nhưng Stalin là một bóng ma đang lang thang trên thế gian 
và sẽ còn lang thang lâu nữa. Di sản của ông ta đã bị chối 
bỏ, tuy vẫn còn khá nhiều người coi đấy là cội nguồn sức 


mạnh của mình. Nhiều người đang bắt chước ông ta. 
Khrushchev lên án nhưng đồng thời lại thán phục ông ta. 
Hiện nay các lãnh tụ Liên Xô đã không còn thán phục ông ta 
nữa nhưng vẫn còn tận hưởng ánh hào quang của ông ta. Và 
Tito, sau mười lăm năm đoạn tuyệt với Stalin, lại cũng tỏ ra 
hâm mộ sự sáng suốt của ông ta. Chính tôi cũng đang dằn 
vặt khi tự hỏi: Stalin là ai? Phải chăng đấy là vì ông ta vẫn 
đang sống trong tôi? 

Stalin là ai? Một nhà hoạt động nhà nước vĩ đại? "Một thiên 
tài mang bộ mặt quÏ"? Một nạn nhân của giáo lí? Hay một kẻ 
điên rồ, một tên tội phạm đã nắm được quyền lực? Hệ tư 
tưởng mác-xít có vai trò gì đối với ông ta, ông ta sử dụng tư 
tưởng cho mục đích gì? Ông ta nghĩ về mình, về những hoạt 
động của mình và vai trò của mình trong lịch sử như thế 
nào? 

Đấy chỉ là một vài câu hỏi mà ông buộc ta phải trả lời. Tìm 
lời giải cho những câu hỏi đó, những câu hỏi liên quan đến 
số phận của thế giới, nhất là thế giới cộng sản, theo tôi, 
chính là tìm lời giải cho những vấn đề có ý nghĩa rộng lớn 
hơn, những vấn đề phi thời gian. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 
Phạm Minh Ngọc dịch 

Nguồn: Talawas 

Được bạn: Ct.ly đưa lên 

vào ngày: 2 tháng 10 năm 2006 


